THIÊN TÔNG QUA 
BỞ KIA 


NGUYÊN GIÁC 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 2017 Nguyên Giác 
All rights reserved. 
ISBN-I13: 978-1977557223 
ISBN-I0: 1977557228 


LỜI THƯA 


Thiền Tông Qua Bờ Kia được viết từ lòng tôn kính và biết 
ơn Tam Bảo vô bờ bến, với nhiều tham khảo để giúp trả lời 
các câu hỏi thường gặp của người mới học Phật. Tuyền tập 
không có tính bộ phái, vì bao gồm nhiều chủ đề đơn giản 
và phức tạp -- trong đó, đơn giản như các khảo sát về ứng 
dụng Thiền tập trong lĩnh vực giáo dục hay y tế tại Hoa Kỳ, 
cho tới phức tạp như tìm hiểu về Kinh Nhật Tụng Sơ Thời 
khi Đức Phật còn sinh tiền. Nhìn chung, tuyển tập là khảo 
sát về Thiền tập nhìn từ nhiều truyền thống, trong đó phần 
lớn là Thiền Tông, còn gọi là Thiền Tổ Sư tức là pháp môn 
do Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma mang tới Phương Đông. 


Tác phẩm được viết trong hạnh phúc vô cùng tận, và tác giả 
muốn chia sẻ hạnh phúc với độc giả trong nỗ lực đọc lại lời 
Đúc Phật dạy. 


Thí dụ, khi đọc lời Lục Tổ Huệ Năng dạy ngài Trí Hoàng 
trong Phẩm Cơ Duyên Thứ Bảy, Kinh Pháp Bảo Đàn, bản 
dịch HT Duy Lực: “Ngươi hễ tâm như hư không, chẳng 
chấp vào không, ứng dụng vô ngại, động tịnh vô tâm 
(chẳng tác ý), thánh phàm đêu quên, năng sở đêu diệt, tánh 
tướng như như, thì không lúc nào chẳng phải định vậy.” 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Và niềm hạnh phúc khi gặp trong Trung Bộ Kinh MN 62, 
lời Đức Phật dạy ngài Rahula, bản dịch Thanissaro 
Bhikkhu: "Develop the meditation In tune with space. For 
when you are developing the meditation In tune with space, 
agreeable & disagreeable sensory Impressions that have 
arisen will not stay In charge oƒ your mìnd. Ju$šf 4š SDđC€ 1S 
not established anywhere, in the same way..." (Lược dịch: 
Hãy thiên tập với tâm tương ưng với hư không. các cảm thọ 
tưa/ghét, thuận/nghịch khởi lên sẽ không làm ngại gì tâm 
ngươi. Hệt nhự hư không không được dựng lập nơi đâu...) 


Vẫn còn là một người đang tu học, nên sai sót tất nhiên sẽ 
có, tác g1ả ước mong, và trân trọng biết ơn nêu được sự góp 
ý từ chư vị tôn túc để cuộc khảo sát và các bài viết tương 
lai hoàn chỉnh hơn. Mặt khác, nếu sách này giúp phần nào 
cho người sơ học, đó thuần túy vì oai lực của Phật pháp, 
xin hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh để cùng bước 
qua bờ kia. 


Nguyên Giác, 2017 


NGUYÊN GIÁC 


LỜI GIỚI THIỆU 


Đâu tiên, chúng tôi xin được điêm qua vài nét về tác giả. 


Cư sĩ Nguyên Giác sinh năm 1952 tại Sài Gòn, Việt Nam. 
Hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ. Tác giả đã 
tham học ở Chùa Tây Tạng, Bình Dương dưới sự chỉ dạy 
của Thiền sư Trạm Nhiên Tịch Chiếu. Ông là đệ tử đời thứ 
ba dòng thiền Tây Tạng với tông chỉ thuộc dòng Lâm Tế. 
Cuốn sách đầu tiên “Vài Chú Giải Về Thiển Đồn Ngổ” 
được ra đời tại quận Cam vào năm 1990 sau khi tác giả đến 
Hoa Kỳ. Tiếp sau đó là 8 cuốn sách khác đã lần lượt được 
xuất bản ở nhiều thời điểm khác nhau. 


Quyền sách mà chúng tôi rất hoan hỷ được giới thiệu đến 
quý độc giả là quyên thứ 10, “7 hiển Tông Qua Bờ Kia.” 
Đây là một tuyển tập về các pháp hành Phật giáo với nhiều 
điểm giống nhau rất cơ bản giữa tất cả các trường phái, bộ 
phái, qua đó tác giả đã khảo sát về các phương pháp tu tập 
trong Phật Giáo, từ đơn giản đến phức tạp. Đơn giản như 
pháp thiền hơi thở đến phức tạp như pháp thiền trong Kinh 
Nhật Tụng Sơ Thời khi Đức Phật còn tại thế, nhưng phần 
lớn là các pháp thiền thuộc dòng Thiền truyền thừa được 
lưu truyền từ các tô sư. 


VI 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Trước khi đi vào các pháp môn tu tập phức tạp, tác giả đã 
dành nửa đầu cuốn sách đề nói vê sự lan tỏa pháp thiền 
chánh niệm, từ núi rừng về thành thị, từ Á sang Âu, sang 
Mỹ; từ chùa, viện len vào trường học, nhà giam, đến công 
sở, quốc hội và chính quyền lẫn quân đội.... Hiện nay tại 
Bắc Mỹ Châu và Âu Châu Thiền Phật Giáo đã được các 
nhà giáo dục và khoa học lược bỏ phần giáo lý đề còn lại 
pháp Chánh Niệm nhằm đáp ứng nhu câu cho tất cả mọi 
người không phân biệt tuổi tác, giới tính và tôn giáo. 


Tuy nhiên, tác giả cũng không quên nhấn mạnh đến Giới, 
bước đi đầu tiên trong ba môn học của nhà Phật: Giới, Định 
và Huệ. Nhất định là phải giữ giới trước. Nêu không có giới 
chăng thể tu thiền được cũng như không có huệ được. Giới 
sinh Định và Định sinh Huệ. Thế nên tác giả cho rằng việc 
giữ giới là quan trọng nhất. Giữ giới là ưu tiên hàng đầu, 
không những cho hàng xuất gia mà còn cả hàng Phật tử tại 
gia nữa. Giới còn thì Đạo Phật còn. Thực hành thiền Chánh 
Niệm hay bất cứ pháp hành thiền nào một cách miên mật 
tức là đã giữ giới (thiền giới). 


Để khẳng định như thế, tác giả đã hỏi rằng, “suối 2,000 
năm hâu như không tu thiên Vipassana, tại sao Phật giáo 
vẫn gắn bó với rất nhiều dân tộc? Hiển nhiên, đó là do chự 
tăng nghiêm túc giữ giới, học kinh. Hãy hình dung, nêu quý 
Thây phá giới, Phật giáo có thể biến mắt chỉ trong vòng vài 
thập niên. Nhưng khi quý thây giữ giới và tụng đọc kinh 
điển, Phật giáo vẫn trường tôn suốt 2 thiên niên kỷ trong 
khi thiên tập “bị bỏ lơ và bị bỏ quên.” (Bài thứ 12) 


Vậy pháp Chánh Niệm hiện nay đang thực hành phổ thông 
tại các trường học ở Úc, Hoa Kỳ, Canada và Anh như thế 
nào? Chúng ta hãy nghe tác giả kế về cô giáo Jen Leslie 
hướng dẫn 21 em trong một lớp tập thiền đơn giản (áp 
dụng từ lớp tiễn-mẫu-giáo cho hết lóp 5). Cô nói: “Các em 
hãy chú tâm vào hơi thở, hơi vào và hơi ra nơi mũi. Nếu 


VI 


NGUYÊN GIÁC 


muôn, có thê nhăm mắt. Ghi nhận lông ngực phông lên và 
xẹp xuông với từng hơi thở vào và ra.” 


Ngoài thiền Chánh Niệm đi vào các trường học, Thiền tập 
cũng đang được huấn luyện trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng, 
theo tác giả họ chỉ áp dụng một phần nhỏ pháp thiền Phật 
giáo là “giữ tâm tỉnh thức không phán đoán.” Là khi đi thì 
biết là đi, khi ngồi thì biết là ngôi, khi niệm khởi thì biết là 
niệm khởi, khi niệm diệt thì biết là niệm diệt... chỉ quan sát 
chuyền biến ở thân thọ tâm pháp, mà không cần phán đoán 
đúng hay sai. Chánh niệm là chỉ biết mà không có sự phân 
biệt. 


Thực ra, Chánh niệm mà Đức Phật dạy không chỉ ngừng ở 
đó mà còn cần phải có trí tuệ để phán đoán, rằng chánh 
niệm là nhận ra tâm tham khi tâm tham khởi, nhận ra tâm 
sân khi tâm sân khởi... 


Đối với thai phụ, tác giả cho biết trong bài Kinh Từ Bi 
Metta Sutta, Đức Phật dạy kết hợp thiền tỉnh thức (đi đứng 
nằm ngồi đều giữ tâm tỉnh thức, an tĩnh) vào tâm từ bi 
hướng tới tất cả chúng sanh trong mọi thời. Trong pháp 
này, không giữ “niệm bây giờ và ở đây,” và cũng không 
“niệm thân, thọ, tâm, pháp.” 


Đến đây, bắt đầu từ bài thứ 14, tác giả đưa chúng ta đi tìm 
pháp hành. Pháp hành phô biến hiện nay ngoài pháp hành 
chánh niệm như đã trình bày ở trên còn có pháp “ở đây và 
bây giờ” mà chúng ta thường biết đến là “Hiện Pháp Lạc 
Trú.” Chính Đức Phật dạy rằng: “Quá khứ không truy tìm. 
Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận. Tương 
lai lại chưa đến, Chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính ở 
đây.” 


Câu hỏi được tác giả đặt ra là: có phải pháp hiện tại mà 
Đức Phật nói đên là bây giờ và ở đây? Có ?hực răng chánh 


vi 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


niệm là đề tâm vào “bây giờ” được không? khi mà thực 
tướng cái “bây giờ” là ảo tưởng, và cái “ở đây” thực ra là 
mơ hồ, vì không chỉ rõ ở đâu trên thân và tâm, vì chúng ta 
chỉ có thể đề tâm vào cái “ở thân” hay “ở tâm, ” hay chỉ có 
thể để tâm vào cảm thọ (niệm thọ) hay vào hơi thở (một 
phân của niệm thân). 


Tuy nhiên, tác giả cũng cho chúng ta biết đoạn kinh này 
hay những đoạn kinh tương tự khác đều có nghĩa là “buông 
bỏ cả ba thời”. Hãy giữ tâm vô sở trụ, đừng dính mắc tâm 
vào quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chính Đức Phật đã dạy 
như thế trong Kinh Pháp Cú kệ 348 và Kinh Kim Cương. 


Từ “Hiện Pháp Lạc Trú” với ý nghĩa buông bỏ, tác giả đưa 
chúng ta về với pháp tu không có gì để nắm giữ, một pháp 
tu khá phức tạp. Nói là pháp tu nhưng thực ra theo Thiền 
Tông, là không có một pháp tu nào hết. Cốt yếu chỉ là giữ 
tâm vô sở trụ. Không trụ vào bất kỳ nơi đâu, không trụ vào 
bất kỳ pháp nào, xa lìa tất cả những dính mắc. Chỉ cần 
buông bỏ hết thân và tâm. 


Qua quyên sách này, chúng ta mới thấy rằng pháp “Ưng Vô 
Sở Trụ” trong kinh Kim Cương đã có mặt từ thời kỳ bình 
minh của Phật Giáo qua kinh Atthakavagga và kinh 
Parayanavagga tức kinh Con đường đến bờ bên kia. Hai 
kinh này được tìm thấy trong hệ Pali, Kinh Tiểu Bộ và 
được các nhà học Phật xếp vào thời kỳ Phật Giáo Sơ Thời 
(Early Buddhism). Có một điều đặc biệt là các kinh này 
không mở đầu với câu “Như thị ngã văn” và thường là 
những kinh ngắn gọn, trực tiếp, không nói gì về Bát Chánh 
Đạo, Tứ Niệm Xứ, Tứ Thiền, Thất Giác Chỉ. 


Có thê nói pháp “Ưng Vô Sở Trụ” này xuyên suốt trong 
các kinh hệ Pali và hệ Sanskrit, từ những nhóm kinh ngắn 
trong kinh Tương Ưng Bộ, cho đến kinh Tiểu Bộ như Kinh 
Bahiya, Kinh Khemaka, Kinh Kalaka, Kinh Cetana, Kinh 


1X 


NGUYÊN GIÁC 


SA 17, Kinh Satta Sutta, kinh Pháp Cú, và còn nhiều 
nữa...Ngược lại, kinh Kim Cương và Bát Nhã Ba La Mật 
Tâm Kinh cũng như Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ, Tín 
Tâm Minh của Tổ Tăng Xán và Chứng Đạo Ca của Huyền 
Giác Thiền sư cũng được quảng diễn từ Kinh Nhật Tụng Sơ 
Thời của Đức Phật. Thật tuyệt vời. 


Có thể nào chúng ta ứng dụng pháp tu này trong đời 
thường. Tác giả cho biết rất dễ dàng. “Đức Phật dạy rằng 
hãy luôn luôn tỉnh giác, hãy nhìn thế giới là rồng rang 
không thực tướng, và hãy ưng vô sở trụ. Cốt túy là như thế. 
Bây giờ, bạn hãy lắng nghe dịu dàng từng hơi thở của bạn, 
tuổi thọ chúng ta đang ngắn dân từng hơi thở đó. Bạn hãy 
lắng nghe dịu dàng từng hơi thở xem, hãy cảm nhận vô 
thường đang ngắm vào ngay nơi hơi thở đó... Ngay khi bạn 
tu như thế, tức khắc là an lạc.” 


Ngoài ra, hãy ứng dụng lời Phật dạy trong Kinh Bahiya, và 
Kinh Malunkyaputta rằng: “với những gì được ngươi thấy, 
nghe, cảm thọ, và thức tri: trong cái được thấy sẽ chỉ là cái 
được thấy; trong cải được nghe sẽ chỉ là cái được nghe; 
trong cái được cảm thọ sẽ chỉ là cái được cảm thọ; trong 
cái được thức tri sẽ chỉ là cái được thức tri...” Chỉ cần, đối 
cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là 
được thấy, được nghe như là được nghe... Và đó cũng là 
Thiền Tông: không một pháp nào đề làm. 


Tác giả còn đối chiếu nhiều đoạn kinh văn khác của hai 
dòng tư tưởng chính và pháp hành của các tông phái Phật 
giáo mà chúng tôi, do giới hạn của bài viết, không thê trình 
bày mà để dành cho quý độc giả thưởng lãm. 


Điều chúng tôi cảm thấy thích thú là cuốn sách này trình 
bày rõ ràng nhiều điểm giống nhau rất cơ bản giữa tất cả 
các trường phái và tông phái Phật giáo. Chúng tôi xin chúc 
mừng Cư sĩ Nguyên Giác về tác phẩm này với công trình 


X 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


khảo sát và dịch thuật rất cân trọng của ông. Chúng tôi 
cũng ước mong độc giả sẽ tìm được lời hướng dẫn - và 
nguôn cảm hứng để chọn cho mình một pháp hành. Vì chỉ 
có pháp hành mới giúp cho hành giả chúng ta an trú tâm và 
an tịnh nội tâm. 


Trân trọng kính giới thiệu, 


Cư sĩ Tâm Diệu | Thư Viện Hoa Sen 


XI 


` œŒœ ¬IC ` CIi: > C35 


— 
>> CC 


¬ —¬ 
©3) 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 


. 
24 
25 
26 
Đã 


MỤC LỤC 


LỜI THƯA 

LỜI GIỚI THIỆU 

MỘT NHÀ NƯỚC TỈNH THỨC 

MỘT QUỐC HỘI TỈNH THỨC 

SINH NHẬT ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 
THIỀN TẬP VỚI TRẺ EM 

THIỀN TẬP KHI MANG THAI 

HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ TRONG KINH 
THIỀN TẬP VÀ CHIẾN BINH 

NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ JUBU 
HƯƠNG ĐẠO BAY XA 

PHẬT GIÁO CHO NGƯỜI VÔ THẦN 
TƯỞNG NHỚ CÔNG ƠN CHƯ TÔN ĐỨC 
TIỀN BỐI 

ƯU TIÊN NÊN LÀ GIỚI 

THIỆN HỮU TRI THỨC TRÊN ĐƯỜNG TU 
HỌC 

VÀI GHI CHÚ RỜI VỀ THIỀN 

KHÔNG MỘT PHÁP ĐỂ LÀM 

THIỀN TẬP GIỮA TRẬN ĐỒ TÂM THỨC 
PHÁP MÔN ĐỊNH VÔ TƯỚNG 

CÁC PHÁP VÀO ĐỊNH 

THIỀN TÔNG VÀ CÁC PHÁP NGẮN GỌN 
ĐỌC TẠNG PALI: ĐỪNG TRỤ BẤT KỲ 
PHÁP NÀO 

BÀI KINH TUẤN MÃ VÀ THIỀN TÔNG 
ĐƠN SƠ, LẶNG LẼ, RỖNG RANG, 
GƯƠNG SÁNG 

ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH 
NHÌN TÂM NHƯ GƯƠNG SÁNG 

BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT 

AI GÌN GIỮ TÂM NGUYÊN SƠ 

THÂN CẬN VỚI TÁNH KHÔNG 


XI 


11 
18 
25 
32 
41 
48 
So 
63 
70 
77 


83 


104 
139 
154 
163 
là 
166 
182 


197 
213 


22 
282 
213 
312 
20) 


| 
MỘT NHÀ NƯỚC TỈNH THỨC 


Hãy hình dung về một nhà nước, từ người lãnh đạo cho tới 
cán bộ cấp làng xóm, rủ nhau tập Thiền mỗi ngày, mỗi giờ, 
mỗi giây phút... Nói như thế, có vẻ như chúng ta đang nói 
về một Tây Tạng một thời quá khứ? 


Không. Bài này không nói gì về chuyện xưa, chỉ muốn nói 
chuyện nay. Cũng không nói về các nhà nước Tây, Tàu, Ta, 
Đức, Nhật... và chỉ có ý nói về các nhà nước Anh, Úc, và 
một phần Hoa Kỳ, dựa theo các bản tin tiếng Anh, và độc 
giả có thể đò lại nguồn tin bằng cách đưa dòng chữ nhan đề 
của bản tin vào Google đề tìm. 


Nói chuyện Anh quốc. Đúng ra, cũng không phải là đông 
tới mức gọi là nhà nước thiền tập. Chỉ mới một phần lớn 
thôi. 


Báo The Guardian ngày 14/1/2015 có bản tin nhan đề 
“Meditaton may prevent absenteelsm by stressed public 


NGUYÊN GIÁC 


servants, MPs claim” (Các công chức bị căng thăng có thể 
bớt văng mặt nhờ Thiền tập, theo lời các Đại biểu Quốc hội 
nói). 


Bản tin cho biết một cuộc nghiên cứu kéo dài 8 tháng đưa 
ra kết luận rằng công chức có thê bớt kiệt sức nếu họ dùng 
kỹ thuật Thiền tỉnh thức để kiểm soát sự lo lắng và trầm 
cảm. 


Một nhóm Đại biểu Quôc hội của Anh quôc nói răng các 
công chức- giáo viên, cai tù, y tá... -- bị căng thăng nên 
được huân luyện về kỹ thuật Thiên tỉnh thức. 


Nghiên cứu này cho thấy các công chức sẽ ít xin nghỉ vì 
bệnh hơn, cũng giảm xin nghỉ tập thể, nếu tập thiền với kỹ 
thuật nhận biết về khoảnh khắc hiện tại để đối trị lo lắng và 
trầm cảm. 


Nghiên cứu do Bộ Y Tế Anh thực hiện, thử nghiệm dạy 
Thiên tỉnh thức cho 100 nhân viên y tế ở thành phố Surrey 
năm trước, kết quả là giảm sự vắng mặt vì bệnh. Trong khi 
đó, nhiều trại tù Anh quốc cũng dạy Thiên tỉnh thức để xem 
có thể giúp các phạm nhân sẽ tránh tái phạm, và 300 giáo 
viên trong một mạng lưới nhà trường phía tây bắc Anh 
quốc cũng đã được huấn luyện. 


Dân biểu Quốc hội Chris Ruane, đồng chủ tịch nhóm các 
dân cử thúc đẩy chương trình này, nói rằng nếu kết luận 
rằng thiền giúp ổn định được những chuyên viên trong các 
nghề căng thăng như thế, đó sẽ là lợi ích lớn cho xã hội. 


Dân biêu Quôc hội Tracey Crouch, một đông chủ tịch khác, 
nói răng tình hình công chức văng mặt gây ra nhiêu tôn 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


kém, và phương pháp Thiền này có hê giúp tiết kiệm công 
quỹ cho Anh quốc. Bà nói, bà biết rằng có 2 Bộ Trưởng 
đang thực tập Thiền pháp này, và đã có 60 Dân biểu Quốc 
hội Anh quốc cũng đã trải qua khóa huấn luyện Thiền pháp 
này. 


Bản tin báo 7e Guradian cũng nhắc rằng Thiền pháp này 
có nguồn gốc từ Phật Giáo. 


Bạn muốn biết tên 2 Bộ Trưởng Anh quốc tập Thiền nêu 
trên? Bản tin một năm trước có ghi rõ. Thử đọc lại, báo The 
Guardian ngày 7 tháng 5/2014, có nhan đề “Politicians 
Joined by Ruby Wax as parliament pauses for meditation” 
(Các chính khách cùng tham gia với nghệ sĩ Ruby Wax 
trong khi Quốc hội ngưng lại để Thiền tập). 


Và đó là chuyện xảy ra: các Dân biểu Quốc hội Anh quốc 
nhắm mắt, lặng lẽ Thiền tập trong một phút đồng hồ. Đó là 
chuyện xảy ra hôm Thứ Tư ngày 7 tháng 5/2014, toàn bộ 
Quốc hội Anh quốc ngồi thiền một phút đồng hồ. Ngồi trên 
ghế, thắng lưng, nhắm mắt, theo dõi hơi thở. Hy hữu. 
Chúng ta có thể đoán là sẽ có người ngủ gục, có người 
động đậy nhúc nhích, có người ngứa lưng ngứa vai... nghĩa 
là, không thể an tĩnh như ý. Nhưng, như thế cũng rất là hy 
hữu. 


Hiện diện nổi bật trong buổi Thiền tập đó là nữ nghệ sĩ 
Ruby Wax, người nhiều năm quảng bá Thiền tỉnh thức tại 
Anh, và các cựu Bộ trưởng Lord Haworth và lim 
Fitzpatrick. Bản tin nói rằng tham dự buổi Thiền tập đó có 
95 Dân biểu Quốc hội, và các quan chức, nhân viên. 


Bây giờ, bàn chuyện Hoa Kỳ. Để dễ hơn, sẽ thu hẹp về tiểu 


NGUYÊN GIÁC 


bang California, nơi người Mỹ gốc Việt về cư ngụ đông 
nhất tại Hoa Kỳ. 


Nhiều Phật tử đã bất ngờ khi nghe một câu khá quen thuộc 
từ Thống đốc Jerry Brown của Califonria tuyên bố trong 
năm 2012 khi nói về Đề luật Prop. 30: “Desires are 
endless. Ï vow to cut them down” (Lòng tham vô tận. Tôi 
thệ nguyện đoạn). Cần ghi nhận rằng Đề luật Prop.30 là 
Luật tăng thuế tạm để tài trợ giáo dục. 


Tạp chí Shzmbhala Sun ngày 2 tháng 11/2012 kế như thế 
qua bản tin nhan đề “Deses are endless — Œovernor 
Jerry Brown evokes a Zen vow”... Bản tin đó là dẫn theo 
báo Los Angeles Times với ghi nhận từ báo L.A.Times rằng 
Brown đã tụng câu trên hàng đêm, khi Brown sống trong 
một Thiền viện ở Nhật Bản thời thập niên 1980s. 


Như thế, Thống Đốc Brown đã mượn từ câu thứ nhì trong 
Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chính xác phải là: “Phiển não vô 
tận thệ nguyện đoạn” — để chuyền sang, nói về sử dụng 
ngân sách tiểu bang: Lòng tham vô tận, thệ nguyện đoạn. 


Thực ra, Thống Đốc Brown đã thân thiện với Phật giáo từ 
lâu rồi, và bản thân ông cũng có nhiều giao tình với Thiền 
sư Nhất Hạnh và nhiều nhà sư khác. 


Tạp chí on s Roar ngày l tháng 9/2000 trong bài phỏng 
vấn nhan đề “Jerry Brown: Zen and the Art of the Possible” 
(Jerry Brown: Thiền và Nghệ Thuật của Khả Thẻ) có ghi 
nhận rằng trong tác phẩm Diziogues của Brown, có kê về 
một cuộc thảo luận giữa Brown và Thầy Nhất Hạnh. 


Brown nói phóng viên Trevor Carolan rằng Thầy Nhất 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Hạnh đã thăm thành phố Oakland năm 1999, khi đó Brown 
là Thị Trưởng nơi này, và Brown đã giúp Thầy tổ chức 
“Day of Mindfulness” (Ngày của Tỉnh Thức), và trong 
cương vị Thị Trưởng Oakland, Brown đã ban hành một bản 
tuyên bố về Bát Chánh Đạo. 


Brown kế rằng khi lưu trú tại Nhật, Brown hàng ngày tập 
Thiền dưới hướng dẫn của Thiền sư Yamada trong vòng 6 
tháng và có tham dự 4 khóa nhập thất gọi là sesshins (mỗi 
khóa dài 1 tuần, tập trung nhiều vào ngồi Thiền). 


Cũng cần nói rằng, thực tập Thiền vẫn không có nghĩa là 
Phật tử. Nhất là khi chúng ta nhìn thấy toàn bộ Dân biểu 
Quốc hội Anh ngưng mọi chuyện để thực tập một phút 
Thiền tập, chỉ có nghĩa là Thiền được giản lược như một 
liều thuốc tiện dụng. Bản thân Thống đốc Jerry Brown là 
một người tu xuất: thời mới lớn học trong chủng viện 
Sacred Heart Novitiate của truyền thống Thiên Chúa Giáo 
La Mã, rồi mới ra đi để học ở U.C. Berkeley, rồi tốt nghiệp 
luật sư ở Đại học Yale, và rồi hoạt động chính trị, tập trung 
ở California. Chính xác, chúng ta không biết rõ Brown theo 
tôn giáo nào hay không, vì ông không nói rõ. 


Một số chức vụ dân cử đáng chú ý của Jerry Brown là: 
-- đương nhiệm Thống Đốc California từ tháng 1/2011. 


-- Bộ Trưởng Tư Pháp California từ ngày 8 tháng 1/2007 
tới ngày 3 tháng 1/2011. 


-— Thị trưởng Oakland từ ngày 4 tháng 1/1999 tới ngày 8 
tháng 1/2007. 


-- Thống Đốc California từ 1975—1983. 


5 


NGUYÊN GIÁC 


Cũng đáng chú ý về Jerry Brown là ba lần ra ứng cử Tổng 
Thống, và đều rớt ngay trong vòng sơ bộ của Đảng Dân 
Chủ. 


Lần đầu là năm 1976, Brown thua sơ bộ trước Jimmy 
Carter. 


Lần thứ nhì là năm 1980, Brown đổi chiến lược, tranh cử 
Tổng Thống Hoa Kỳ bằng một nghị trình rất là Phật giáo: 
kết hợp tư tưởng của nhà hoạt động môi trường 
Buckminster Fuller và lý thuyết “Kinh tế Phật giáo” của 
kinh tế gia Đức quốc E. F. Schumacher. Jerry Brown đưa ra 
khẩu hiệu tranh cử: “Bảo vệ địa cầu, phục vụ nhân dân, và 
khám phá vũ trụ.” Vậy mà cũng thua Carter vòng sơ bộ 
Dân Chủ (và rồi, Carter thua ứng viên Cộng Hòa Ronald 
Reagan vòng tổng tuyển cử Tổng Thống Hoa Kỳ). 


Lần thứ ba là năm 1992, Brown thua Bill Clinton vòng sơ 
bộ Dân Chủ. 


Có vẻ như Jerry Brown từ một người say mê với hoạt động 
tâm linh, rồi với Thiền tập, rồi với chính trị... Câu hỏi rằng: 
Brown hiểu thế nào về ý nghĩa tâm linh trong chính trị (the 
place of spirituality 1n politIcs)? 


Jerry Brown trả lời: “Tôi không nghĩ rằng chính trị dị biệt 
với các hoạt động khác có liên hệ với nhiều người. Cũng y 
hệt như là bạn đang điều hành một cửa tiệm, hay đang xây 
dựng một cơ sở kinh doanh Internet, hay đang giữ chức Thị 
trưởng — chỉ đơn gian là nhiều hoạt động. Đối với tôi, con 
đường tâm linh rất rõ ràng về những gì chúng ta đang làm, 
rất rõ ràng khi hỏi, “Tôi đang dấn thân vào những gì đây?” 
Và từ sự sáng tỏ đó, tôi làm bất cứ quyết định nào tôi phải 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


làm. Đối với tôi, con đường sẽ là sự rõ ràng minh bạch. Tôi 
đã tới nghe Krishnamurti nhiều lần, và ông ta sẽ nói, “Hãy 
chỉ quan sát" (“Just observe.")... Như thê, rất là y hệt như 
đang ngồi thiền.” 


Rõ ràng minh bạch? Thực tẾ, CÓ một câu hỏi Jerry Brown 
trả lời không minh bạch tí nào. Và như đường cô ý làm cho 
câu hỏi trở nên khó trả lời như một công án. 


Nhật báo $øcbee.com có bản tin ngày 22/7/2015, nhan đề 
“Jerry Brown, “Are you Catholic?°” (Jerry Brown ơi, 'Ông 
có phải là tín đồ Công giáo?”)... 


Phóng viên David Siders ghi nhận về chuyên đi của Jerry 
Brown (cùng với vợ là bà Anne Gust Brown) tới Vatican để 
nói về tình hình biến đổi khí hậu. Bản tin như sau, trích 
dịch: 


“Trong khi Thống Đốc Jerry Brown đang làm một loạt 
cuộc phỏng vấn về biến đổi khí hậu hôm Thứ Tư, một 
phóng viên địa phương hỏi ông, “Ông có phải là một tín đồ 
Công giáo?” 


Nhưng người quen thuộc của Brown, kế cả vợ ông ta, sẽ 
nói với bạn rằng ông ta đúng là một tín đồ Công giáo. 
Nhưng như một quy luật, vị Thống đốc 4 nhiệm kỳ không 
ưa nói chuyện ông theo tôn giáo thế nào. 


Ông hỏi: “Có nghĩa gì vậy? Tôi không phải tín đồ Tin 
Lành. Và tôi không phải người cộng sản.” 
Phóng viên kia cười lúng túng, và Thống đốc phu nhân 


Anne Gust Brown mới chen vào đỡ cho phóng viên kia. Bà 
nói rằng đây là Vatican City nhé, và “Cô phóng viên kia 


NGUYÊN GIÁC 
mới hỏi, “Ông có phải là một tín đồ Công giáo?” 


Brown mới nói rằng đó chỉ là một nhãn hiệu — không phải 
tôn giáo. Và ông chống lại nhãn hiệu. Nhiều năm trước, 
ông từng tu học Thiền Tông tại Nhật Bản. 


Ong nói, “Có cả đủ thứ lý thuyết và niêm tin, và tôi không 
muôn bị hiêu răng tôi săn sàng đê bênh vực cho tât cả [các 
nhãn hiệu]. ” 


Brown nói rằng ông một thời từng là tu sinh dòng Jesuit, và 
quay sang bà Gust Brown, ông giỡn, “Chúng ta nói rằng em 
theo Anh giáo, nhưng anh có vài câu hỏi về chuyện đó.”...” 
(ngưng dịch) 


Nghĩa là, ông Jerry Brown không ưa các nhãn hiệu. Kê cả 
nhãn hiệu tôn giáo. Tuy nhiên, có một nhãn hiệu dính với 
ông như tiền định: Governor Moonbeam. Có thê dịch là: 
Thống Đốc Nguyệt Quang, hay là Thống Đốc Ánh Trăng, 
hay kẻ trên mây. Nhãn hiệu này là báo chí gán cho ông, sau 
mấy bài diễn văn về “kinh tế Phật giáo” thời tranh cử 
1960... 


Dù vậy, đôi với một sô nhà báo, Brown cũng vân được 
nhặc tới nhãn hiệu Thiên sư. 


Thí dụ, báo Phật giáo W¡sdom Quarferly ngày 8 tháng 
3/2010 có bản tin tựa đề "Zen monk to be California's 
governor again" (Thiền sư sẽ trở thành Thống Đốc 
California một lần nữa). 


Hay như báo Ơg.cơm ngày 3 tháng 10/2010, bản tin tựa đề 
“The Once—And Future?>—Governor Moonbeam” (Đã 
Từng Một Lần — và sẽ Tương Lai?— Thống Đốc Trên Mặt 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Trăng”... Bài báo này nhắc rằng Jerry Brown đã từng biến 
dạng vào một Thiền viện trong 6 tháng để chiêm nghiệm về 
"the essential emptiness" (cái rỗng rang cốt tủy). Ghi nhận: 
bài báo này xuất hiện một tháng trước khi cử tri bỏ phiếu 
để lựa chọn giữa Brown và một ứng viên Cộng Hòa, nghĩa 
là bài báo có thê kiếm cho Brown một số phiếu Phật tử và 
có thể làm Brown mắt một số phiếu khác. 


Tuy nhiên, làm thế nào một người chiêm nghiệm về Tánh 
Không lại có thể điều hành một chính quyền? 


Báo SCPR.org ngày 8 tháng 3/2010 có bản tin “Jerry 
Brown talks about Buddhism and governing” (Jerry Brown 
nói về Phật Giáo và việc điều hành chính quyên). 


Bài báo ghi một câu nói của Brown: “Illusions are endless 
and our job as human beings is to cut them down” (Áo giác 
thì vô tận, và chúng ta trong cương vị nhân loại là phải 
đoạn trừ chúng). Câu này, hiển nhiên cũng là dẫn ra và sửa 
lại từ Tứ Hoằng Thệ Nguyện. 


Jerry Brown giải thích: “Điều cốt tủy rằng, mọi người hãy 
nhìn xuyên qua sự rỗng rang của nhiều niệm tưởng và 
những lời tuyên bố người ta được trao cho.” 


Hình như Brown lại dẫn ra, hay đã sửa một vài ý niệm từ 
kinh điển Phật giáo trong khi đi tranh cử? 


Nguyên văn Kinh Tương Ưng §N 43.4 
(https://suttacentral.net/en/sn43.4), Đức Phật nói: 


“Các sư, con đường nào dẫn tới Niết Bàn? Pháp định rỗng 
rang vô tự tánh, pháp định vô tướng, pháp định vô nguyện: 
đây là con đường tới Niết bàn.” (And what, bhikkhus, is the 


NGUYÊN GIÁC 


path leading to the uncondiHonedl? The empfiness 
Cconcenfration, the signless concentraHon, the undirected 
concemtraton: this is called the path leading to the 
uncondiHioned.) 


Bản kinh này trong nhóm các kinh hay vô cùng tận của 
Đức Phật, và thường ngắn, chỉ có vài dòng. Nhưng kinh 
này có thể ứng dụng vào kinh tế hay điều hành chính quyền 
được không? Cũng khó vô cùng tận vậy. 


Có lẽ, chúng ta hiểu được vì sao Jerry Brown ba lần thất cử 
Tổng Thống. Nhưng, giả sử, nếu Brown đắc cử Tổng 
Thống Hoa Kỳ, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có một điều biết 
chắc rằng, sẽ có rất nhiều Ngày Tỉnh Thức được tổ chức tại 
nhiều nơi ở Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ ở thành phố 
Oakland... 


10 


3 
MỘT QUỐC HỘI TỈNH THỨC 


Cần nói rõ ngay từ dòng chữ đầu tiên, rằng đây là chuyện 
Quốc hội Mỹ, không dính gì tới Quốc hội Tây, Tàu, Ta, 
Đức, Nhật... Nói thế, để hoàn toàn xa la mọi liên tưởng 
không thích nghi. Và tỉnh thức, là nói theo nghĩa Thiên tập, 
tức là mindfulness, một phương pháp đang ứng dụng nhiều 
tại Hoa Kỳ, không còn ý nghĩa tôn giáo và được dùng chỉ 
như một liệu pháp đa dụng. 


Nói Quốc hội Mỹ cũng không chính xác. Vài vị dân cử 
thôi. Bênh vực công khai cho pháp Thiên tỉnh thức chỉ là 
vài người, đúng ra là một người nổi bật. Đó là Tim Ryan, 
Dân biểu liên bang địa hạt 13 của tiểu bang Ohio, giữ chức 
này từ 2003. Trước thời gian đó, Ryan trong Thượng viện 
tiêu bang Ohio. 


Dĩ nhiên, cũng cần nói ngay từ đầu, DB Tim Ryan là tín đồ 
đạo Ky tô. Trong khi Ryan hoạt động tích cực (và viết sách, 
thuyết trình) cho Thiên tỉnh thức, Quốc hội Mỹ có 3 vị theo 


lãi 


NGUYÊN GIÁC 


Phật giáo, nhưng không ai hoạt động gì. Thậm chí, Thượng 
nghị sĩ Mazie Hirono của Hawaii nhìn nhận rằng bà không 
tu tập gì đặc biệt. Với bà Hirono, và nữ Dân biểu liên bang 
Colleen Hanabusa, cũng từ Hawali, tin theo Phật giáo vì tự 
nhiên truyền thống, vì sinh trong gia đình gốc Nhật Bản. Vị 
Phật tử thứ ba là ông Hank Johnson, đại diện địa hạt 4 ở 
tiểu bang Georgia. 


Trong khi Phật tử trong Quốc hội Mỹ không bàn gì chuyện 
Thiền tập, DB Ryan lại tích cực theo kiểu riêng: bản thân 
Ryan đã viết và xuất bản cuốn A Mindfl Nation (Một Đất 
Nước Tỉnh Thức) hồi tháng 3/2012, hướng dẫn tập Thiền 
tỉnh thức. Và ông kêu gọi cần phải có “một Quốc hội tỉnh 
thức” — nên hiểu đúng ý ông rằng, Quốc hội cần tập Thiền 
tỉnh thức, nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều biết là đang đi 
đứng nằm ngồi, thấy nghe hay biết đều biết là đang thấy 
nghe hay biết... 


Riêng đối với DB Tim Ryan, ông nói rằng sống dưới thời 
đại của Tổng Thống Donald Trump, nếu không tập Thiền 
tỉnh thức hắn là không chịu nổi. Ryan đĩ nhiên là người của 
đảng Dân Chủ. Hãy hình dung câu chuyện thế này: trong 
khi hơn một nửa đất nước Hoa Kỳ sôi sục lên, bày tỏ bất 
đồng dữ đội với nhiều chính sách và tính khí của TT 
Trump, vẫn có một Dân biểu Hoa Kỳ ngồi bình lặng theo 
dõi, và vui hưởng “thiền duyệt pháp hỷ”... Phải chỉ, ông 
Trump chịu theo Ryan tập thiền, hắn là Trump sẽ dịu dàng 
thơ mộng hơn, sẽ từ bỏ loại ngôn ngữ kiểu “sẵn sàng thò 
tay xúc phạm” và sẽ rời thói quen la mắng, kê cả việc dùng 
lời xúc phạm trước toàn cầu đối với cả Bộ Trưởng Tư Pháp 
Jefferson Sessions do chính ông bồ nhiệm... 


12 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Trên bản tin của thông tấn ABC News ngày 5 tháng 
7/2017, DB Tim Ryan nói rằng thiền tập không chỉ giúp 
ông giảm căng thăng, nhưng có thê giúp ông làm việc tốt 
hơn với TT Trump, và với các bạn dân cử Cộng Hòa. 


Ryan nói rằng Thiền tập sẽ có thê giúp đất nước Hoa Kỳ 
trong thời của bất định. DB Ryan nói với phóng viên Dan 
Harris của ABC: “Không có nơi nào tốt hơn đề... thực tập 
kham nhẫn khi đối mặt với những bất định hơn là trong 
Quốc hội Hoa Kỳ. Đặc biệt là bây giờ... không ai thấy rõ gì 
về hướng đi của Hoa Kỳ.” 


Bản tin này do phóng viên Harris phỏng vấn Ryan và Thiền 
sư Jeff Warren trong khi Ryan và Warren đang thực hiện 
“chuyến đi Thiền tập” xuyên Hoa Kỳ sau khi Trump đăng 
quang Tổng Thống. Dĩ nhiên, nên biết rằng DB Ryan 
không ưa Trump. 


Ryan hồi tháng 1/2017 đã nói rằng Thiền tập giúp ông làm 
việc tốt hơn với phía Cộng Hòa và với tân nhiệm Tổng 
Thống Trump: “Tôi không phải ưa thích ông ta, tôi không 
phải đi uống bia với ông ta, tôi không phải chơi golf với 
ông ta. Nhưng nếu ông ta muốn giúp dân trong địa hạt của 
tôi,, tôi hy vọng tôi có thể làm mọi thứ có thê đề giúp. Tôi 
muốn nói, trách nhiệm của tôi là phải làm thế.” 


DB Ryan đã từng tô chức nhiều buổi Thiền tập cho các vị 
dân cử Quốc hội và nhân viên của họ trong nhiều năm, đã 
từng cung thỉnh nhiều Thiền sư tông phái khác nhau tới. 
Ryan nói rằng các buổi Thiền tập là lưỡng đảng, ai cũng 
tham dự được. Phải chăng, khi ngồi lim dim đôi mắt, ngồi 
theo dõi hơi thở, ngồi im lặng và không bàn gì về “luật mới 


rz 
A3» 


bảo hiểm y tế”... thì kiếm đâu ra chuyện phân biệt đảng 


13 


NGUYÊN GIÁC 
Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. 


Ryan nói rằng trong năm 2017 (tức là năm khởi đầu nhiệm 
kỳ của Tổng Thống Trump), có nhiều người hơn đã tìm tới 
dự Thiền tập với ông để giảm căng thăng. Vấn đề là, làm 
việc trên Quốc hội không có nhiêu thì giờ cho Thiên tập. 


Ryan nói về các dân cử và nhân viên ở Quốc hội, “Đúng là 
khó - vì bạn phải bay tới cho kịp khóa họp để bỏ phiêu, 
phải xếp thời gian cho những buổi họp, rồi phải bay về địa 
hạt nhà càng sớm càng tốt, nên tìm thời gian và xếp ưu tiên 
cho Thiền tập là khó cho nhiều người. Đó là điều tôi nghĩ 
rằng sự tham dự của các nhân viên trong văn phòng thực sự 
quan trọng vì bạn có thể Thiền tập trong văn phòng, khi 
muốn thay đổi sự năng động của văn phòng.” 


Ryan kế rằng hồi năm 2008, nhiệm kỳ thứ ba trong Hạ viện 
của ông, sau thời gian vận động và gây quỹ giúp các bạn 
ứng viên trong tiêu bang xôi đậu của ông, Ryan gần như 
kiệt sức. Nói tiểu bang xôi đậu, vì năm 2008 là trùng thời 
gian tranh cử Tổng Thống, và lá phiếu Cộng Hòa và Dân 
Chủ kế như ngang ngửa nhau, gọi là swing state, tiểu bang 
đánh võng. 


Thế rồi Ryan quyết định tham dự khóa thiền 5 ngày với 
Thiền sư Jon Kabat- Zimn.. . Ngồi lặng lẽ nhiều giờ trong kỳ 
nhập thất, Ryan nói rằng ông càm nhận lợi ích của Thiền 
tập. Ông nói, gần như không tin nổi, rằng bạn bắt đầu nhìn 
thấy niệm trong tâm, và bạn biết tại sao bạn có áp huyết 
cao... 


Mới hồi tháng 5/2017, Ryan đồng bảo trợ một dự luật nhằm 
cấp tài trợ cho việc giảm căng thắng các giáo viên. Ryan 


14 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


giải thích rằng Thiền tập không phải chuyện của những 
người cấp tiên hay của các anh chị hippy. Ryan nói: “Thiền 
tập là tự chăm sóc bạn. Là tự tìm hiểu chính bạn. Là tự làm 
cho bạn khỏe mạnh hơn.” 


Dù vậy, DB Tim Ryan không đơn độc. Nhiều vị dân cử đã 
đồng ý với ông. 


Theo báo The Roll Call ngày 30/6/2017 -- tức là thời điểm 
sắp Lễ Độc Lập (July Fourth) và là thời điểm các dân cử 
Quốc hội sắp rời thủ đô để về địa hạt nhà, vừa đề nghỉ ngơi 
vừa để gặp cử tri địa phương — Dân biểu Tony Cárdenas 
(Dân Chủ, California) hôm Thứ Năm 29/6/2017 đã họp với 
Đại sứ Thái Lan PIsan Manawapat và 4 nhà sư Phật giáo 
Thái Lan để nói về Thiền tỉnh thức trong thời kỳ căng 
thắng ở Quốc Hội. Cùng tham dự buổi họp về Thiền tập 
này có các Dân biểu Tim Ryan (Dân Chủ, Ohio), và Tom 
Suozzi (Dân Chủ, New York). 


Không chỉ thúc đây Quốc Hội phải tỉnh thức, DB Tim Ryan 
cũng hỗ trợ các chương trình Thiên tỉnh thức tại các trường 
học Ohio. Bản tin wksu.org ngày I1 tháng 3/2017 cho biết 
DB Ryan đang hỗ trợ cho tổ chức bất vụ lợi Inner Explorer 
hướng dẫn các giáo viên tổ chức các buổi Thiền tập hàng 
ngày trong một số trường học phía đông bắc Ohio. Ryan 
nói rằng Thiền tỉnh thức đang được thực tập trong Thủy 
quân Lục chiến, trong cảnh sát, trong giới vận động viên, 
không bàn gì chuyện tín ngưỡng hay bất kỳ chuyện gì 
khác... vì chỉ là tỉnh thức thôi. 


Hội Inner Explorer có bản doanh ở Massachusetts, đề ra 
phương pháp và kêu gọi học sinh nên Thiền tập qua mạng 
10 phút mỗi ngày khi trường sắp vào lớp. 


15 


NGUYÊN GIÁC 


Laura Bakosh, đồng sáng lập Inner Explorer, nói rằng hãy 
hít hơi thở sâu là phương pháp tuyệt vời để an tĩnh những 
khi bạn bực dọc hay nồi giận, và giúp cho bạn cả khi bạn 
vào kỳ thi, chơi thể thao, hay chơi nhạc... 


Cuối mỗi buổi Thiền tập, học sinh nên viết vào một nhật ký 
những cảm thọ trong khi Thiền tập... đần dà sẽ nhận ra các 
dị biệt, thăng tiền qua thời gian. 


Bakosh dẫn ra cuộc nghiên cứu của đại học University of 
Wisconsin, cho thấy căng thăng gây trở ngại cho việc học, 
trong khi 51% trẻ em Mỹ đang sống trong các hoàn cảnh 
nghèo và căng thắng, và chỉ có Thiền tập mới xóa được 
căng thăng — đó là cách giúp các em học nhanh, học giỏi. 


Dân biểu Ryan nói rằng các trường Warren City Schools, 
nơi các thầy cô dạy Thiền tỉnh thức cho trẻ em vài phút 
trước khi bắt đầu lớp, đã giảm được số lượng các em bị 
phạt cắm-vào-lớp từ 250 em hồi 5 năm trước, xuống còn 14 
em hồi năm 2016. Ryan nói, dĩ nhiên là tâm thức của bạn 
sẽ không làm việc đúng đắn được, nếu ba mẹ trong nhà xảy 
ra chuyện bạo lực, hay trong xóm cứ mãi xung đột băng 
đảng, hay bất cứ thứ gì tương tự. 


Các bạn quan tâm về Thiền tỉnh thức? Sau đây là tóm lược 
một phương pháp đơn giản từ trung tâm đại học UCLA 
Mindful Awareness Research Center. 


Trước tiên, tìm một vị trí thoải mái, vững vàng, hoặc ngôi, 
hoặc nằm để lưng áp sát sàn nhà. Lưng nên thắng, thư 
giãn, dịu dàng, chớ gò ép gì. Cánh tay và bàn tay để vị trí 
thoải mái. Nhắm mắt, hoặc lim dim, sao cho thoải mái. 
Cảm nhận cơ thể trong giây phút hiện tại. Hướng tâm từng 


16 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


điển, từ trên đâu, tuân tự xuống ngón chân, mỗi nơi bạn 
cảm nhận nơi đó - thí dụ, cảm nhận hơi ấm hoặc hơi mát 
(ở đâu, cổ, bụng, chán...) hoặc cảm nhận bắp thịt thư giãn 
theo thứ tự từng nơi trên cơ thể. Nếu tâm nghĩ tới chuyện 
khác, hãy kéo về lại: tất cả chỉ là bây giờ và ở đây thôi. Sau 
khi cảm nhận toàn thân, hãy cảm nhận về môi trường, từ 
âm thanh bạn nghe chung quanh xóm cho tới tiếng kim 
đông hô, cho tới tiếng gió lùa, tiếng đập nhịp tìm. Cảm 
nhận nhiệt độ trong phòng, ấm hay mát. Rồi chú tâm vào 
hơi thở vào và ra nơi mũi, nhẹ nhàng, dịu dàng. Rồi chú ý 
lông ngực hay bụng chuyển động theo hơi thở. Theo dõi hơi 
thở từ khi khởi đầu hơi thở cho tới khi hơi thở biến mắt để 
sang chu kỳ thở khác. Chớ kiểm soát hơi thở, hãy tự nhiên. 
Khi nào muốn ngưng, hãy dịu dàng cử động từ từ, duối nhẹ 
tay ra, tương tự với duôi chân, với đứng dậy, với đi đứng 
nằm ngôi. Thế giới của bạn đang biến đổi từng ngày, từng 
giây phút. 

Hãy tin rằng, nếu các Quốc hội trên thế giới đều là Quốc 
hội Thiên Tỉnh Thức, chiên tranh hiên nhiên sẽ biên mật 
vậy. 


3 
SINH NHẬT ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 


Tuần lễ này, cùng lúc, trong khi toàn dân Hoa Kỳ mừng 
Ngày Lễ Độc Lập, tất cả các tín đồ Phật Giáo Tây Tạng 
mừng ngày sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. 
Có những tình cờ lịch sử khó hiểu, và có lẽ chỉ giải thích 
được bằng giáo lý về nghiệp quả: khi dân tộc Tây Tạng rơi 
vào vòng lệ thuộc Trung Quốc, cũng là khi Phật giáo lan đi 
thật xa và đang ảnh hưởng lớn ở tầm vóc toàn cầu, kể cả 
đối với những người không phải là Phật tử nhưng chấp 
nhận một số phương pháp tu học của Đạo Phật — nổi bật là 
phương pháp thiền tỉnh thức đang áp dụng tại các đại học, 
bệnh viện, quân đội, cảnh sát, trại giam, vân vân. 


Đặc biệt, theo một thống kê, Phật giáo hiện nay đang có tín 
đồ đông nhiều thứ nhì thế giới. Đó là một con số bất ngờ, 
rằng hiện nay đang có ước lượng 1.6 tỷ Phật tử trên toàn 
cầu, theo phân tích của Tiến sĩ Daya Hewapathirane. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ngày 6 tháng 7/1935. Tuần lễ này 


18 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


là sinh nhật thứ 82 của Ngài. Theo chương trình, Ngài sẽ 
dự Lễ Trường Thọ cùng với cư dân thị trấn Leh trong khu 
vực Kashmir của Ấn Độ, và sau lễ Ngài sẽ thuyết pháp 
trong nhiều ngày, và sẽ ở nơi thị trấn đó cho tới ngày 30 
tháng 7/2015. Dự kiến sẽ có hơn 10,000 Phật tử từ Án Độ 
và toàn cầu về nghe pháp và tu học. 


Những ngày cuối tháng 6/2017, nhiều nơi đã tổ chức mừng 
sinh nhật Đức Đạt Lai Lat Ma. Một buổi tiệc mừng đã tổ 
chức ngày 27/6/2017 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở 
Washington DC, với tham dự của nhiều dân cử Hoa Kỳ. 
Trong những vị đọc diễn văn ở tiệc mừng này có Lãnh tụ 
Khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi, các dân biểu liên bang 
Jim Sensenbrenner, Jim MecGovern, Ros Lehtinen và nam 
tài tử Richard Gere. Đại diện chính phủ Tây Tạng lưu vong 
là Penpa Tsering đã đón mừng quan khách trong lễ này, 
trong đó có hơn một tá dân cử Quốc hội Hoa Kỳ và hơn 
300 quan khách. 


Tương tự ở Liên Âu. Văn phòng Tây Tạng lưu vong ở 
Brussels đã tổ chức lễ mừng sinh nhật thứ 82 của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma vào chiều ngày 28/6/2017 tại tòa nhà Concert 
Noble ở thủ đô Bỉ Quốc, với tham dự của hơn 10 thành 
viên Nghị viện Châu Âu và gần 100 vị khách. 


Nghĩa là, những lễ mừng sinh nhật tổ chức từ xa tại các cơ 
quan dân cử Hoa Kỳ và Châu Âu. Chưa từng có một Phật 
tử nào được giới chính khách quốc tế tôn quý như Đức Đạt 
Lai Lạt Ma. Ngài không đem lại lá phiếu hay tiền bạc cho 
họ, dĩ nhiên. Ngài chỉ mang tới một lời kêu gọi lớn cho 
toàn cầu là hãy sống hòa bình với mình và với người, hãy 
sống hiểu biết và yêu thương vượt ngoài biên giới màu da, 


NGUYÊN GIÁC 


hãy sống tỉnh thức và cân trọng để gìn giữ xã hội và địa 
cầu. Và đó là một hình ảnh chói sáng trong thời bạo lực 
tràn khắp này. 


Trong khi đó, theo một phân tích trên báo 
BuddhaWeekly.com., Phật Giáo bây giờ có thê đã trở thành 
tôn giáo có 1.6 tỷ tín đồ, tức là 22% tổng dân số thế giới. 


Đó là một con số bất ngờ, vì một thống kê hồi năm 2010 
ghi là chỉ có khoảng 500 triệu Phật tử trên toàn cầu — đây 
lại là những con số khả vấn. Bởi vì, làm cách nào chỉ trong 
chưa tới một thập niên, con số 500 triệu tín đồ tăng vọt 
thành 1.6 tỷ tín đồ? 


Chỉ có một hiện tượng giải thích: chính phủ Trung Quốc 
đột nhiên bán chính thức (hay chính thức?) trải thảm đỏ cho 
Phật Giáo. Các nhà sư Thiếu Lâm được chính phủ TQ đưa 
đi toàn cầu biểu diễn võ thuật, và các đại sứ TQ khắp thế 
giới đưa đón các võ tăng y hệt như sứ giả văn hóa của chế 
độ cộng sản Phương Đông này. 


Chỉ trong vòng khoảng một thập niên, các ngôi chùa TQ 
được tu bổ để thu hút du khách toàn cầu, và chính phủ TQ 
tự nhận lấy hình ảnh hòa bình của Phật giáo như là khuôn 
mặt của chế độ. 


Thế là, theo Tiến sĩ Daya Hewapathirane, dựa vào các cuộc 
nghiên cứu chính thức 2010 và 2013 của nhà nước TQ, cho 
thấy có mức nhảy vọt số lượng người dân TQ tự nhận là 
Phật tử. Thống kê ghi là có 28,000 tu viện Phật giáo, 
16,000 ngôi chùa, và 240,000 tăng và ni, 80% dân số TQ tự 
xem mình là Phật tử. Con số 80% dân số TQ (tức là hơn I 
tỷ dân) theo Phật giáo dĩ nhiên cách biệt với những con sỐ 


20 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


nhiều năm trước. Có thê nói là nhiều, nhưng khó biết chính 
xác, vì những con số thống kê trong chế độ TQ dù chính 
thức hay không chính thức đều phục vụ cho những tính 
toán chính trị. Và trong 24 giờ, thống kê Phật tử tăng vọt. 


Có mưu đồ nào chăng? Có thê hiểu rằng, nhà nước TQ biết 
rằng nêu không có chiếc cầu Phật giáo, sẽ không bao giờ 
làm hòa với Đài Loan được, và cũng là với khối rất đông 
những người sốc Hoa toàn cầu. Thêm nữa, nếu không có 
những ưu đãi Phật giáo, sẽ không bao giờ có thê đồng hóa 
được khối 6 triệu người Tây Tạng đang sống như thuộc địa 
mới của Bắc Kinh. 


Trong bài báo trên Asizn Tribune ân bản ngày Chủ Nhật 
ngày 2 tháng 11/2014, Tiến sĩ Daya Hewapathirane viết 
rằng: “Trong tháng 7/2010, tổng số Phật tử toàn cầu ước 
tính là 1.6 tỷ người (1,595,485,458 người), chiếm 22% tổng 
dân số toàn cầu.” 


Cũng lạ, thống kê hắn là theo công thức toán nào đó, đa số 
chúng ta không thê hiếu chăng? 


Trong khi đó, báo Washington Post ngày 6 tháng 4/2016, 
đưa ra một giải thích dựa vào khủng hoảng dân số của 
Trung Quốc: vì chính sách một con trong nhiều thập niên, 
số lượng người già TQ tăng vọt, do vậy nhiều ngôi chùa 
được hồi phục để tăng ni giúp chăm sóc nan đề xã hội địa 
phương, và một số ngôi chùa trở thành nơi người già vào 
nương tựa. Do vậy, chính quyền phải dựa vào các ngôi 
chùa để giúp giải quyết các nan đề xã hội địa phương, an 
toàn hơn là dựa vào các tôn giáo khác... kể cả đối với các 
tôn giáo bản địa như Hồi giáo ở Tân Cương hay với các 
giáo phái khí công có các giáo chủ ở ngoài lãnh thổ Hoa 


21 


NGUYÊN GIÁC 
Lục. 


Trong dịp mừng sinh nhật thứ 82 của Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
người viết xin dịch bài thơ “How ro Settle Your Mind” 
(Cách An Trụ Tâm) của Đại Sư Tây Tạng Mllarepa (1052- 
1135) để hoan hỷ cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma và tất cả 
những người hữu duyên. Bài thơ như sau. 


CÁCH AN TRỤ TÂM 
Thơ Milarepa 


Làm thế nào để ngươi an trụ tâm 

Bí mật nằm ở chỗ là buông xả 

Không có một pháp nào để làm, và hãy gắng sức trong 
pháp không tháy gì để gắng sức 

Ngươi hãy làm y hệt một em bé đang ngủ 

Y hệt mặt biển tĩnh lặng không gợn sóng 

Y hệt ngọn đèn sáng nơi không chút gió 

Hãy để tâm an nghỉ trong tĩnh lặng 

Y hệt một xác chết không tự hào 

Hãy để tâm an nghỉ như thể liên tục. 

Y hệt mặt biển không thủy triều 

Hãy xa lìa bất kỳ loại dao động nào. 

Ngươi có biết cách nào niệm khởi lên? 

Y hệt giác mơ không thực thể 

Y hệt bầu trời mênh mông không chút nắng 

Các mặt trăng được nhìn thấy từ xa 

Y hệt cầu vòng của ảo giác 

Chúng ta không có thể tìm ra nguôn nào [làm niệm khởi]. 
Và khi ánh sáng trí tuệ chiếu sáng, 


22 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Các niệm biến mắt, không thêm dấu vết nào. 

Ngươi có biết cách nào để đối phó với các niệm? 

Hãy nhìn các đám mây kia biến dạng 

Nhưng không cách biệt với bầu trời. 

Hãy nhìn sóng trên mặt biển 

Nhưng không cách biệt với biển. 

Hãy nhìn sương mù dày đặc kia 

Nhưng không cách biệt với không khí. 

Như thế, những xao động thực ra 

Vân không xa lìa bản tánh (ghi chú: như tướng không lìa 
tánh). 

Người nào có thể nhìn thấy sự tỉnh thức 

Sẽ nhận ra tâm đang khởi lên trong hơi thở. 

Người nào biết dò ra niệm [khởi lặng lẽ] như những tên 
trộm 

Sẽ biết cách canh chừng kẻ gian khó tìm thấy này. 

Người nào thấy niệm khởi chệch ra 

Sẽ thấy hình ảnh tương tự của chữn bồ câu và chiếc thuyên 
trên triều sóng (ghi chú: niệm như chim bồ câu, chợt bay ra 
rồi cũng trở về cột buồm của thuyền vì biển mênh mông 
không chỗ đậu; â ấn dụ nói, niệm không lìa bản tâm). 


Ngươi có biết cách nào hành động và năm giữ 


Y hệt nhự một con sư tử quyết liệt, nhự một con voi say 
rượu 


Như bóng tối hiện trong gương và như hoa sen trong bùn? 
(ghi chú: niệm như thú dữ, không làm nhơ được gương 
tâm, không làm gì được bản tâm vốn như sen trong bùn.) 


Như thể ngươi có thể hành động y hệt thế, nhưng khác hơn. 
Người có biết cách nào để thành tựu, 


23 


NGUYÊN GIÁC 


Pháp thân đạt được trong sự không [khởi tâm] phán đoán 
Báo thân đạt được trong hạnh phúc vô cùng tận 

Ứng hóa thân đạt được trong một tia sáng giác ngộ 
Thanh tịnh thân đạt được trong bản tâm nguyên sơ. 

Cả bán thân này, ta đều đã thành tựu. 


24 


4 
THIÊN TẬP VỚI TRẺ EM 


Nhiều người đã nhìn về thiền tập như là những gì rất gian 
nan, rất khó cho người trong đời thường. Thực tế, đúng là 
sẽ rất khó khăn, nêu chúng ta thử ngồi yên trong nửa giờ -- 
chỉ nói ngồi yên thôi, chưa cần nói tới việc liên tục giữ 
được tâm tỉnh thức an tịnh (như pháp chỉ) hay liên tục giữ 
được tâm tỉnh thức quán sát (như pháp niệm thân, thọ, tâm, 
pháp). 

Bước đầu tất nhiên là gian nan. Nhất là khi học Thiền Tông 
theo truyền thống, dù là để nhập lý trước, hay nhập hạnh 
trước. Đường đi nào cũng đầy vách núi gian nan. Người 
thành niên còn thấy khó, huống gì là với trẻ em. 


Thí dụ, khi học tới một bài thơ thường được dẫn của Bàng 
Uần Cư sĩ: 


Đứản tự võ tâm vạn vật 
Hà phương vạn vật thường vì nhiêu 


25 


NGUYÊN GIÁC 


Thiết ngưu bắt phạ sư tử hồng 

Cáp tự mộc nhân kiến hoa điều 
Mộc nhân bồn thể tự vô tình 

Hoa điểu phùng nhân diệc bắt kinh 
Tâm cảnh như như kỳ cá thị 

Hà lự bô đề đạo bắt thành. 


Có thể dịch là: 

Chỉ tự lòng mình không khởi tâm gì với vạn pháp 

Thì nào có ngại vạn pháp quấy nhiễu mình 

[Giữ tâm lặng lẽ như] trâu sắt nào có SỢ gÌ sư tử rồng 
[Chỉ như] người gỗ nhìn thấy chim và hoa 

Bản thể người gỗ vốn không khởi tình [ưa hay ghét gì] 
Chim và hoa kia có gặp người cũng chẳng kinh động 
Nhìn tâm và cảnh như như chỉ là như thế đó 

Thì lo gì đạo Bồ đề chẳng thành. 


Tâm cảnh như như? Có vẻ như Thiền Tông khó vô cùng 
tận. Nhưng khi đối chiếu với Tạng Pali, sẽ thấy đúng y hệt 
lời Đức Phật dạy về pháp như thị cho ngài Bahiya: 


“Bahiya, hãy tu như thế này: trong cái được thấy sẽ chỉ là 
cái được thấy, trong cải được nghe sẽ chỉ là cái được 
nghe...” 


Và đó cũng là bài thơ của ngài Bàng Uẫn, rằng hãy để các 
pháp hiện ra như thị, hiện ra như thế, gọi là [đản tự] vô tâm 
cũng được, hay vô niệm cũng được - nhưng hễ níu vào 
ngôn ngữ khái niệm thì không còn là cái trước mắt, cái bên 
tai... 


26 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tới đây, câu hỏi là: Làm sao dạy cho trẻ em cách giữ tâm 
an bình và tỉnh thức với tất cả những gì hiển lộ trong và 
ngoài chúng ta? Vẫn có nhiều cách. Các nhà giáo quốc tế 
đã nhìn thấy lợi ích của thiền tập, và đang tìm những cách 
đơn giản để dạy trẻ em biết giữ tâm tỉnh thức. 


Rất nhiều khái niệm trừu tượng về thiền tập — thí dụ, “bây 
giờ và ở đây” là hai khái niệm về thời gian và không gian. 
Trái với khái niệm trừu tượng sẽ là cảnh cụ thể, như hình 
ảnh và âm thanh. Cái bàn, cái ghế trước mắt, hay tiếng xe 
hơi chạy... là những gì chúng ta có thể chỉ ra cho các em 
thấy, nghe. Nhưng nói về khái niệm trừu tượng trong tâm, 
hẵn là các em từ lớp ba hay lớp bốn trở lên mới có thê hình 
dung, và cũng chỉ là mường tượng, vì phải chỉ vào kim 
đồng hồ, hay vị trí đang ngồi, đang đứng — nghĩa là, tạm 
giải thích. 


Khó là, làm sao cho các em bậc tiêu học có thê ngồi lặng lẽ 
trong vài phút và cảm nhận được hạnh phúc, cảm thọ an lạc 
ngay trong các khoảnh khắc đó. Không thể nào bảo rằng 
các em nên tập thiền hôm nay để nhiều năm sau sẽ gặt hái 
thành quả, vì các em không mấy khi kiên nhẫn quá vài phút 
đồng hồ. Bởi vậy, thiền tập với trẻ em là những gì phải cực 
kỳ đơn giản, và phải thấy an vui gần như tức khắc. 


Như ở Úc châu, thông tấn ABC Radio Canberra hôm 
25/5/2017 có bản tin tựa đề “Mindfulness and movement 
program teaching students to relax and focus” (Chương 
trình tỉnh thức và vận động dạy học trò thư giãn và chú ý). 


Trường tiểu học này có tên Gold Creek Primary School, ở 
phía bắc thành phố Canberra. Hơn 700 học sinh trong 25 
lớp học tại trường này đang thử nghiệm một chương trình 


27 


NGUYÊN GIÁC 
tập thiền tỉnh thúc trong lớp mỗi tuần. 


Hai học trò lớp 6 tên là Uzarr Iqbal và Jessica Harmer nói 
với đài ABC rằng thiền tập giúp các em chú tâm hơn. 


Uzarr nói: “Tập xong, ai cùng dịu dàng và bình lặng, chúng 
em thấy thư giãn, và có ít tiếng ồn hơn và ít có chuyện gián 
đoạn trong lớp hơn. Em nghĩ là nếu em sắp vào kỳ thi và 
em tập kỹ thuật tỉnh thức trước khi thi, em sẽ thấy có một 
tâm sáng tỏ hơn để không phải lo âu nhiều quá và rồi vào 
kỳ thi. Tuyệt vời khi biết một cách để thư giãn trong khi 
bận rộn.” 


Lớp thiền tỉnh thức hàng tuần này kéo dài 20 phút, dạy thở 
và cách chú tâm vào các cử động dịu dàng. 


Đó là chuyện bên Úc châu. Hay ở Hoa Kỳ. Bản tin trên đài 
truyền hình WIVB kể rằng trường West Hertel Academy 
tại thị trấn North Buffalo ở tiểu bang New York có một 
phòng thiền tập, với một nhà giáo giữ chức vụ tư vấn thiền 
tập (meditation consultant) để hướng dẫn các em pháp 
Thiền tỉnh thức. Vị tư vẫn đó làm việc ba ngày một tuần 
cho trường. Trường này có các lớp PK-8, tức là từ lớp tiền- 
mẫu-giáo tới lớp 8. 


Bản tin AP ngày 20/5/2017 cũng kê về chương trình dạy 
Thiên tỉnh thức cho học trò tiểu học ở thành phố Dillon, 
tiểu bang Colorado. Đó là trường Summit Cove 
Elementary. 


Bản tin kế về cách cô giáo len Leslie hướng dẫn 21 em 
trong lớp tập thiên. Cô nói: “Các em hãy chú tâm vào hơi 
thở, hơi vào và hơi ra nơi mũi. Nêu muôn, có thê nhăm 


28 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


mắt. Ghi nhận lông ngực phông lên và xẹp xuông với từng 
hơi thở vào và ra.” 


Chương trình Thiền tỉnh thức nơi đây dạy các em từ lớp 
tiền-mẫu-giáo (pre-kindergarten) cho hết lớp 5. 


..Ö.. 


Sau đây, chúng ta sẽ liệt kê một số phương pháp dạy Thiền 
tỉnh thức theo cách đơn giản, thích nghi cho trẻ em, dựa 
vào các hướng dẫn đang dạy ở Hoa Kỳ và Úc châu. 


Tập lắng nghe. Cô giáo yêu cầu các em trong lớp ngồi 
thắng lưng, hai bàn chân áp sát mặt đất, hai tay đặt trên 
bàn, nhắm mắt, và lắng nghe tiếng khánh (hay tiếng 
chuông) do cô giáo gõ một tiếng -- hãy nghe từ khởi đầu 
âm thanh vang lên, tới khi âm thanh này im bặt. Nếu dùng 
loại singing bowl của Nhật Bản, âm thanh có thê ngân dài 
tới 1 phút đồng hồ. Cô dặn, khi em nào nghe dứt tiếng 
chuông, nhớ đưa hai tay lên cao, đưa từ từ, đưa thật chậm, 
và khi tay cao tột cùng sẽ đưa tay từ từ hạ xuống, cũng giữ 
tâm vào cử động của hai cánh tay. Như thế, là xong 2 phút 
thiền tập. 


Tập thở với thú cưng bằng nhựa hay bằng vải. Yêu cầu các 
em nằm dài xuống, lưng áp sát đất, để một con thú vải (thí 
dụ, chó, mèo, khủng long, sư tử... hay búp bê may bằng 
vải, hay bằng nhựa) đặt trên bụng. Không cần dạy đêm hơi 
thở, vì các em còn nhỏ có thê sẽ đếm nhằm, hoặc chưa học 
đếm. Dạy các em rằng hãy quan sát bằng cảm giác nơi 
ngực và bằng mắt nhìn lim dim: khi hít hơi thở vào nhẹ 


29 


NGUYÊN GIÁC 


nhàng, chú ý thấy con thú vải trên người nâng lên theo lồng 
ngực của em; khi thở hơi ra nhẹ nhàng, chú ý thấy con thú 
vải hạ xuống theo lồng ngực. Cô giáo có thể cho tập như 
thế vài phút. 


Tập niệm thân. Cho các em ngồi, thắng lưng, thở dịu dàng 
vài hơi, rồi yêu cầu các em nhận biết từng cử chỉ và từng 
cảm giác: hãy xoa dịu dàng hai lòng bàn tay vào nhau, cho 
ấm hai lòng bàn tay một chút, rồi yêu cầu các em dịu dàng 
áp sát hai lòng bàn tay vào mặt bàn, cảm nhận hơi nóng 
trong lòng bàn tay giảm đi trong khi cảm nhận hơi mát từ 
mặt bàn. Sau đó, yêu cầu các em co các ngón tay vào lòng 
bàn tay, tạo ra cảm giác căng ở các bàn tay, và từ từ duỗi 
các ngón tay ra, cảm nhận từng cảm giác nơi các ngón tay, 
bàn tay... Thời lượng có thể chỉ 1 hay 2 phút. 


Tập nghe nhịp tim. Yêu cầu các em tập thể dục 1 phút, 
hoặc nhảy xôm hoặc chạy một chỗ, rồi yêu cầu ngồi xuống, 
nhăm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đập, hoặc cảm nhận mạch 
máu đập ở các nơi trong thân. 


Tập niệm thân trước khi ngủ. Buôi trưa, khi các em ngủ 
trưa, nằm duỗi toàn thân, yêu cầu các em chú tâm vào cảm 
thọ từ đưới bàn chân (có thê tự nhúc nhích ngón chân đề dễ 
nhận ra cảm giác), rồi từ từ chú tâm lên đầu gối, lên mông, 
tới lưng đang áp sát sàn gạch bông, tới cỗ (có thể cử động 
cổ nhẹ nhàng để dễ nhận ra), tới mắt, đỉnh đầu... rồi thư 
giãn toàn thân, giữ cảm thọ toàn thân... 


Tập đi thiền hành. Nếu đi trong phòng, nên chân trần, yêu 
cầu các em cảm nhận bàn chân từng bước nhắc lên và đặt 
xuống, chạm vào mặt gạch bông và cảm nhận mát lạnh nơi 
lòng bàn chân. Nếu đi bộ ngoài vườn, cần mang giày hay 


30 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


dép, yêu câu các em lăng nghe bât kỳ tiêng nào chung 
quanh, như tiêng xe, tiêng chim kêu, tiêng nước chảy róc 
rách, vân vân. 


Tập tỉnh thức khi ăn. Khi tập, tránh ăn các quả có hột, 
như cam hay quýt vì có thê sơ ý làm hột cam, hột quýt rơi 
vào cô. Tránh ăn quá cay, quá ngọt, hay quá mặn, vì sẽ tán 
tâm. Nên lấy một mầu bánh mì, yêu cầu các em từ từ xé 
nhỏ bánh mì, rồi đưa một mâu bánh vào, nhai thật chậm, 
thật kỹ, cảm nhận vị ngọt trong bánh... 


Tỉnh thức ngửi. Để giữa bàn một bánh làm bằng táo, quế, 
dâu, chuối... mới nấu chín. Yêu cầu các em ngồi quanh bàn, 
nhắm mắt, thở dịu dàng, ngửi dịu dàng 1 hay 2 phút, rồi nói 
xem có thấy mùi trái cây gì không nơi bánh mới nấu. 
Không nên nói rằng có em nào kém nơi đây, vì tất cả cùng 
đáng khen, vì trẻ em ngồi thiền lặng lẽ trước bánh đều là 
tuyệt VỜI. 


Tỉnh thức rửa tay. Trước khi ăn, yêu cầu các em rửa tay, 
chú ý cảm nhận nước chảy trên hai bàn tay, hơi lạnh, hơi 
mát, lau tay... 


Tỉnh thức với hơi thở. Bất kỳ đi đứng nằm ngồi, yêu cầu 
các em nên thở dịu dàng, thở lặng lẽ, lắng nghe hơi thở, 
cảm nhận hơi thở lan toàn thân.... 


Đó là một số cách đơn giản dạy Thiên tỉnh thức cho trẻ em, 
dựa vào các phương pháp tại một số trường tại Hoa Kỳ và 
Úc châu. Quý thầy cô có thê sẽ thấy nhiều cách đơn giản 
tương tự. Chỉ vài phút tập tỉnh thức trong các việc nhỏ đời 
thường, sau này sẽ trở thành những hành trang Phật giáo 
cực kỳ quý giá cho các em vào đối mặt cuộc đời. 


31 


5 
THIÊN TẬP KHI MANG THAI 


Trong 9 tháng 10 ngày mang thai, người phụ nữ cảm nhận 
cơ thể chuyên biến từng ngày, từng đêm, từng giờ... Những 
đau đớn của cơ thê, những hạnh phúc chờ đợi, và cả những 
lo lắng về những gì chưa biết đang tới gần. Thiền tập có thê 
giúp được gì cho quý bà đang mang thai? Và khi quý bà 
thiền tập, bào thai sẽ lợi ích ra sao? 


Báo New York Times trong bài viết nhan đề “The Benefits 
ofa Mindful Pregnancy” (Lợi Ích Thiên Tỉnh Thức Trong 
Khi Mang Thai) ngày 31/5/2017 cho biết một cuộc nghiên 
cứu mới cho thấy rằng thiền tỉnh thức có thể giúp quý bà 
mang thai lần đầu đối phó với sợ hãi. 


Kết quả nghiên cứu in trên tạp chí ngành sản khoa BC 
Pregnancy and Childbirth cũng cho thấy thiền tỉnh thức có 
thể làm giảm các hội chứng trầm cảm tiền sản và hậu sản. 
Thiền tỉnh thức (mindfulness), được định nghĩa là sự nhận 
biết khởi lên từ việc chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại, 


32 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


được chứng minh là có công năng giúp đôi trị đau nhức 
kinh niên, trâm cảm và lo lăng. 


Larissa Duncan, trưởng nhóm nghiên cứu này và là một 
giáo sư ở đại học Ủniversity of WIsconsin-Madison, nói 
rằng: “Nỗi sợ hãi về những gì chưa biết ảnh hưởng mọi 
người, và điều này đặc biệt đúng với quý bà mang thai.” 


Nghiên cứu này thực hiện với 30 phụ nữ lần đầu mang bầu 
trong ba tháng cuối gần sanh nở. 


Một cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy quý bà lần đầu 
mang thai khi có nỗi sợ hãi sinh nở thường có thời gian 
sinh nở lâu hơn — trung bình nhiều hơn 47 phút — so với 
quý bà không sợ hãi. Trong khi nhiều phụ nữ dự các lớp 
dạy về sinh nở để tự giáo dục về tiến trình sinh nở, nhiều 
khóa học đó không dạy kỹ năng đối trị với nỗi lo về sinh 
nở. Theo Tiến sĩ Duncan, trong vài trường hợp, các lớp dạy 
này có thê làm quý bà cảm thấy sợ hãi thêm. 


Duncan và các cộng sự trong nhóm nghiên cứu chia quý bà 
làm hai nhóm: một nhóm sẽ tập thiền tỉnh thức trong lớp có 
tên là Mind In Labor (Tỉnh Thức về Sinh Nở), nhóm kia dự 
các lớp truyền thống đề hiểu biết về sinh nở. 


Mind ¡in Labor là khóa dạy cuối tuần, đề ra do Nancy 
Bardacke, một y tá đỡ đẻ và là một người dạy thiền tỉnh 
thức ở trung tâm y tế Osher Center for Integrative Medicine 
tại đại học University of California, San Francisco. 


Trong khóa học, quý bà được học cách tỉnh thức trong tiến 
trình sinh nở, cách dùng tỉnh thức đối trị với đau đớn và sợ 
hãi trong khi chuyển bụng và sinh nở. Quý ông phối ngẫu 


33 


NGUYÊN GIÁC 


của họ cũng được học để biết cách an ủi và hỗ trợ bằng kỹ 
thuật tỉnh thức. 


Bardacke nói rằng bà dạy các thai phụ và phối ngẫu của họ 
về các khoảnh khắc chuyên bụng đau đớn tới và đi, trong 
từng khoảnh khắc, và rằng giữa các khoảnh khắc chuyển 
bụng là các khoảnh khắc bình an và thoải mái. Bà nói, chìa 
khóa đối trị sợ hãi là học về cách giữ tâm trong khoảnh 
khắc hiện tại mà không lo lắng về quá khứ hay tương lai. 


Đề dạy kỹ năng này, bà Bardacke yêu cầu người học dùng 
bàn tay nắm giữ các cục nước đá trong khi chú tâm vào hơi 
thở, như thế để cảm nhận bản chất tạm thời của các cảm thọ 
khó chịu của cơ thể. Bà cũng dạy cách tập thiền tỉnh thức 
căn bản, như yoga, thiền tập khi ngồi và khi đi bộ, cũng 
như khi ăn trong tỉnh thức. 


Bardacke nói, thiền tập đã giúp họ cơ hội khám phá ra 
nguồn nỘI tại đầy sức mạnh và chịu đựng: “Vào lúc khóa 
thiền hoàn tất, mức độ tự tin của quý bà tăng hơn, nỗi sợ 
hãi của họ bắt đầu tan biến. Họ nhận ra rằng sinh nở là gian 
nan, nhưng nó là cái gì họ có thể đối phó từng khoảnh khắc 
một.” 


Sau khóa học thiền, những người tham dự nói rằng họ cảm 
thấy sẵn sàng hơn về cuộc sinh nở sắp tới, và nhiều phần sẽ 
không dùng thuốc giảm đau Opioid trong khi chuyên bụng. 
Quý bà này cũng có ít hội chứng trầm cảm tiền sản và hậu 
sản hơn, khi so với quý bà dự các lớp về thai sản truyền 
thống. 


Theo hiệp hội y tế tâm lý American Psychological 
Assoclafion, các yếu tố sinh hóa trong cơ thể có thể ảnh 


34 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


hưởng tới mức độ rủi ro trầm cảm của một thai phụ. và cả 
trong thời kỳ sau khi sinh nở khi quý bà giữ vai mới là một 
bà mẹ chăm sóc con. Nghiên cứu cho thấy thiền tỉnh thức 
giúp quý bà đối trị các hội chứng trầm cảm. 


Thiền tập cũng có lợi cho cả bé sơ sinh, theo một nghiên 
cứu rộng lớn hơn và phức tạp hơn, chủ đề “Ma/ernal 
mindfulness and anxiety during pregnancy dqƒJect inƒanfs` 
neural responses to sounds"” (Thiên tỉnh thức nơi thai phụ 
và nổi lo lắng trong khi mang bầu ảnh hưởng tới phản ứng 
thân kinh của bé sơ sinh đối với âm thanh) — thực hiện bởi 
Oxford Academic với các giáo sư Marlon I. van den 
Heuvel, Franc C. L. Donkers, István Winkler, Renée A. 
Otte, Bea R. H. Van den Bergh - và nghiên cứu này còn 
lưu lÙ 
https://www.ncbi.nlm.nih.øov/pmc/articles/PMC4350490/ 
trong thư viện Bộ Y Tế Hoa Kỳ. 





Nghiên cứu này thực hiện với 178 phụ nữ trong tuần lễ thứ 
15 của thai kỳ, và với 12 phụ nữ trong khoảng tuần lễ thứ 
16 và thứ 22 của thai kỳ. Các thử nghiệm y khoa thực hiện 
3 lần (gọi là T1, T2, T3) trong thai kỳ, một lần vào mỗi ba 
tháng; và thêm hai lần nữa, lần cuối là khi bé sơ sinh tròn 9 
tháng tuổi (T4, T5). 


Mục tiêu nghiên cứu này phức tạp, được mô tả là “khảo sát 
về việc người mẹ tập thiền tỉnh thức và nỗi lo lắng trong 
khi mang thai ảnh hưởng tới chức năng nhận thức của em 
bé khi bé này chào đời được 9 tháng” (aimed at 
Investigating the effec(s of the mothers mindfulness and 
anxIlety durIing pregnancy on the Infanfs neurocognItIVe 
functioning at 9 months 0Ÿ age). 


35 


NGUYÊN GIÁC 


Thử nghiệm bằng cách cho phụ nữ bụng bầu nghe nhiều 
loại âm thanh, ở nhiều nhịp độ khác nhau; tương tự với em 
bé sau khi chào đời. Kết quả: người phụ nữ tập thiền ảnh 
hưởng tới bào thai, và kết quả này lưu giữ tốt cho em bé 
nhiều tháng sau khi ra đời. 


Nghĩa là: thai giáo ảnh hưởng tới chức năng nhận thức 
trong não bộ em bé. 


Trên phân giới thiệu trước nghiên cứu cũng dẫn ra một số 
nghiên cứu trước đó về ảnh hưởng thiên tỉnh thức trên thai 
phụ. trong đó có ghi vê nghiên cứu của: 


-- Vieten C, Astin J. với chủ đề nghiên cứu về ảnh hưởng 
của thiền tỉnh thức trong khi mang thai đối với căng thắng 
tiền sản, đăng kết quả trên tạp chí Archives oƒ Women s 
Memtal Health , năm 2008, vol. 11 (trang 67-74) 


- Srilboonpimsuay W,  Promthet S, Thinkhamrop ], 
Krisanaprakornkit T., với chủ đề nghiên cứu ảnh hưởng 
thiền tập ngăn ngừa sinh non tại tỉnh Udonthami, Thái Lan, 
đăng kết quả trên tạp chí Imernational Journal oƒ Public 
Health Research, năm 2011, vol. 1 (trang 31-39). 


Một cuộc nghiên cứu khác, với chủ đề “Maternal 
mindfulness during pregnancy and Infant socio-emotional 
development and temperament: The mediating role of 
maternal anxiety” (Thiền tỉnh thức trong khi có thai và sự 
phát triển cảm xúc xã hội của bé sơ sinh và cá tính [em bé]: 
vai trò trung gian của nỗi lo lắng của thai phụ) cũng lưu hồ 


SƠ ở cơ quan y tÊ này -- ở địa chỉ: 
https:/www.ncbi.nlm.nih.øov/pubmed/25577496 — thử 


nghiệm với 90 thai phụ, và rôi khảo sát khi các em bé ra 


36 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


đời được 10 tháng, cho kết luận: “Thiền tỉnh thức trong khi 
có thai có thể có ảnh hưởng tích cực cho tiến trình phát 
triển của bé sơ sinh.” 


Trong truyện kể về cuộc đời các thánh tăng, có trường hợp 
một thai phụ gặp sản nạn, cơ nguy tới tính mạng, đã nhờ 
người thân thỉnh tỳ khưu Angulimala xin giúp. 


Vị thánh tăng này khi còn trong đời thường, đã từng giết 
999 người và rượt theo Đức Phật để tìm giết cho đủ 1.000 
người, theo một niềm tin từ ngoại đạo là sẽ được lên trời. 
Đức Phật đi bình thường, nhưng hung phạm rượt hoài 
không kịp. Angulimala nói với Đức Phật, sao kẻ kia không 
ngừng lại. Đức Phật nói, ta ngừng từ lâu rồi, chỉ có ngươi là 
chưa ngừng... Angulimala chợt tỉnh thức, xin xuất gia. Và 
rồi khi đứng trước thai phụ, thánh tăng Angulimala hồi 
hướng công đức giữ giới, bấy giờ phụ nữ kia được nhẹ 
nhàng, mẹ tròn con vuông. 


Thời này của chúng ta, không có cơ duyên để gặp một 
thánh tăng như ngài Angulimala hồi hướng cứu nạn như 
thế. Do vậy, tự mỗi người phải tự lo. Không gì bằng thiền 
tập. Nhưng thiền tập thế nào, đề tốt đẹp nhất cho thai phụ? 


Trong bài Kinh Metta Sutta, Đức Phật dạy kết hợp thiền 
tỉnh thức (đi đứng nằm ngồi đều giữ tâm tỉnh thức, an tĩnh) 
vào tâm từ bi (trải rộng lòng yêu thương). 


Trước tiên, quý bà nên điều thân cho thích nghi. Nghĩa là, 
trong khi mang thai, tuyệt đối không uống rượu, không hút 
thuốc, giảm cà phê và trà, nên ăn chay thích nghi với nhiều 
trái cây và rau, nên uống nhiều nước, nên thể dục nhẹ, 
không làm việc nặng nhọc, không đàn ca hát xướng 


37 


NGUYÊN GIÁC 
nhiều... 


Kê tiệp là điêu tâm. Nên tin răng tập Thiên Tâm Từ sẽ có 
vô lượng công đức cho cả mẹ và bào thai. 


Trong Kinh AN 11.16, Đức Phật nói rằng người tu tập lòng 
từ bi sẽ có I1 lợi ích: 


*I. Ngủ ngon. 2. Khi tính, thoải mái nhẹ nhàng. 3. Không 
thấy ác mộng. 4. Được mọi người quý trọng. 3. Được 
chúng sinh cối phi nhân quý trọng. 6. Được chư thiên cõi 
trời tới bảo vệ. 7. Lửa, thuốc độc, đao kiếm không thể chạm 
tới thân người này. Š. lâm định tĩnh nhanh chóng. 9. 
Khuôn mặt từ hòa. 10. Khi chết, tâm không hôn loạn. 11. 
Nếu không đắc quả A La Hán ngay đây và bây giò, sẽ tái 
sinh vào cõi Phạm thiên. ” 


Chính yếu, có 2 phương pháp Thiền Tâm Từ. Phương pháp 
tu theo Thanh Tịnh Đạo Luận là tuần tự khởi từ bi tâm, 
nghĩ tới mình, tới người thân của mình, tới người lạ, tới 
người đối kháng hiềm khích mình, rồi tới tất cả chúng 
sinh... Đó là phương pháp các vị tổ sư đời sau nghĩ ra cho 
tiện dụng, vì cho là cần nghĩ tới người cụ thể. Nhưng pháp 
này có thê sẽ trở ngại với một số học nhân, vì khi nghĩ tới 
người mình yêu thương (như ba, mẹ) lại có thể mủi lòng, 
hay nghĩ tới người từng có sân si ngang trái với mình lại 
gặp cơ nguy khó định tâm. 


Phương pháp thứ nhì là tu tâm từ theo Kinh Metta Sutta. 
Trong này, Đức Phật không dạy nghĩ về người cụ thể, mà 
nói hãy nghĩ tới chúng sinh một cách trừu tượng (chúng 
sinh đã sinh ra đời và chưa sinh ra đời, chúng sinh cõi được 
nhìn thấy và cõi không được nhìn thấy...). Có lẽ, pháp này 


38 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
thích nghỉ cho hầu hết các bà mẹ. 


Sau đây, là đề nghị pháp Thiền Tâm Từ cho quý phụ nữ 
đang mang thai, phần chính dựa vào Kinh Metta Sutta, theo 
cách đơn giản, có thể tự tu tập và có thể tự hướng dẫn 
người khác. 


Trước tiên, ngôi [có thể ngôi trên ghế] hay nằm thoải mái 
(và rồi khi ổi bộ, và khi làm mọi chuyện đời thường), mắt 
nhắm hay mở lim dim (tùy, sao cho tâm dễ an tĩnh), hãy dịu 
dàng thở, theo dõi từng hơi thở, rồi cảm nhận về không 
gian chung quanh (như tiếng chỉm trong vườn hay tiếng 
đông hô trong phòng, như gió nhẹ trên làn da...) rồi cảm 
nhận về thân (như chân, đùi, hông, bụng, bào thai, ngực, 
cố, đâu...) rồi cảm nhận về suy nghĩ khởi trong tâm. Khi 
tâm tương đổi bình lặng, hãy khởi tâm “xin nguyện cho tôi, 
cho bào thai, cho tất cả mọi người được bình an, hạnh 
phúc...” và nghĩ tới lòng yêu thương tất cả các chúng sinh 
cõi này và các cối khác, tự nhìn thấy mình muốn bảo vệ tất 
cả chúng sinh như người mẹ bảo vệ đứa con trai duy nhất 
của bà, và thấy toàn bộ thân tâm mình rực sáng, chiếu tâm 
sáng này tới khắp các cõi trên trời, các cỗi dưới đất, khắp 
các phương hướng... để tất cả chúng sinh xa lìa đau khổ, 
xa la tham ái, xa lìa sân hận. Giữ tâm từ chiếu sáng như 
thế trong mọi khoảnh khắc trong ngày. 


Đó là Thiền Tâm Từ. Đó hiển nhiên là món quà tuyệt vời 
nhất, sang trọng nhất, quý giá nhất để các phụ nữ mang bầu 
trao tặng cho bào thai. Món quà này không chỉ giúp cho em 
bé trong kiếp này, mà sẽ lợi ích cho cả mẹ và con trong rất 
nhiều đời sau, cho tới khi giải thoát. 


39 


40 


6 
HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ TRONG KINH 


Có nhiều hình ảnh người mẹ trong Kinh Phật. Để dâng 
cúng tất cả những người mẹ trên đời, sau đây xin dịch một 
số kinh, hoặc dịch trích đoạn, hoặc dịch toàn văn, dựa vào 
cá bản tiếng Anh trên Acces to Insight 
(http:/www.accesstoinsight.org/ ), nơi có thể tìm các kinh 
sau, theo ký số hoặc theo nhan đề kinh. 


Kính SN 15.14 “Mata Sutta: Mother” —- bản Anh dịch của 
ThanIssaro Bhikkhu. Toàn văn như sau. 


Tại thành Savatthi. Đức Phật nói: “Này các tỳ kheo. Từ 
thời rất xưa không thể biết được, đã có sự lưu chuyển luân 
hồi của các chúng sinh bị vô minh che lấp, bị tham ái ràng 
buộc. Không dễ tìm được một chúng sinh nào chưa từng 
một lần trong quá khứ là mẹ của ngươi... Không dễ tìm 
được một chúng sinh nào chưa từng một lần trong quá khứ 


41 


NGUYÊN GIÁC 


là ba của ngươi, là anh của ngươi, là chỊự/em gái của ngươi, 
là con tral/con gái của ngươi. 


“Tại sao như thế? Này các tỳ kheo. Từ thời rất xưa không 
thể biết được, đã có sự lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sinh bị vô minh che lấp, bị tham ái ràng buộc. Từ rất lâu 
rồi, các ngươi đã trải qua căng thăng, đã đau đớn, đã mất 
mát, đã làm đầy tràn các nghĩa trang — đã đủ để nhàm chán 
mọi thứ hư ảo, đã đủ để dập tắt lòng say mê, đã đủ đề được 
giải thoát.” 


Kinh AN 2.31-32 “Kataññu Suttas: Gratitude” —- bản Anh 
dịch của Thanissaro Bhikkhu. Trích dịch như sau. 


“Này các tỳ kheo. Có hai người mà các ngươi không dễ đền 
ơn. Hai người nào? Mẹ và ba của ngươi. Ngay cả nếu 
ngươi mang mẹ một bên vai, và mang ba ở vai bên kia 
trong 100 năm, và chăm sóc ba mẹ bằng cách xoa dầu, xoa 
bóp, tắm và bóp tay chân, và ngay cả nếu họ tiêu và tiểu 
[ngay trên vai ngươi], như thế cũng chưa đủ đền ơn ba mẹ 
ngươi. Nếu ngươi lập được cho ba mẹ ngươi ngự trị tuyệt 
đối trên vương quốc đại địa này, với tràn ngập bảy báu, 
ngươi cũng chưa đủ đền ơn ba mẹ ngươi. Tai sao thế? Mẹ 
và ba đã làm quá nhiều cho con. Ba mẹ chăm sóc con, nuôi 
dưỡng con, đưa con vào thế giới này. 


Nhưng bất kỳ ai, khi thấy ba mẹ thiếu tín tâm mà đưa được 
ba mẹ vào chánh tín; khi thấy ba mẹ thiếu đạo đức mà đưa 
được ba mẹ giữ gìn giới hạnh; khi thấy ba mẹ keo kiệt mà 
đưa được ba mẹ về sống với hạnh bố thí; khi thấy ba mẹ 
còn si mê mà đưa được ba mẹ về sống với trí tuệ: Làm như 


42 


THIÊN TÔỀNG QUA BỜ KIA 
thê mới gọi là đền ơn được ba mẹ.” 


Kính SN 15.3 “Assu Sutta: Tears” -- bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu. Trích dịch như sau. 


“Từ rất lâu xa, ngươi đã vô lượng kiếp liên tục khóc cái 
chết của một bà mẹ. Nước mắt ngươi khóc mẹ trong khi lưu 
chuyền luân hồi từ rất lâu xa — than khóc, đau khổ, và mắt 
mát hạnh phúc — đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 


“Từ rất lâu xa, ngươi đã vô lượng kiếp liên tục khóc cái 
chết của một người cha... cái chết của một người anh... cái 
chết của một chị/em gái... cái chết của một người con 
trai... cái chết của một người con gái... mất mát người 
thân... mất mát tài sản... mất mát vì bệnh hoạn. Nước mắt 
ngươi đã khóc vì những mất mát này trong khi lưu chuyển 
luân hồi từ rất lâu, lâu xa -- than khóc, đau khổ, và mắt mát 
hạnh phúc — đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 


“Tại sao như thế? Này các tỳ kheo. Từ thời rất xưa không 
thể biết được, đã có sự lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sinh bị vô minh che lấp, bị tham ái ràng buộc. Từ rất lâu 
rồi, các ngươi đã trải qua căng thăng, đã đau đớn, đã mất 
mát, đã làm đây tràn các nghĩa trang — đã đủ để nhàm chán 
mọi thứ hư ảo, đã đủ để dập tắt lòng say mê, đã đủ đề được 
giải thoát.” 


Kinh AN 3.62 “Bhaya Sutta: Dangers” -- bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu. Trích dịch như sau. 


43 


NGUYÊN GIÁC 


“Có ba trường hợp nguy hiểm chân thực làm chia cách mẹ 
và con. Ba trường hợp nào? Nguy hiểm của tuổi già, nguy 
hiểm của bệnh hoạn, nguy hiểm của chết chóc. 


“Một bà mẹ không có thê thành tựu được ước nguyện để 
ngăn cản con mình già lão, “Tôi đang già lão, nhưng 
nguyện xin cho con tôi đừng già.` Một đứa con không có 
thể thành tựu được ước nguyện để ngăn cản mẹ mình già 
lão, “Tôi đang già lão, nhưng nguyện xin cho mẹ tôi đừng 
già. 


“Một bà mẹ không có thể thành tựu được ước nguyện để 
ngăn cản con mình bệnh hoạn, “Iôi đang bệnh, nhưng 
nguyện xin cho con tôi đừng bệnh.' Một đứa con không có 
thể thành tựu được ước nguyện đề ngăn cản mẹ mình đừng 
bệnh, “Tôi đang bệnh, nhưng nguyện xin cho mẹ tôi đừng 
bệnh." 


“Một bà mẹ không có thê thành tựu được ước nguyện khi 
con mình hấp hối, “Tôi đang hấp hối, nhưng nguyện xin 
cho con tôi đừng chết." Một đứa con không có thể thành 
tựu được ước nguyện khi mẹ mình hấp hối, “Tôi đang hấp 
hối, nhưng nguyện xin cho mẹ tôi đừng chết. 


“Đó là ba trường hợp nguy hiểm chân thực chia cách mẹ và 
con. 


“Có một con đường, có một pháp tu tập, sẽ dẫn tới rời bỏ 
và vượt qua ba nguy hiêm [... | chia cách mẹ và con. 


“Con đường nào, pháp tu tập nào? Đó là con đường Bát 
Chánh Đạo, tức là, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 


44 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
chánh định. 


“Đây là con đường, đây là pháp tu tập, sẽ dẫn tới rời bỏ và 
vượt qua ba nguy hiểm [... ] chia cách mẹ và con.” 


Kính Šn 1.8 “Karanya Metta Sutta: The Discourse on 
Loving-kindness” -- bản Anh dịch của Piyadassi Thera. 
Nên ghi nhận về bài kinh này: Đức Phật dạy rằng hãy giữ 
tâm từ bi như một bà mẹ, yêu thương tất cả chúng sanh, 
mọi người và mọi loài, ở mọi hướng và ở mọi cảnh giới, 
như yêu thương đứa con duy nhất của mẹ. Toàn văn như 
sau. 


Kinh Từ Bi 


1. Người tu khéo léo tìm sự an lạc cho mình, ước nguyện 
thành tựu cảnh giới Vắng Lặng (Niết Bàn) nên phải như 
sau: thiện xảo, chánh trực, rất mực chánh trực, kham nhẫn, 
dịu dàng và khiêm tốn. 


2. Hài lòng, biết đủ, dễ được hộ trì, ít gánh nặng trách 
nhiệm, sống đơn giản, phòng hộ các căn, cân trọng, tỉnh tế, 
không quyên luyến đời sống gia đình. 


3. Chớ nên phạm một lỗi nào, dù lỗi rất nhỏ, mà bậc trí giả 
có thể trách. Người tu hãy suy nghĩ: Nguyện cho tất cả 
chúng sanh hạnh phúc và an lành. Nguyện cho tất cả chúng 
sanh đều có tâm an vui. 


4. & 5. Bất cứ những chúng sanh nào có thể hiện hữu — dù 
yếu hay khỏe (hay, người tìm kiếm và người đã thành tựu); 
dù cao hay mập, dù tầm thước trung bình, hay lùn, nhỏ, 


45 


NGUYÊN GIÁC 


lớn; dù loài chúng sanh được nhìn thấy hay không được 
nhìn thấy; dù loài chúng sanh ở gần hay xa; dù những 
chúng sanh đã ra đời hay chúng sanh chưa sanh ra đời -- 
nguyện cho tất cả chúng sanh đều có tâm an vui. 


6. Người tu chớ lừa gạt ai, chớ hạ nhục bất kỳ ai, ở bất kỳ 
nơi nào. Trong cơn giận hay lúc oán hờn, người tu cũng 
chớ ước muốn điều bất hạnh cho người khác. 


7. Cũng như một người mẹ dùng cả sinh mạng của mẹ để 
bảo vệ đứa con duy nhất, người tu hãy vun trồng tình yêu 
thương vô cùng tận đối với tất cả chúng sanh. 


§. Người tu hãy hướng tâm yêu thương vô biên đối với toàn 
bộ thế giới -- cõi trên cao, cõi phía dưới, và khắp các 
phương hướng -- không đề tâm ngăn ngại, không chút hờn 
giận, không chút căm thù. 


9. Bất cứ khi nào đang thức, dù là đi đứng nằm ngồi, người 
tu hãy thiết lập các tâm niệm [từ bi] này. Đây là Sống Đời 
Thánh Hạnh. 


10. Không rơi vào các kiên châp sai lâm -- sông đời giới 
hạnh và trí tuệ, xa ha ái dục -- người tu chắc chăn sẽ không 
bao giờ tái sinh trở lại vào bào thai. 


Bài Kinh Từ Bi trên cũng cho thấy có thể tiếp cận pháp tu 
truyền thống là Giới, Định, Huệ bằng tâm từ bi vô lượng. 
Khởi đầu với câu 1 và 2 là phải giữ giới hạnh, nhưng khởi 
tâm tu là biết tự yêu thương mình. Từ câu 3 tới câu 10 là tu 
cả định và huệ trong tâm từ bị vô lượng. Câu 10 là nhấn 
mạnh tu huệ, vì chỉ có trí tuệ mới xa lìa được kiến chấp SaI 
lầm. Điểm đặc biệt nữa, khác với nhiều pháp phổ biến, toàn 


46 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


bộ Kinh Từ Bi không nhắn mạnh vào “niệm bây giờ và ở 
đây,” cũng không nhắn mạnh “niệm thân, thọ, tâm, pháp” -- 
mà chỉ duy thiết lập niệm Tâm Từ Bi hướng về tất cả chúng 
sanh trong mọi thời. Và sẽ tới cảnh giới vô sinh của Niết 
Bàn, và là giải thoát. 


41 


7 
THIÊN TẬP VÀ CHIẾN BINH 


Vua Trần Nhân Tông thời xưa đã từng dạy thiền cho quân 
binh hàng ngày? Không có tài liệu nào nói như thế, cho dù 
Ngài để lại một sự nghiệp lớn về Thiền Tông và dòng 
Thiền Trúc Lâm còn ảnh hưởng tới bây giờ. Tuy nhiên, từ 
bên kia bờ Thái Bình Dương, thiền tập đang được huấn 
luyện trong quân đội Hoa Kỳ. Thiền tập đã trở thành một 
vũ khí để tự vệ cho chiến binh Hoa Kỳ -- để tỉnh thức trong 
mọi tình huống, để giảm căng thắng, để giảm đau đớn khi 
bệnh hoạn và thương tích, đề không bị mất ngủ, và để an 
vui trong từng khoảnh khắc. 


Tuần báo Ført Hood Semrinel của Lục quân Hoa Kỳ trên ấn 
bản ngày 2 tháng 3/2017 có bản tin nhan đề “Buddhist 
retreat provides relief” (Khóa tu Phật pháp giúp an vuI). 
Bản tin kế về khóa tu ngày 23/2/2017, các chiến binh và 
thân nhân trong căn cứ Fort Hood hướng dẫn bởi hai vị 
tuyên úy — đại úy Somya Malasri và đại úy Dung Nguyen — 


48 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


thiền tập và nghe pháp từ 2 vị sư Phrakrusiriatthavides và 
Phrakrusoponsasanavitede. 


Đây là khóa tu thứ nhì theo phương pháp MBSR 
(Mindfulness-based Stress-Reducing), hệ thống hóa bởi 
giáo sư Jon Kabat-Zinn, giữ tâm tỉnh thức mọi thời để giảm 
căng thăng. Khóa tu đầu tiên là năm 2014. 


Trong khi đó, một bản tin của ABCNews, hôm 15/3/2017, 
nhan đề “Miliary college prof&ssors teach cadets 
meditation to help them be effective warrIors” (Các giáo sư 
đại học quân sự dạy các khóa sinh thiền tập để giúp trở 
thành các chiến binh hiệu quả) kể rằng trường võ bị 
Virginia Military Institute tại thành phố Lexington, tiểu 
bang Virginia, đã chính thức dạy thiền tập để các khóa sinh 
có tinh thần vững vàng. 


Bản tin phỏng vấn hai giáo sư — Tiến sĩ Matt Jarman, và 
Tiến sĩ Holly Richardson — đang dạy các lớp thiền tập ở 
trường võ bị VMI. 


Jarman nói, “Thiền tập không phải chuyện nhẹ nhàng để 
cho qua. Bạn đối diện với sợ hãi, bạn đối diện với căng 
thắng trực diện hay đang rơi vào nó, và thiền tập cho bạn 
công cụ đề không bị chúng cuốn trôi đi, và sẽ đối diện mọi 
thứ hiệu quả hơn. ” 


Jarman dạy thiền tỉnh thức (nơi đây, chúng ta tránh dịch 
chữ “mindfulness” là “chánh niệm” vì mục tiêu có thê dùng 
cho nghiệp sát) làm trọng tâm trong lớp ông gọi là “Modern 
Warriorship” (Kỹ Năng Chiến Binh Hiện Đại), với nhiều 
kỹ thuật thiền tập nhằm làm chậm các niệm trong tâm, tập 
trung vào hơi thở, và giữ không phân tâm. 


49 


NGUYÊN GIÁC 


Jarman nói, ông buộc các học trò của ông tập thiền 15 phút 
mỗi buổi sáng, và rồi 5 phút trước khi làm bài ở nhà, như 
một cách đề thiền tập trở thành thói quen. 


Trong khi đó, bà giáo Richardson dạy lớp thiền tỉnh thức 
tập trung vào giảm căng thăng. Bà dạy theo chương trình 
soạn ra bởi viện Center for Mindfulness của đại học 
University of Massachusetts. Bà muốn các khóa sinh sĩ 
quan phải đối phó căng thắng tốt hơn, dù là khi học thi, khi 
sửa soạn tập trận lớn, hay khi phải gặp sĩ quan tư lệnh 
trường võ bị. 


Richardson nói, “Chúng tôi nói về... khi họ phải trình diện 
tư lệnh trường để bị kỷ luật, một lần nữa họ phải thở, chú 
tâm vào hơi thở ba tới năm lần trước khi bước vào và [rồi] 
có một cuộc đối thoại tốt đẹp hơn. ” 


Richardson thêm rằng khoa học chứng minh rằng thiên tập 
có thê giúp các chiến binh chữa trị hội chứng tâm thần căng 
thắng hậu chấn thương, vì sẽ giúp họ chú tâm vào hiện tại 
và điều chỉnh các băng tần ám ảnh trong trí nhớ khi về lại 
quê nhà, thay vì cứ thấy và nghe mãi cuộn băng chiến 
trường. 


Trong khi đó, bài viết tựa đề “mproving Military 
Resilience through Mindfuliness Training” (Huấn Luyện 
Thiên Tỉnh Thức Để Tăng Sức Chiến Đấu) trên báo của Bộ 
Binh Hoa Kỳ ngày I tháng 6/2015 ghi nhận rằng thiên tỉnh 
thức (Mindfulness) là một trạng thái của tâm, khi người tập 
chú tâm vào giây phút hiện tại mà không phản đoán (1o be 
aftentive oƒ the present moment without judgemeni) đễ giúp 
các chiến binh đối phó với các áp lực tâm lý khi rời nhà để 
theo đơn vị ra các chiến trường hải ngoại. Bài viết phân 


50 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


tích rằng huấn luyện thê lực cho chiến binh chưa thể gọi là 
đủ, vì cũng cần thiết phải có một lực vững vàng và sẵn 
(mental armor). 


sàng, trang bị một “áo giáp tinh thần” 
Bài phân tích dẫn ra một cuộc nghiên cứu do đại học 
University of Miami thực hiện, được tài trợ bởi Bộ Binh 
Hoa Kỳ, cho thấy tập thiền tỉnh thức giúp hỗ trợt ích cực 
các chiến binh trong việc họ tự bảo vệ và huấn luyện tinh 
thần, và do vậy chuẩn bị tốt hơn cho chiến binh trong các 
tình huống tác chiến căng thắng cao, trong khi cũng tăng 
toàn bộ sức bền tâm ý và thành quả nhận thức. 


Những cuộc thử nghiệm trên máy điện toán và đo não điện 
đồ qua dự án này, có tên là STRONG Project, cho thấy cải 
thiện được não bộ chú ý hơn, tỉnh thức trong các tình huống 
và có thể tốt hơn đề ứng phó với và hồi phục từ căng thẳng. 


Bản phúc trình đầy đủ về cuộc nghiên cứu này đăng trên 
tạp chí PLOS ONE ở: 


http://Journals.plos.org/plosone/article *id=10.1371/Journal. 
pone.0116889.. 





Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến cũng có cuộc nghiên 
cứu riêng, và có lớp huấn luyện thiền tỉnh thức cho chiến 
binh, theo báo 7The Washingfon Times ngày 5 thắng 
12/2012. 


Báo này cho biết Trung sĩ Nathan Hampton đã trải qua lớp 
huấn luyện ở trại Camp Pendleton, CalIf., về thê lực, về sử 
dụng vũ khí, về chống du kích, về tác chiến trong một ngôi 
làng dựng theo mô hình một ngôi làng trên vùng đôi núi 
hẻo lánh ở Afghamistan. 


51 


NGUYÊN GIÁC 


Và các lớp thiền tập hàng tuần, trong đó có một buồi Trung 
sĩ Hampton và các bạn cùng đơn vị được yêu cầu ngồi bất 
động trong một chiếc ghế, và chú tâm vào điểm tiếp giáp 
giữa bàn chân của họ và sàn nhà. 


Anh nói, “Nhiều người nghĩ là phí thì giờ. Tại sao chúng ta 
phải ngồi trong lớp học, làm kiểu thiền dị kỳ như thế. 
Nhưng với thời gian, tôi thấy thư giãn hơn. Tôi ngủ ngon 
hơn. Tôi nhận ra cơ thể không căng thăng mọi thời nữa. 
Nó giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn, quyết định hơn trong các 
tình huống căng thăng. Có lợi như thế.” 


Kỹ thuật thiền này có tên là Mindfulness-based Mind 
Fitness Training (viết tắt: M-Eit), có thê dịch là Tỉnh Thức 
Luyện Tâm. Chương trình soạn ra bởi cựu đại úy bộ binh 
và hiện nay là giáo sư đại học Elizabeth Stanley của 
Georgetown University, tổng hợp nhiều cuộc nghiên cứu 
khoa học cho thấy thiền tập thường xuyên chống được trầm 
cảm, tăng lực trí nhớ và hệ thống miễn nhiễm, làm co lại 
phần của não bộ về sợ hãi, và làm rộng phần não bộ về trí 
nhớ và điều hợp cảm xúc. 


Tương tự, nhiều nghiên cứu và nhiều khóa thiền tập đang 
biến đổi quân đội Hoa Kỳ. Các thử nghiệm không chỉ là vài 
tuần lễ trong quân trường hay trại lính, có khi kéo dài huấn 
luyện nhiều tháng, như cuộc nghiên cứu có tên là Trojan 
Warrior ProJect, trong đó 25 chiến binh Lực Lượng Đặc 
Biệt có bí danh là “Jedi Kmights” (Các Hiệp Sĩ Jedi) — Jedi 
là các hiệp sĩ trong phim Star Wars được huấn luyện để bảo 
vệ vũ trụ -- trải qua 6 tháng tập thiền và tập võ thuật. 


Một điểm để suy nghĩ: phương pháp dùng trong quân đội 
cốt tủy là “giữ tâm tỉnh thức không phán đoán.” 


52 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Như thế chỉ là một phần trong các thiền tập về chánh niệm 
của Phật giáo, vì đúng rằng Đức Phật có dạy khi đi thì biết 
là đi, khi ngồi thì biết là ngồi, khi niệm khởi thì biết là niệm 
khởi, khi niệm diệt thì biết là niệm diệt... chỉ quan sát 
chuyền biến ở thân thọ tâm pháp, mà không cần phán đoán 
đúng hay sai. Duy Thức Học gọi đó là “cái biết hiện 
lượng.” 


Nhưng Đức Phật nơi khác cũng dạy cần phán đoán, rằng 
chánh niệm là nhận ra tâm tham khi tâm tham khởi, nhận ra 
tâm sân khi tâm sân khởi... Duy Thức Học gọi đây là “cái 
biết tỷ lượng.” Từ đó phải biết cách xa lìa tâm bắt thiện, 
biết cách trưởng dưỡng tâm thiện... Thí dụ, “biết cách xa 
lìa tâm sân” là cả một chương trình mênh mông. Khi nhận 
thức sai trật sau khi qua một lăng kính, Duy Thức Học gọi 
là “cái biết phi lượng.” 


Thiên tập, dù là đốn hay tiệm, có vô lượng pháp môn, tất cả 
đều dựa trên cái biết. Nhưng tận cùng là giải thoát, là qua 
bờ kia, như Kinh Tập Snp 3.6 gọi là cái biết xa lìa cả Có và 
Không, xa lìa cả Thiện và Ác (Existence and non-existence 
have been abandoned/ Complete, having ended rebirth: 
they are a “bhikkhu”.. Settled with good and bad 
abandoned/Dustless, knowing this world and the next -- 
https://suttacentral.neWen/snp3.6). Thiền Việt Nam gọi đó 
là “hữu, vô câu bất lập.” 


Lời của Huệ Năng diễn lại ý Phật trong Tạng Pali, ở Jak. 
134 ghi là hãy xa la Niệm/Vô Niệm, hãy xa lìa Thức/Vô 
Thức, hãy xa la Tưởng/Vô Tưởng (With conscious, with 
unconscious, foo, Dwells sorrow. kEMHher IÌÌ eschew -- 
http:/www.sacred-texts.com/bud/j1/j1137.htm). Các chỗ 





53 


NGUYÊN GIÁC 
cao tột của Huệ Năng, không mấy ai dò tới nỗi. 


Nói như thế để biết rằng thiền tỉnh thức dùng trong quân 
đội Hoa Kỳ chỉ là một phân rất nhỏ trong kho tàng thiền tập 
của nhà Phật. Chỉ mới một phần nhỏ đã có lợi ích lớn như 
thế -- khi giúp các chiến binh tỉnh thức ngay cả khi tác 
chiến trong rừng ban đêm -- huống gì là trọn một lòng tu 
học Phật pháp không ngơi nghỉ. 


54 


8 
NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ JUBU 


Trong khi có những người mang hai quốc tịch một cách 
thoải mái... lại rất hiếm người tự nhận là theo hai tôn giáo 
cùng một lúc. Hiển nhiên, dầu với nước rất khó hòa hợp. 
Bạn cứ nhìn lại những cuộc thánh chiến nhiều ngàn năm 
nay là biết: không dễ có thái độ bao dung để theo cùng lúc 
hai tôn giáo một cách hòa hợp. Thực tế lịch sử cho thấy, 
bao dung nhất vẫn là Phật giáo — một tôn giáo chưa từng 
khơi dậy thánh chiến bao giờ. Nhưng rồi một số nơi ở Miễn 
Điện vẫn xảy ra xung khắc giữa Phật tử bản địa và người 
Hồi giáo Rohinya vào ty nạn. 


Nhìn về phía Hoa Kỳ, có một hiện tượng dị thường: rất 
nhiều người Do Thái trở thành Phật tử, và theo cả hai tôn 
giáo cùng lúc. 


Một Phật Tử Do Thái Giáo, tiếng Anh gọi là Jewish 
Buddhist (còn viết tắt là Jewbu, Jew-Bu, Jewboo, Jubu, 
BuJu, vân vân.), theo định nghĩa từ Wikipedia là một người 


55 


NGUYÊN GIÁC 


trưởng thành trong môi trường Do Thái Giáo và tu tập một 
phương cách thiền định của Phật Giáo. 


Chữ Jubu đầu tiên sử dụng trong tác phẩm The Jew in the 
Lotus (1994) của tác giả Rodger Kamenetz. Trong vài 
trường hợp, chữ Jubu có thể chỉ cho người thực tập cả hai 
tôn giáo đó; một số trường hợp khác, chỉ có nghĩa là người 
sắc tộc Do Thái nhưng tôn giáo chính yếu là Phật Giáo. 
Trong trường hợp khác, Jubu là người gốc Do Thái có quan 
tâm về Phật Giáo hay thiền tập, hoặc đã trở thành Phật Tử 
thuần thành. 


Và không chỉ sống với hạnh nguyện Phật Tử, rất nhiều 
người Jubu đã trở thành cột trụ cho Phật Giáo Hoa Kỳ. 


Vị Tam Tạng Pháp Sư nỗi tiếng trong giới Phật học Hoa 
Kỳ cũng là một Jubu: Bhikkhu Bodhi ra đời năm 1944 tại 
Brooklyn, New York, từ ba mẹ cùng là sắc tộc Do Thái. 
Nhiều thiền sư hay trí thức Phật Tử Hoa Kỳ nổi tiếng khác 
cũng mang dòng máu Do Thái trong người: Ayya Khema, 
Thubten Chodron, Philip Kapleau, Jack Kornfield, Leonard 
Cohen, Surya Das, Richard Davidson, Robert Downey ]r., 
Mark Epstein, Anthony Ervin, Zoketsu Norman Flischer, 
Allen Ginsberg, Tetsusgen Bernard Glassman, Philip Glass, 
Craig Taro Gold, Natale Goldberg, Damiel Goleman, 
Joseph Goldsten, Dan Harrs, Jack Kornfield, Larry 
Rosenberg, Sharon Salzberg, Nyanaponika Thera, vân vân. 


Trong các Jubu đó, nổi bật cũng có nữ tài tử Goldie Hawn, 
người sáng lập hội Hawn Foundation để dạy pháp Thiền 
Chánh Niệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. 


Và một Jubu nổi bật khác trong các trường đại học y khoa: 


56 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Jon Kabat-Zinn, người soạn ra chương trình § tuần lễ chánh 
niệm giảm căng thăng để chữa bệnh thân và tâm có tên là 
Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) đang được áp 
dụng tại nhiều bệnh viện, trường học, nhà tù... 


Như thế, cho thấy sức quyên rũ mạnh mẽ của Phật giáo đối 
với học giới Hoa Kỳ, đặc biệt với người Mỹ sốc Do Thái. 
Và rồi với nhiệt tâm tu học, nhiều vị trong đó đã trở thành 
các Phật Tử cột trụ hoằng pháp. 


Có một câu chuyện được kế, ghi lại trong tác phẩm 
“Awakenmg the Buddha Wauhi: kight Sfteps to 
Enlightenmen†° (Đánh Thức Đức Phật Trong Tâm: Tám 
Bước Tới Giác Ngộ) nơi trang 4, ấn bản 2009 của tác giả 
Lama Surya Das, một nhà sư người Mỹ gốc Do Thái tu học 
theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. 


Chuyện được hiểu là để cười cho vui, nhưng đã cho thấy 
nhiệt tâm tu học của một thanh niên Mỹ sốc Do Thái và 
trở thành một đạo sư trên các đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Đọc 
chuyện này, có thê hiểu là để cười cho vui, những cũng có 
thể là truyện đời thật của một vị sư nào đó, nhưng có lẽ vị 
đó không muốn đem chuyện nhà ra kẻ. 


Bà cụ Margie Smnith đi tìm con đã biến mắt từ lâu, sau nghe 
phong thanh chi đó, mới tới một đại diện văn phòng du 
lịch. 

Bà Smith nói, “Tôi phải lên Hy Mã Lạp Sơn để nghỉ hè. 
Tôi phải nói chuyện với vị đạo sư nơi đó.” 

Người đại diện văn phòng du lịch nói, “Hy Mã Lạp Sơn, 
thưa bà Smith! Bà có thực muốn nghỉ hè trên đó? Sẽ là 


57 


NGUYÊN GIÁC 


chuyến đi dài đó, ngôn ngữ dị biệt nữa, thức ăn rất là tức 
cười, các xe bò hôi rình khắp nơi. Sao bà không đi London, 
hay Florida? Thời điểm này trong năm, Florida rất là tuyệt 
VỜI.” 


Bà Smith kiên quyết, không đổi ý. Bà phải đi Hy Mã Lạp 
Sơn đề nói với một đạo sư. Do vậy, bà Smith, mặc bộ trang 
phục màu xanh da trời đẹp nhất, hướng về Phương Đông, 
đi một chuyến bay, rồi qua một chặng đường xe lửa, rồi 
một chặng xe buýt, và rồi ngồi trên một chiếc xe bò hôi 
rình, cho tới khi bà tới một tu viện Phật Giáo xa xôi ở 
Nepal. 


Nơi đó, một vị lạt ma già trong áo nhà sư màu đỏ vàng 
bước ra, nói với bà rằng vị đạo sư bà tìm đang ngồi thiền 
trong một hang động trên đỉnh ngọn núi, và không ai có thê 
quấy nhiễu. Nhưng bà Smith đã đi từ gần như tận cùng địa 
cầu, bà quyết tâm không bỏ cuộc. 


Cuối cùng, vị lạt ma già mới nói, “Thôi thì. Nếu tín nữ phải 
gặp, thì gặp. Nhưng có một số quy định. Tín nữ không thê 
ở lâu, và khi nói với vị đạo sư, tín nữ không có quyền nói 
quá 10 chữ. VỊ đạo sư kia đang sống nơi đó đơn độc, trong 
im lặng và trong thiền định.” 


Bà Smith đồng ý, và nhờ giúp đỡ từ một vài vị lạt ma, nhà 
sư và những người mang hành lý, bà bắt đầu trèo lên núi. 
Chặng trèo núi gian nan, nhưng bà không bỏ cuộc. Với nỗ 
lực tận cùng bình sinh, bà trèo tới đỉnh núi xong, tới trước 
công hang động, nơi vị đạo sư ngồi thiền bên trong. Nhiệm 
vụ hoàn tất, bà Smith đứng nơi cổng hang động, và với 
giọng nói rõ ràng bằng Anh ngữ, từng chữ, bà nói một câu 
mà bà chờ đợi để nói từ nhiều năm, từ khi con bà bước ra 


58 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
khỏi nhà: 
“Sheldon.... Đủ rồi. Má đây con. Về nhà đi con.” 


Nhà sư Lama Surya Das cho câu chuyện ngưng ở đó. 
Người ta không rõ vị đạo sư có rời thiền định để bước ra 
hay không. Nhưng chuyện này được kể nhiều trong giới 
Jubu, không rõ thực hư bao nhiêu phần trăm. 


Theo nhà văn Ellen Frankel, viết trên trang Huffington Post 
ngày 24 tháng 1/2013, rằng ước tính tới 30% Phật Tử Tây 
Phương (hiểu là Hoa Kỳ, Anh, Pháp...) có mang trong 
người dòng máu Do Thái. 


Nhà khoa học gốc Do Thái nổi tiếng nhất thế giới là Albert 
Einstein. Ông sinh trong một gia đình Do Thái thế tục tại 
Đức quốc, học bậc tiêu học trong một trường Công giáo ở 
Munich. Có một số email thường gặp trong cộng đồng 
người VIỆt nói rằng Einstein đồng ý với quan điểm Phật 
Giáo, một số khác nói rằng ông theo Ky Tô Giáo. Thực sự 
phức tạp hơn nhiều. 


Einstein dùng nhiều nhãn hiệu để tự nói về quan điểm tôn 
giáo của ông 
(https://en.wikipedia.org/wIk1/Religious_and_philosophical 

views of Alber( Einstein) trong đó nói rằng ông chủ 
trương "agnostie" (bất khả tri), "religious nonbeliever" (kẻ 
không tin vào tôn giáo), và là một người tin vào "SpInoza's 
God" (mô hình Thượng Để của Spinoza, nghĩa là Thượng 





Đề như nguyên lý, chứ không phải vì Thần Linh hình 
người). Einstein nói rằng ông không tin vào những câu 
chuyện trong Kinh Thánh Ty Tô ông học thời nhỏ, và Do 
Thái Giáo cũng chỉ là dị đoan rất trẻ con (... the Bible a 


59 


NGUYÊN GIÁC 


collection of honourable, but still primitive legends which 
are nevertheless pretty ch¡ldish _- link: 
https://www.theguardian.com/science/2008/may/12/peoplel 
ñscience.relieion). Có lúc Einstein tự nói về mô hình 
Thượng Đề như "pantheistic" (phiếm thần, nghĩa là Thượng 
Đề đồng nhất với vũ trụ), nhưng rồi có lúc ông nói là ông 
cũng không phải phiếm thần. 





Có một câu nói thường được trích dẫn và ghi là của 
Einstein, nhưng nhiều nhà nghiên cứu nói rằng Einstein 
chưa bao giờ nói câu này: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một 
tôn giáo vũ trụ... Nếu có bất kỳ tôn giáo nào đáp ứng được 
nhu cầu khoa học hiện đại, đó sẽ là Phật Giáo.” Thực tế, 
người ta không hề tìm ra câu nói đó trong bất kỳ tác phẩm 
nào của Einstein. 


Theo giáo sĩ Do Thái Giáo Rabbi Rami trong bài viết trên 
tạp chí Spirituality & Health và đăng lại trên trang nhà 
riêng của ông, có nhiều lý do Phật Giáo quyến rũ nhiều 
người gốc Do Thái. 


Một số lý do quan trọng nhất là, theo Rabbi Rami: 


-- Người ta có thể tu học Phật pháp mà không cần học tiếng 
Pali (Nam Phạn), tiếng SanskrIt (Bắc Phạn), Tạng ngữ, Hoa 
ngữ, Nhật ngữ. Trong khi đó, theo Do Thái Giáo mà không 
học cô ngữ Hebrew là hỏng. 


-- Phật Giáo là vô thần, không tin một Thượng Đề Tạo 
Hóa; trong khi hầu hết (nêu không phải đa số) người Do 
Thái Giáo Hoa Kỳ nghĩ rằng Đắng Thượng Đề Tạo Hóa 
kia đã chết trong lò thiêu người ở Auschwitz. 


60 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


-- Không giống như tín đồ Công Giáo, Tin Lành và Hồi 
Giáo, Phật Tử không bao giờ tìm cách cải đạo, ép buộc, tra 
tấn và tàn sát người Do Thái Giáo. 


-- Bạn có thể tu học Phật Pháp mà không cần chính thức 
quy ÿy. 


-- Phật Pháp có thê thử nghiệm, có thể ứng dụng... và có 
thê chứng minh. Phật Tử nói về bản chất khổ, về dứt khổ, 
về tương tác (duyên khởi) của đời sống, về vô thường. Tất 
cả những điều nói lên đó, ai cũng có thể chứng ngộ qua 
thiền tập. Trong khi Do Thái Giáo nói về Thượng Đề Tạo 
Hóa, về dân tộc Do Thái được Chúa chọn riêng, về đức tin 
mà không cần chứng minh. Nhưng đức tin đó không còn 
bao nhiêu ở người Do Thái Hoa Kỳ. Phật Giáo nhiều phần 
là khoa học, hơn là tôn giáo, và như thế phù hợp với tâm 
thức người Do Thái Hoa Kỳ. Đó là lý do dân Do Thái Hoa 
Kỳ ưa thích Phật Giáo. 


Tới đây, chúng ta có thể nghĩ tới một tương lai: sẽ có thêm 
rất nhiều người Jubu rời bỏ luôn Do Thái Giáo để sống 
thuần túy là Phật tử, vì với thời gian, khoa học sẽ ưu thắng 
hơn, trong khi Phật Pháp sẽ hiển lộ thêm sức quyến rũ thực 
tiễn, lợi ích và khả dụng. Phong trào đưa thiền tập vào sử 
dụng ở bệnh viện, trường học, quân đội, nhà tù... cũng là 
một cách tiếp cận mới. Không cần cải đạo ai, không cần ép 
buộc ai... trong khi hạnh phúc và lợi ích ai cũng có thê 
chứng nghiệm được tức khắc, ngay khi tu học Phật pháp, 
ngay ở đây và bây giờ. 


Như thế, người Do Thái Hoa Kỳ không cần cầu nguyện 
Đắng Tạo Hóa nào, không cần mơ tới thiên đàng nào, 
những đắng và cõi mà Albert Einstein gọi là chuyện của trẻ 


61 


NGUYÊN GIÁC 
cơn. 


Và trong cương vị cá nhân, mỗi khi người viết mở ra những 
bản Anh dịch của Nyanaponika Thera, của Bhikkhu 
Bodhi... sâu thắm trong lòng vẫn biết ơn các Phật Tử Jubu 
vô cùng tận -- họ đã sống chánh pháp. và rồi đã hộ pháp, đã 
hoằng pháp trong những cách siêu xuất tuyệt vời.. 


62 


9 
HƯƠNG ĐẠO BAY XA 


Tại Nhật Bản hiện nay, Phật Giáo, nói chung, và Thiền 
Tông, nói riêng đang lặng lễ co cụm... Trong khi đó, nơi 
chiều ngược lại, Thiền Tông Nhật Bản đang lặng lẽ mở 
rộng ảnh hưởng tại nhiều nơi trên thế giới. 


Nếu chỉ nhìn vào thống kê, các con số có thể cho một cảm 
giác nhằm lẫn về xã hội Nhật Bản hiện nay. Và đôi khi, các 
con số mâu thuẫn nhau, tùy các bản khảo sát dị biệt nhau. 
Tự điển Wikipedia nói rằng theo các bản khảo sát năm 
2006 và 2008, có chưa tới 40% dân số Nhật Bản tự nói họ 
nằm trong một tôn giáo có tổ chức, trong đó: 35% là Phật 
tử, từ 3% tới 4% là thành viên Thần Đạo và các tôn giáo 
chi nhánh bản địa, và chưa tới từ 1% tới 2.3% theo Đạo 
Thiên Chúa các hệ phái. 


Tuy nhiên, một thống kê năm 2009 từ Sở Văn Hóa Nhật 
Bản nói rằng có 89 triệu Phật tử ở Nhật. Và năm 2011, vừa 
sau trận thiên tai Đại sóng thần, bản khảo sát khác cho biết 


63 


NGUYÊN GIÁC 


90% người Nhật tự nhận đang theo Phật Giáo hay Thần 
Đạo hay theo cả hai (để dễ hiểu, có thể so sánh với Việt 
Nam, nơi một số người vừa theo Đạo Phật vừa theo Đạo 
Mẫu). Và rồi năm 2013, thống kê khác của nhà nước -- 
www.stat.go.jp/ -- cho biết có hơn 87 triệu Phật tử ở Nhật 
Bản. 


Nếu 90% dân số là Phật tử, như thế là cũng tương tự như 
Miễn Điện, Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Sri Lanka... Nhưng 
ngay cả như thế, theo một thống kê khác của Kyodo, nan đề 
xã hội Nhật Bản phức tạp hơn: trong năm 2014 có hơn 
25,000 người tự sát, nghĩa là 70 người mỗi ngày. Theo giáo 
lý, Phật tử không có quyên tự sát. Nghĩa là, ảnh hưởng Phật 
Giáo trong đời sống không còn mạnh nữa. 


Trong khi đó, thống kê tuần này của Mikkei Asian Review 
cho biết hiện có 13,000 ngôi chùa trên khắp Nhật Bản 
không có nhà sư — nghĩa là, thiếu tăng sĩ nghiêm trọng. 
Như thế, khi có nghi lễ sẽ mời các tăng sĩ chùa khác tới 
hành lễ. 


Do vậy, có một sô chùa bỏ hoang, hoặc một vị sư phải quản 
trị nhiêu chùa.. 


Nhật báo Japan Times ngày 24/4/2017 có bản tin “Kyoto- 
based Buddhist sgroup struggles with decline In temples and 
priests” (Một giáo hội Phật giáo có tổ đình ở Kyoto gian 
nan vì sụt giảm số lượng chùa và tu sĩ). 


Kế trong bài báo là ở quận Toyama Prefecture, ngôi chùa 
thuộc giáo hội có tên là HonganJI, tông phái Jodo Shinshu 
(Tịnh Độ Chân Tông), phái đông Phật tử nhất Nhật Bản. 
Ngôi chùa này không ai chăm sóc từ lâu, cỏ dại và tre mọc 


64 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


khăp mặt đât, không ai căt. Trong chánh điện, đã có vài 
viên ngói rơi xuông. VỊ sư trụ trì mới nhât của chùa này đã 
viên tịch cách nay 30 năm. 


Một người láng giềng 63 tuổi đã tới tự nguyện chăm sóc, 
sau khi thấy tre mọc quanh lối vào chùa, nói rằng ngôi chùa 
sẽ sụp đồ nếu mái chùa thủng lỗ. Một nhà sư địa phương 
cùng hệ phái Honganji nói về nỗi khó khăn khi duy trì ngôi 
chùa. Vì để như thế là không được, nhưng nếu xóa số ngôi 
chùa là sẽ gây ra xích mích với Phật tử và dân địa phương. 


Báo Japan Times kế rằng vào tháng 6/2014, hệ phái này 
phổ biến một cuốn sách nhỏ, nhan đề “Guide to Dissolve 
Temples” (Câm Nang Giải Thê Chùa) đề Phật tử toàn quốc 
trong giáo hội hiểu rõ thủ tục kết thúc chức năng một. ngôi 
chùa và thanh lý tài sản của chùa — vừa theo đúng luật pháp 
của tỉnh, vừa theo nội quy giáo hội, trong khi hướng dẫn 
Phật tử sang các chùa gần đó sinh hoạt. 


Thực tế, không phải chỉ riêng giáo hội Honganji gặp nan đề 
suy giảm. Theo Sở Văn Hóa Nhật Bản, số lượng các ngôi 
chùa có quy chế giáo hội là hơn 77,000 chùa, trong đó 
2/029 ngôi chùa ở tình trạng “ngủ yên”... Nghĩa là, 
Honganji không phải là giáo hội duy nhất bị suy giảm. 


Vấn đề cũng từ một khủng hoảng chung: dân số Nhật Bản 
suy giảm, và đang lão hóa. Báo The Washington Post ngày 
26/2/2016 ghi nhận rằng bản thống kê dân số 2010 cho biết 
dân số Nhật Bản là 128,057,352 người, nhưng thống kê 
2015 cho thấy chỉ còn 127,110,000 người. 


Có nghĩa là, dân số Nhật mắt gần 1 triệu người trong vòng 
5 năm. 


65 


NGUYÊN GIÁC 


Trong năm 2015, gần 1/3 tổng dân số Nhật Bản lớn hơn 65 
tuổi. Nghiên cứu từ Viện Dân Số Nhật Bản cho thấy con số 
đó tăng tới 40% vào năm 2050. 


Và do vậy, Phật giáo cũng suy giảm tại Nhật. Viễn ảnh sẽ 
bi quan nếu Phật giáo không thích ứng hơn, năng động hơn 
để thu hút giới trẻ... 


Nikkei Asian Review hôm 26/4/2017 dẫn ra một bản khảo 
sát của Kyoto Shimbun phổ biến trong tuần trước đó, cho 
thấy trong khoảng tổng cộng 75,000 ngôi chùa Phật giáo 
khắp Nhật Bản hiện có gần 13,000 ngôi chùa không còn vị 
sư nào thường trú, hoặc là đang được quản trị chung bởi 
các vị sư trụ trì từ các chùa khác. 


Bản khảo sát thực hiện với 62,600 ngôi chùa — tức là hơn 
80% tổng số chùa tại Nhật Bản - trong 13 giáo hội Phật 
giáo. Trong đó, tổng số có 12,964 ngôi chùa, tức khoảng 
20%, ngôi chùa hiện không có tăng sĩ thường trú. Tương 
lai sẽ còn thê thảm, vì dân số Nhật giảm đều mỗi năm, và vì 
giới trẻ ưa thích rời bỏ nông thôn đề lên tỉnh thành. 


Một phát ngôn viên tông phái Tào Động nói: “Tình hình 
không thực sự thay đổi trong suốt thập niên vừa qua. 
Chúng tôi có tăng sĩ, nhưng sẽ vô ích khi bổ nhiệm họ về 
các ngôi chùa trong các khu vực không còn sinh hoạt năng 
động nào.” 


Trong khi đó, các khuynh hướng Phật Giáo Nhật Bản vẫn 
đi thật xa, ra ngoài biên giới lãnh thổ. 


Thống kê chỉ tiết về ảnh hưởng các tông phái Nhật Bản 
toàn cầu có lẽ không có, và không thê có. Chúng ta chỉ có 


ó6 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


thể biết qua báo chí, dựa vào các bản tin, và như thế sẽ là 
phiến diện. Cũng tương tự như nói về Phật Giáo Việt Nam 
ở hải ngoại, không thể có thống kê. Chính phủ Hoa Kỳ làm 
thống kê toàn quốc mỗi 5 năm, và không phân biệt Phật tử 
này da trắng hay da vàng, theo khuynh hướng Phật Giáo 
Tây Tạng hay Việt Nam hay Nhật Bản. Phật tử là Phật tử. 


Tuy nhiên với một số người nổi tiếng Hoa Kỳ chuyển sang 
theo Đạo Phật, trong khuynh hướng Nhật Bản (không tính 
tới người gốc Nhật), đông nhất là Thiền Tào Động (Soto 
Zen), và Nichiren (Nhật Liên Tông). 


Đây là điểm để suy nghĩ ở hai hướng dị biệt: người tu 
Thiền Tào Động thường ưa thích lặng lẽ, ngồi chỉ là ngồi 
và không làm g1 khác, tu chỉ là một cái nhìn tỉnh thức trong 
khi buông bỏ hết mọi thứ thân và tâm. Trong khi đó, Nhật 
Liên Tông thường tụng câu “Nam Myoho Renge Kyo” 
(theo nghĩa Việt là: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh), 
nhưng âm thanh này trong tiếng Nhật được tin có sức mạnh 
linh diệu. 


Ca nhạc sĩ Tina Turner nói với tạp chí 1ion's Roar trong ấn 
bản tháng 3/2016 rằng: “Nam Myoho Renge Kyo hệt như 
một ca khúc. Trong truyền thống Soka Gakkai, chúng tôi 
được học cách hát câu này. Nó là một âm thanh, một nhịp 
điệu và nó chạm một nơi trong bạn. Nơi đó chúng tôi tìm 
cách vươn tới là một tâm vô thức. Tôi tin đó là nơi cao 
nhất.” 

Nhưng lặng lẽ là những người Tào Động. Nổi bật là Steve 
Jobs, người thành lập công ty Apple, sáng tạo ra những 
máy tính IMac, 1Pad, iPhone... Trong khoảng giữa thập 
niên 1970s, trong lứa tuổi đôi mươi, khi chưa có phát minh 


G7 


NGUYÊN GIÁC 


gì lớn lao về khoa học kỹ thuật, Jobs tập thiền với nhà sư 
Nhật Bản Köbun Chino Otogawa. Thời gian đó, Jobs tham 
dự những thiền thất nhiều ngày tại thiền viện Tassajara Zen 
Mountain Center ở Bắc California, tu viện Tào Động xưa 
cô nhất tại Hoa Kỳ. Jobs cũng suy tính lên tu ở thiền viện 
Eihei-ji tại Nhật Bản. Eihei-ji là Tổ Đình Tào Động do ngài 
Eihei Dogen sáng lập vào thế kỷ 13 ở tỉnh Fukui, Nhật Bản. 


Và rồi, phần sau là lịch sử: Thiền phái Tào Động thiếu 
vắng một nhà sư Hoa Kỳ, và nhờ đó nền khoa học kỹ thuật 
thế giới có nhà phát minh vĩ đại Steve Jobs. 


Nhưng không chỉ trong những người nổi tiếng, phương 
pháp thiền lặng lẽ của Tào Động cũng có sức quyến TũŨ VỚI 
người trong đời thường. Như trường hợp Claire Ruddick, 
36 tuổi, là một nữ tài xế xe vận tải nặng — mưu sinh bằng 
nghề lái xe vận tải nặng 40 tấn. Báo 7he Mirror của Anh 
trong số ấn hành ngày 25/4/2017 kế rằng Ruddick đã thọ 
giới đề trở thành một Thiên sư ni. 


VỊ ni sư Anh quốc, cư dân thị trấn Hucknall, với đầu cạo 
bóng, trong trang phục đen của tu sĩ dòng Tào Động, giải 
thích với báo Noffingham Evening Post rằng bà đã luôn 
luôn tìm kiếm từ lâu, đã thử với nhiều tôn giáo khác nhau, 
từ thơ ấu được học trong trường Đạo Thiên Chúa nhưng 
vẫn chưa bao giờ tự thấy là Ky tô hữu... nhưng khi gặp 
Phật giáo và liên lạc với một nhóm Phật tử ở Manchester, 
tự thấy bị lôi cuốn ngay vì “[Thiền] là cái gì bạn có thê 
thực tập, đó không phải là chuyện học hay nghiên cứu một 
cuốn sách, cũng không phải chuyện hát một thánh ca. Đó là 
cái gì nằm sẵn trong tim tôi. Cốt tủy là hãy sống một cuộc 
đời tốt lành. Đó là một thiền tập cởi mở cho mọi người. Và 


68 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


đã biên đôi cuộc đời của tôi.... Tôi đã là một nữ cư sĩ trong 
10 năm trường, trước khi tôi thọ giới làm nữ tu.” 


Và đĩ nhiên, rất là gian nan khi làm một Thiên sư ni ở Anh 
quốc: bà đã lên mạng Facebook tìm cách thiết lập một 
nhóm tu Thiền ở thị trấn Hucknall, nhưng rồi không tìm 
được nơi thích hợp trong thị trấn. Trong những lời bình ủng 
hộ, có những người tự nguyện giúp vị tân Thiền sư ni này, 
như: “Chúng ta cần có thêm sinh hoạt văn hóa như thế ở 
Hucknall. Tôi sẽ giúp loan tin ra.” Hay là, “Có bao giờ 
Thiền sư ni nghĩ về một lớp dạy Thiền có cả trẻ em?” 


Thay vì như thế, bà giúp hướng dẫn một khóa thiền tương 
tự, một phần trong nhóm Nottingham Zen Group vào các 
buổi sáng Chủ Nhật, trong khi vẫn muốn làm một Thiền 
đường địa phương, vì thị trắn Hucknall cần có một nơi như 
thế, một Thiền đường tương tự như thị trấn Nottingham đã 
có. 


Lịch sử khó hiểu... rất khó hiểu. Phật giáo khởi xuất, thăng 
rồi trầm ở Ấn Độ, và chỉ bùng phát khi sang quốc độ khác. 
Phải chăng, Phật giáo Nhật Bản cũng có vận mệnh tương 
tự? 


Tuy nhiên, một câu nói của Ni sư Claire Ruddick cho thấy 
chìa khóa phát triển Phật giáo ở Anh quốc: Thiền là cái gì 
bạn có thê thực tập, không phải là chuyện học hay nghiên 
cứu một cuốn sách... 


Có lẽ, đây cũng là một lời khuyên cho tất cả những người 
quan tâm. Rằng Đạo Phật đề thực tập, không chỉ để học hay 
nghiên cứu. 


69 


[0 
PHẬT GIÁO CHO NGƯỜI VÔ THÂN 


Thống kê luôn luôn có một mức độ không chính xác. Xem 
các thông kê thời kỳ sắp bầu cử Hoa Kỳ tháng 11/2016 là 
biết: sai nhiều hơn là đúng. Nhưng đó là thống kê chính trị. 
Hy vọng, thống kê về tôn giáo tại Hoa Kỳ gần với hiện 
thực hơn, tuy rằng độ sai ít, có thể vì những người thống kê 
không tiếp cận đầy đủ các sắc dân thiểu số. 


Một điểm nhận thấy: dân Hoa Kỳ ngày càng xa rời các định 
chế tôn giáo. Tuy xa chậm, nhưng xa chắc. 


Một bản thống kê của Pew Research phổ biến ngày 3 tháng 
11/2015 cho biết rằng, tính chung tất cả, có 36% dân Mỹ 
nói rằng họ đi dự lễ tôn giáo Ít nhất một lần mỗi tuần, như 
thế là giảm từ 39% trong năm 2007. 


Suy giảm như thế là vì tăng số người thành niên Hoa Kỳ 
nói rằng họ hiếm khi, hoặc không bao giờ dự lễ tôn giáo (từ 
27% trong năm 2007 tăng tới 30% trong năm 2014). 


70 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tuy nhiên, ngồi nhà không có nghĩa là không tu học. Bản 
tin Pew ngày 3 tháng 11/2015 nói rằng có 4/10 dân Mỹ nói 
họ thiền tập/cầu nguyện (theo các hình thức tôn giáo riêng 
của họ) ít nhất một tuần một lần. Như thế, con số 4/10 đông 
hơn con số 36% đi dự lễ tôn giáo. 


Riêng về Phật giáo, thống kê vừa dẫn cho biết 2/3 Phật tử 
Hoa Kỳ (66%) nói rằng họ thiền tập ít nhất hàng tuần. 


Một điểm đặc biệt của xã hội Hoa Kỳ: có 1⁄5 người vô 
thần/atheist (19%), với 1⁄4 người chủ nghĩa bất khả 
tri/agnostics (24%) và 28% những người nói rằng họ chắng 
theo tôn giáo nào cụ thể/“nothing in parcular” cũng nói 
rằng họ thiền tập ít nhất một lần một tuần. Những người trả 
lời bản thăm dò nói họ thiền tập thường xuyên có thể có 
hay có thể không mang một ý nghĩa tôn giáo; nhiều người 
thiền tập vì các lý do khác hơn là tôn giáo hay tâm linh (thi 
dụ, thiền tập vì sức khỏe). 


Theo báo 7e Bilaze ngày 12 tháng 7/2017, cuộc nghiên 
cứu mới của The Barna Group, một tổ chức truyền giáo Ky 
Tô bản doanh ở Ventura, California, đã liệt kê 10 thành phố 
Hoa Kỳ “hậu Ky tô” — tức là không đức tin vào Ky tô giáo, 
cho thấy nơi kém đức tin Ky Tô nhất ở Hoa Kỳ là: 
Portland-Auburn (tiểu bang Maine), nơi 57% thuộc tôn 
giáo khác hoặc vô thần. 


Riêng tại California, đứng đầu về kém đức tin Ky tô giáo là 
khu vực San Francisco-Oakland-San Jose, Calif. (50% 
thuộc tôn giáo khác hoặc vô thần) —- và 60% lại nói rằng họ 
“không đi lễ nhà thờ trong vòng 6 tháng qua.” Hiện tượng 
này dễ hiểu, vì khu vực Bắc Cali đông người gốc Á, và là 
trung tâm điện tử thế giới, nơi tập trung giới trẻ khoa học 


71 


NGUYÊN GIÁC 


kỹ thuật, và ngay cả khi công ty Google dạy thiền tập trong 
công ty cũng hoàn toàn không mang ý nghĩa tôn giáo. 


Viện Barna kêt luận cuộc nghiên cứu răng vai trò tôn giáo 
trong đời sông xã hội co cụm dân, và nhà thờ không còn 
đóng vai trò thâm quyên văn hóa như những thập niên xa 
xưa. 


Báo The Blaze cũng ghi rằng một cuộc khảo sát của Viện 
Gallup từ tháng 12/2016 cho thấy 21% dân Mỹ hiện nay 
không có căn cước tôn giáo — tăng từ 15% những người nói 
như thế hồi năm 2008. Thời thập niên 1940s và 1950s, chỉ 
2-3% dân Hoa Kỳ không nói về căn cước tôn giáo chính 
thức. 


Như thé, cũng co cụm SỐ người là thành viên chính thức 
của nhà thờ. Barna nói rằng hồi năm 1973, có 73% dân Mỹ 
nói rằng họ là thành viên của một nhà thờ, trong khi chỉ 
56% nói như thế hồi năm 2016. 


Có một điều có thể suy đoán được: số lượng dân Mỹ ngồi 
thiền tại nhà đông hơn, hắn là vì phương pháp Thiên tỉnh 
thức (Mindfulness meditation) đang được các bác sĩ và nhà 
giáo Hoa Kỳ khuyến khích áp dụng để chữa bệnh, để giữ 
sức khỏe, để giữ lòng hạnh phúc hơn. Nhằm áp dụng cho 
mọi thành phần xã hội như thế, ý nghĩa Phật giáo trong 
Thiền pháp này đã được gỡ bỏ để không gây tranh cãi, và 
để phù hợp Hiến pháp Hoa Kỳ -- đặc biệt là khi dạy Thiền 
trong quân đội hay trong trường học. 


Melvin McLeod, Chủ bút tạp chí /ons Roar, trong ấn bản 
ngày 6 tháng 7/2017, có một bài viết nhắm vào những 
mảng dân số xa lìa tôn giáo đó. Bải viết nhan đề “Are You 


72 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Spiriual But Not Religious? 10 Reasons Why Buddhism 
Wil Enrich Your Path” (Bạn có quan tâm về tâm linh, 
nhưng không tôn giáo? Có 10 lý do Phật giáo sẽ làm bạn 
phong phú hơn). 


Mảng dân số “không tôn giáo gì hết? chiếm 1/5 dân số 
thành niên Hoa Kỳ, trong đó có 72% là thế hệ trẻ - tức là 
Generation Y (còn gọi là thế hệ Millennials) định nghĩa là 
những người sinh sau thế hệ Generation X. Định nghĩa năm 
sinh của thế hệ Y không chính xác, ước chừng là họ có năm 
sinh vào đầu thập niên 1980s tới đầu thập niên 20005. 


Những người trẻ đó là tương lai Hoa Kỳ. Là thế hệ con em 
của những người đọc được tiếng Việt sành sõi tại Hoa Kỳ 
hiện nay. Xã hội tương lai của họ hoàn toàn khác với xã hội 
chúng ta đã trưởng thành tại VN, và cả khác với thế hệ đầu 
tiên gốc Việt trưởng thành tại Hoa Kỳ. 


Melvin McLeod giải thích với mảng dân số xa lìa tôn giáo 
nhưng có quan tâm về tâm linh rằng, Phật giáo thích nghi 
tuyệt vời cho họ với 10 lý do: 


1. Không hề có Thượng Đề Phật Giáo. Phật Giáo nói rằng 
có cõi chư thiên, nhưng nói rõ rằng không hề có Đắng Sáng 
Tạo. 


2. Phật Giáo nói không có chuyện cứu độ. Phật Giáo nói 
rằng có Phật Tánh, nhưng nói rõ rằng tất cả là thiện tâm nơi 
tự tâm mỗi người. Chỉ cần bạn nhìn thắng vào tâm, lặng lẽ, 
buông xả mọi thứ vướng bận, và bản tâm thanh tịnh sẽ hiển 
lộ. 


3. Vấn đề là khổ, là bất như ý. Câu trả lời, tức là đáp số, là 


73 


NGUYÊN GIÁC 
tỉnh thức, là giác ngộ. 


4. Phương pháp không có gì xa, chi là nơi tự tâm của bạn; 
nhìn kỹ sẽ thấy nơi tâm bạn đã tự lặng lẽ, tự tỉnh thức, tự 
hoàn hảo. 


5. Không aI có thể làm thay bạn. Bạn phải tự làm việc với 
tâm của bạn. Có thiện tr thức, có thầy, có huynh đệ, có bạn 
hữu... nhưng cốt tủy là nơi bạn. 


6. Có một thực tại tâm linh, một thực tại vô sắc (There 1s a 
spiritual, nonmaterial reality). Chỗ này, bạn nên tự khám 
phá trong tâm bạn. 


7.Nhưng bạn không phải làm bất cứ chuyện gì về đức tin. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Phật Giáo phải từ bỏ những 
tin tưởng nào mà khoa học chứng minh không có. 


8. Phật Giáo cung cấp nhiều phương tiện thiện xảo cho 
nhiều nhu cầu, thành phần khác nhau. 


9. Phật Giáo cởi mở và không định chế. Cộng đồng Phật 
Giáo tại Hoa Kỳ đa dạng, chống kỷ thị chủng tộc và tính 
phái (hiểu là cởi mở với cả đồng tính). 

10. Và Phật Giáo hiệu quả (1t works). 

Như thế, khi bạn gặp thế hệ trẻ tình cờ rơi vào mảng dân số 
chủ trương vô thần, hay chủ trương bất khả. tri, bạn có thê 
hy vọng rằng các em có thê sẽ tiếp cận Phật Giáo theo cách 
khác hơn bạn. Và hãy nói về 10 thích nghi tuyệt vời trên. 
Tuy nhiên, có thể vì các em sẽ không thê nhớ hết những 
thích nghỉ tuyệt vời đó, và cũng không chắc sẽ kiên nhẫn để 
nghe bậc trưởng thượng nói dài dòng... Trường hợp như 


74 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


thế, bạn chỉ cần nói một điều cốt tủy trong Phật giáo thôi: 
rằng thực sự không hề có một pháp nào đề làm. 


Đề hấp dẫn các em, bạn nên nói theo hình thức một truyện 
kể... May quá, đã có nhà sư Ajahn Brahm (sinh tại Anh 
năm 1951, và tu học theo truyền thống Thái Lan, hiện là 
viện chủ một Tu Viện ở Úc và thuyết pháp ở nhiều quốc 
gia khác) kế về cốt tuỷ này trên YouTube. 


Chuyện như sau, trích: 


“Một Phật tử điện thoại tới ta viện, xin gặp Thiên sư: Cung 
thỉnh Thây tới ban phép lành cho căn nhà mới của con. 


Nhà sư đáp: Rất tiếc, Thây đang bận. 
Phật tử hỏi: Thây đang bận làm gì, con giúp được không? 


Nhà sư đáp: Thầy không đang làm gì cả, và không làm bất 
kỳ một pháp nào chính là pháp cốt ty của một nhà sư, và 
con không giúp gì được thây đâu. 


Do vậy, sáng hôm sau, Phật tử điện thoại tiếp: Thây Ơi, CON 
mời Thây tới ban phước cho căn nhà con. 


Nhà sư đáp: Rất tiếc, Thây đang bận. 

Phật tử hỏi: Thây đang bận gì vậy? 

Nhà sư đáp: Thầy không đang làm gì cả. 

Phật tử hỏi: Nhưng đó là Thầy đã làm hôm qua như thế. 
Nhà sư đáp: Đúng vậy, Thầy chưa xong mà... ” (hết trích) 


Như thê, từ 10 thích nghỉ tuyệt vời, bạn có thể nói với giới 


75 


NGUYÊN GIÁC 


trẻ khoa học kỹ thuật rằng chỉ cần một thôi..... 


76 


II 
TƯỞNG NHỚ CÔNG ƠN 


CHƯ TÔN ĐỨC TIỀN BÔI 


Từ thời còn rất trẻ, tôi đã có cơ duyên tiếp cận với một nỗ 
lực hiện đại hóa Phật giáo: đó là một kỷ niệm với Thầy 
Thích Tâm Giác. Lúc đó, tôi là học trò trung học đệ nhất 
cấp. Vui theo bạn bè, tôi đã xin vào học võ ở Viện Nhu 
Đạo Quang Trung. Thế là mỗi buổi chiều, lại đạp xe đạp tới 
trường võ ở Tân Định. Thực sự học không lâu, khoảng 5 
hay 6 tháng là nghỉ, vì mẹ không cho học võ Nhu Đạo nữa 
— bây giờ không nhớ chính xác vì sao, có thể vì có lúc tôi 
than là té đau quá, hay vì mẹ nghe chuyện bạn tôi té trật 
khóp. 


Sau này nghiệm lại, mới thấy Thầy Thích Tâm Giác đang 
nỗ lực hiện đại hóa Phật giáo theo kiểu riêng của Thây. 
Trường võ có nhiều vị tăng theo học. Đây là một nỗ lực rất 
tuyệt vời, khi khuyến khích và tạo cơ duyên cho chư tăng 
học võ. Thứ nhì, trước khi tập võ luôn luôn là ngồi thiền 
khoảng 5 phút. Tôi còn nhớ thời gian đó, trong khi võ sinh 


Tĩ 


NGUYÊN GIÁC 


ngôi thiên, hình ảnh Thây Thích Tâm Giác hay các võ sinh 
cao cấp đi giữa các hàng ngôi, kiểm soát, hướng dẫn. Sau 
này, đọc tiêu sử, mới biệt thây cũng kiêm việc tuyên úy. 


Nhưng việc bắt buộc võ sinh, trong đó có các võ tăng, phải 
ngồi thiền... đó là một cuộc cách mạng lớn. Vì theo tôi nhớ 
trong những năm tôi còn rất nhỏ, Phật giáo quanh tôi, hay ít 
nhất, các chùa dọc theo đường Nguyễn Thông nối dài ở 
Quận 3, quanh nhà tôi vài cây số, quý thầy chủ yếu chỉ tụng 
kinh, không thấy dạy ngồi Thiền. Lúc đó, tôi có cơ duyên 
gần nhất là gặp một vị sư ở ngôi chùa nhỏ, nơi con hẻm dẫn 
vào xóm Chuông Bò, một vị sư rất bình thường, rất mực 
hiền lành, không nói chuyện uyên bác gì, hàng ngày chỉ 
tụng kinh theo thời khóa. 


Thực tế, Phật giáo Việt Nam trong một thế kỷ qua đã trải 
qua nhiều nỗ lực canh tân. Chữ thường gọi hồi thế kỷ trước 
là hiện đại hóa Phật giáo. Và trong tất cả những vị cao tăng 
nổi tiếng, lúc nào cũng có những thôi thúc đề đổi mới Phật 
giáo, để thích ứng được với những dòng chảy của lịch sử, 
khoa học, và xã hội. 


Các nỗ lực đó rất cần thiết vì các chùa Việt Nam từ thế kỷ 
19 trở về trước, có thê gọi là “Phật giáo truyền thống” đa số 
mang nhiều tính cô lập, làng xã... Thời đó, không có xe cộ, 
đi đâu xa cách mấy, cũng chỉ có cách đi bộ, đi ghe. Thêm 
nữa, qua mấy đợt chiến tranh, thời Trịnh-Nguyễn phân 
tranh, thời Tây Sơn tranh hùng với Gia Long, thời chống 
Pháp... nhiều vị sĩ phu thất thế, bị truy nã, mới tìm những 
kiếng chùa hoang vắng nương thân. Cho nên, tự động, 
nhiều chùa gắn liền với sinh hoạt làng xã, và có khi mang 
theo một phần quan điểm Nho gia. Đôi khi, quý thầy cũng 


78 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


linh động, chiều theo chúng sinh, thế là mở cửa cho một số 
phong tục xã hội chen vào, nhất là các địp Tết, dịp lễ. 
Trong một chừng mực, điều đó là tốt. Nhưng quá một giới 
hạn, Phật giáo làng xã có thể không còn tinh tuyển nữa. 
May mắn, vẫn còn Phật giáo thành thị -- thí dụ, nổi bật là 
các chùa ở Hué, Bình Định, Sài Gòn, Bình Dương... -- thời 
nào cũng có cao tăng. 


Nói như thế không có nghĩa gì xấu với Phật giáo làng quê. 
Bởi vì ân sâu trong tôi, tới 70% là Phật giáo làng quê -- tuy 
rằng nơi tôi ở là Sài Gòn, nhưng miệt Nguyễn Thông nối 
đài đi sâu vào, nhìn quanh thời đó vẫn là các bụi tre, là các 
ao rau muống, các chuồng ngựa của mấy bác chạy xe thổ 
mộ hàng ngày -- và ấn sâu trong tim những cậu bé như tôi 
thời đó là hình ảnh vị sư ở ngôi chùa nhỏ gần nhà thời thơ 
ấu của mình, là nụ cười hiền lành của thầy, là âm vang tụng 
kinh hàng ngày của thấy, là những thời lạy sám hối, niệm 
Phật, tụng Kinh Pháp Hoa hàng đêm. Chính Phật giáo làng 
quê đã gắn liền Phật giáo với dân tộc, và tôi nghiệm ra rằng 
quý ngài giữ giới, dạy giáo lý Vô Thường, Vô Ngã, Khô, 
Không hàng ngày là đủ, tụng một bài Tâm Kinh Bát Nhã 
đêm ngày là đủ. Còn chuyện xin xăm trong dịp Tết Nguyên 
Đán cũng chỉ vì trong thâm tâm Phật tử trong xóm cũng 
muốn có địp vui, nên quý thây linh động tùy thuận thôi. Dù 
vậy, dòng chảy lịch sử vẫn thôi thúc nhu cầu canh tân, cũng 
là trong một nỗ lực chống Pháp. 


Cuộc chấn hưng lớn nhất trong lịch sử PGVN là từ ngài 
Tâm Minh Lê Đình Thám. Được quý hòa thượng trao 
nhiệm vụ canh tân và sẵn mang tâm nguyện hướng dẫn giới 
trẻ học Phật, ngài Tâm Minh lập ra nhiều đoàn thê hướng 
dẫn thanh thiếu niên, và danh xưng đoàn thể còn giữ tới 


79 


NGUYÊN GIÁC 


bây giờ là Gia đình Phật tử Việt Nam. Hình như trên thế 
giới, chỉ duy nhất Việt Nam là có đoàn thể Gia Đình Phật 
Tử. 


Đó là một bước nhảy vọt rất lớn để canh tân Phật giáo. Bản 
thân ngài Tâm Minh Lê Đình Thám cũng để lại nhiều kinh 
sách chú giải. Tôi vẫn thích hoài không thôi là cuốn Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm do ngài Tâm Minh dịch và chú giải. 


Từ những năm trong thế kỷ 20 trở đi, đã có thêm nhiều 
chuyền biến mới trong Phật giáo. Nơi đây, chỉ kể về những 
gì tôi biết -- trong cương vị nhà báo, có cơ duyên đọc 
nhiễu, tiếp cận nhiều để viết tin, và phỏng vấn nhiều — về 
các khuynh hướng Phật giáo khác hơn Phật giáo truyền 
thống ở VN. 


Một cuộc cách mạng lớn là Đạo Phật Khất Sĩ, do tổ sư 
Minh Đăng Quang khai sơn. Hãy hình dung rằng, quý thầy 
mỗi sáng "đầu trần, chân đất" ôm chiếc y bát đi hóa duyên, 
đến trưa (giờ Ngọ) tìm nơi vắng vẻ thọ thực với thực phẩm 
được cúng, và buổi chiều đi thuyết giảng đạo tại các nơi 
đông dân cư... Bản thân tôi có cơ duyên biết Ngài Giác 
Nhiên, được nghe Ngài thuyết pháp chen lẫn những câu ca 
dao Nam bộ... Đó là những gì rất là mới, tuy là trở về nếp 
sống truyền thống xưa của Đức Phật, nhưng là đưa Đạo 
Phật rời các bức tường nhà chùa để gắn liền với đời sống 
người dân Nam Bộ. Pháp tu là tổng hợp Bắc Tông và Nam 
Tông. 


Một chuyển biến mới là Ngài Hộ Tông đưa truyền thống 
Phật giáo Theravada (còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy, 
hay Phật giáo Nam tông) vào Việt Nam. Trong khi Phật 
giáo truyền thống chủ yếu dựa vào Kinh điển Hán tạng, 


80 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
Phật giáo Nam tông chủ yếu dựa vào Kinh Tạng Pali. 


Nhưng nỗi tiếng khắp toàn cầu là Thầy Nhất Hạnh, với 
pháp môn Làng Mai. Nhiều tác phẩm tiếng Anh của Thầy 
thuộc hàng bán chạy trên thế giới, dịch ra hàng chục ngôn 
ngữ. Ảnh hưởng của Thầy Nhất Hạnh, có lẽ chỉ sau ảnh 
hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Một phong trào tuyệt vời trong nước là từ Thầy Thanh Từ, 
khi Thầy nỗ lực hồi phục Thiền phái Trúc Lâm. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng của Thây Thanh Từ ở hải ngoại không nhiều. 


Một nỗ lực chấn hưng khác là Thầy Từ Thông, khi Thầy 
kêu gọi trên YouTube rằng các chùa VN nên bỏ hắn tụng 
kinh, hãy Văn Tư Tu thôi. Lời kêu gọi này thiệt sự là tuyệt 
vời, lúc đó tôi đã đọc rất nhiều sách của quý Thầy Phật giáo 
Tây tạng, và đều thấy nhấn mạnh là phải tập trung vào Tư, 
phải suy nghĩ, phải lý luận, phải nghiền ngẫm, phải vặn cho 
chữ nghĩa tan hết thành bụi. Hãy hình dung các sư bỏ tụng 
kinh, để chỉ nghiền ngẫm ý kinh, đó sẽ là cách mạng. Thực 
tế, có lẽ, tụng kinh nên giảm nửa phần, để nửa phần cho 
nghiền ngẫm ý kinh. 


Một chuyền biến rất mới nữa, là một số tông phái Phật giáo 
Tây Tạng truyền vào Việt Nam. Bản thân tôi có cơ duyên 
học Thiền Tổ Sư từ Chùa Tây Tạng Bình Dương, và rồi 
thấy Thiền Đại Thủ Ấn của PG Tây Tạng và Thiền Tông 
Trung Hoa chỉ là một. Gần đây, được biết có một số tông 
phái PG Tây Tạng truyền vào Miền Bắc VN, có khuynh 
hướng Mật Tông. 


Khi Phật giáo VN ra hải ngoại, đã hiển lộ nhiều ảnh hưởng 
mới. 


81 


NGUYÊN GIÁC 


Thiền sư Duy Lực (1923-2000), sinh ở Trung quốc nhưng 
vào VN từ thời niên thiếu, học Thiền theo truyền thống của 
Hư Vân Hòa Thượng. Ngài Duy Lực sinh tiền đã mở nhiều 
Thiên thất trong và ngoài Việt Nam, đã dịch và chú giải 
nhiều kinh sách quan trọng đối với Thiền Tông. Các tác 
phẩm của Ngài Duy Lực đều khó đọc, nhưng cực kỳ quan 
trọng với học nhân Thiền Tông. 


Thiền sư Thích Ân Giáo Roshi là một trong những học trò 
người Mỹ đầu tiên của HT Thích Thiên Ân. Ngài Thích Ân 
Giáo hiện truyền dạy Thiền tổng hợp theo 2 truyền thống: 
Lâm Tế, từ ảnh hưởng của Thầy Thiên Ân; và truyền thống 
Soto (Tào Động) của Nhật Bản, từ Thiền sư Soyu 
Matsuoka RoshI. 


Một truyền thống mới ở Quận Cam là Thiền Viện Sùng 
Nghiêm — nơi 2 Ni sư Chân Thiền và Chân Diệu sáng lập 
và dạy Thiền theo phương pháp của Thiền sư Philip 
Kapleau (1912-2004), tổng hợp cả 2 tông phái lớn ở Nhật 
Bản là Soto (Tào Động) và Rinzali (Lâm Tế). 


Hầu hết các truyền thống mới đều nhấn mạnh về thiền tập, 
hơn là tụng kinh. Tuy là dị biệt, nhưng không mang tính 
đối kháng. Tất cả sẽ chỉ là một vị giải thoát, khi giữ chặt 
các pháp ấn: Vô thường, Vô ngã, Khổ, Không. 


82 


I2 
ƯU TIÊN NÊN LÀ GIỚI 


Có một câu hỏi nên suy nghĩ: tại sao trong rất nhiều thế kỷ, 
tại các nước theo PG Bắc Tông, Thiền Tông không hưng 
thịnh được, và có lẽ đã thất truyền ở nhiều nơi, nhưng Phật 
giáo vẫn lưu truyền và vẫn có ảnh hưởng lớn trong xã hội? 


Một câu hỏi tương tự cũng nên nêu ra: tại sao pháp Thiền 
Vipassana ở các nước theo PG Nam Tông dị biệt nhau, và 
cũng đã thất truyền nhiều thế kỷ (theo nhiều sử gia, 
Vipassana mất truyền khoảng 2,000 năm), nhưng Phật giáo 
vẫn lưu truyền và vẫn có ảnh hưởng lớn trong xã hội? 


Có lẽ, sức mạnh gìn giữ Phật giáo ưu tiên phải là giới. 
Nghĩa là, chặng đầu trong ba giai đoạn Đức Phật đã dạy: 
Giới, Định, Huệ. 

Nếu không có giới, là tòa nhà Phật giáo sụp đồ. Nếu không 
có giới, quý thầy dù có giỏi thế nào đi nữa, cũng chỉ là 
thông minh thế gian, không thể nào đạt tới trí huệ xuất thế 


83 


NGUYÊN GIÁC 
gian. 


Hãy thử suy nghĩ về dòng chảy Phật giáo truyền thống Việt 
Nam, khi chư tôn đức tiền bối truyền dạy Phật pháp từ 
Miền Bắc vào Miền Trung, và rồi truyền tới các tỉnh xa ở 
Miền Nam. Thời xa xưa, sách vở khó khăn, In ấn hiểm, chữ 
Hán và chữ Hán-Nôm lại khó học, Phật pháp dạy cho sĩ 
phu trí thức và dạy cho dân quê hắn là khác nhau. Do vậy, 
quý ngài tiền bối có thê đã cô đọng Phật giáo thành một số 
bài giảng ngắn. 


Có lẽ bài học đầu tiên là Tin Sâu Nhân Quả. Lúc đó, mới 
tới giới luật. Nếu không tin nhân quả, sẽ không có Phật 
giáo. Quý ngài tiền bối còn dùng phương tiện, soạn các tiểu 
thuyết thơ ca (thí dụ, truyện thơ Nôm Phật học phổ biến ở 
Nam Bộ có nhan đề “Hứa Sử Truyện Văn” thời thế kỷ 18) 
để dạy lý nhân quả, khuyến thiện, phần lớn là khuyên Niệm 
Phật, phần ít là dạy lý Thiền Tông. 


Có thể suy đoán rằng, chư tôn đức tiền bối đã giữ giới, đã 
dạy Phật tử tin nhân quả, dạy tin Tam Bảo, dạy quy y thọ 
giới, dạy tu Bát quan trai, dạy tụng đọc kinh điển, vân 
vân... Thế là Phật giáo sẽ vẫn lưu truyền, tuy là có thể sẽ 
không hưng thịnh nỗi, cho tới khi xuất hiện bậc cao tăng. 


Tại sao giữ giới là quan trọng nhất, đối với người học Phật? 


Nhiều thập niên trước, tôi hỏi bốn sư là Hòa Thượng Thích 
Tịch Chiếu, rằng ngũ giới nhiều quá, con làm sao giữ 
nghiêm ngặt được. Thầy nói, con chỉ cần giữ một giới thôi, 
đó là bình đẳng giới. Sau này tôi nghiệm ra rằng, giữ giới 
bình đăng là thấy tham sân si tức khắc là giới định huệ, 
thấy phiền não tức khắc là Niết Bàn. Hễ tâm khởi lên bất 


84 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


kỳ hiện tướng nào, đều sẽ thấy ngay thực tướng nó là rỗng 
rang vô tướng, và lúc đó là mặt trời trí huệ tự hiện ra. 


Hãy hình dung rằng các vị sư ở miền quê Nam Bộ thời thế 
kỷ 18 hay 19, có thể chỉ thuộc một số kinh nhật tụng, 
nhưng quý ngài giữ giới nghiêm ngặt. Quý ngài sẽ là hạt 
nhân để Phật tử trong làng xã quy tụ tới, làm phước điền, 
được dạy ăn chay, giữ giới, và học kinh theo giảng dạy 
riêng của từng vị Thây. 


Hãy hình dung một vị Thầy (bất kê học lực tới đâu, bất kê 
quê mùa hay thành thị) giữ giới chăm chăm, sáng trưa 
chiều tối đều quan sát tâm mình vì muốn giữ đúng giới 
pháp... Không cần kinh sách nào cao siêu, khi nhà sư đó 
quan sát tâm để giữ đúng giới pháp, như thế tự động là 
Thiên, và do vậy tự động giới sẽ sinh ra định và huệ. 


Và do vậy, nhờ chư tôn đức tăng nỉ giữ giới nghiêm túc, bất 
kế Thiền Tông thất truyền nhiều thế kỷ, và bất kể Thiền 
Vipassana thất truyền gần 2,000 năm, Phật giáo vẫn duy trì 
phần nào sức mạnh trong các nước PG Bắc Tông và PG 
Nam Tông. Cho tới khi hồi phục Thiền Tông ở các nước 
PG Bắc Tông, và hồi phục Vipassana ở các nước PG Nam 
Tông, các truyền thống Phật giáo mới thấy lại sức mạnh 
toàn phần. 


CHÁN HƯNG ĐÈ ĐÓI KHÁNG THỰC DÂN 


Một điểm ghi nhận: nhu cầu chấn hưng Phật giáo từ cuối 
thế kỷ 19 đã cùng lúc xảy ở nhiều quốc gia thuộc địa, như 
Miễn Điện, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam... 
bởi vì, lúc đó phải chấn hưng Phật giáo để đối kháng thực 
dân. 


85 


NGUYÊN GIÁC 


Bây giờ nói riêng về truyền thống Theravada, xuất xứ từ 
Thượng Tọa Bộ, chúng ta thường gọi là Phật giáo Nguyên 
thủy, hay Phật giáo Nam tông. Pháp môn thường dạy ngày 
nay là Vipassana, còn gọi là Thiền Minh Sát, hay Minh Sát 
Tuệ. Phương pháp Vipassana đã biến mất cả gần 2,000 
năm, và tới khi thực dân vào, quý cao tăng mới tỉnh thức và 
tìm lại phương pháp Vipassana, vừa để tu học, truyền dạy, 
vừa để làm vũ khí đối kháng. Trong suốt gần 2,000 năm 
mắt dấu, chư tăng Miến Điện, Thái Lan, Sri Lana chủ yếu 
là giữ giới, học kinh. Tới khi mỗi quốc gia chấn hưng Phật 
giáo lại, pháp Vipassana ở mỗi nước vẫn có khác nhau. 
(Nên mở ngoặc, thực sự, nói theo truyền thống Tây Tạng 
hay Trung Hoa, Phật giáo không bao giờ mất truyền khi 
chưa tới thời mạt pháp, vì lúc nào cũng có các bậc cao tăng 
ân sâu trong núi rừng, và có thể truyền dạy mỗi thế hệ vài 
VỊ.) 


Như trường hợp Miến Điện, cuốn sách đầu tiên về thiền 
Vipassana hoàn tất vào năm 1754, do ngài Medawi soạn 
theo ngôn ngữ A Tỳ Đạt Ma. (l) 


Trường hợp Sri Lanka (tức Tích Lan) cũng tương tự. Lúc 
đó, Phật giáo ở Sri Lanka kể như gần biến mắt, ngài 
Dharmapala nhận thấy trong các năm I88§0s, hình như 
không có ai ở Sri Lanka biết cách thiền tập. Một tiểu sử của 
ngài Dharmapala viết rằng “thiền pháp đã bị bỏ lơ và rồi bỏ 
quên.” Ngài đã mở nhiều Phật học viện khắp Sri Lanka 
theo mô hình trường đạo Tin Lành, và đã đi khắp Sri Lanka 
“nhưng không gặp một ai, dù tu sĩ hay cư sĩ, có thể dạy 
ngài về thiền tập.” Do vậy, Dharmapala tự nghĩ ra phương 
pháp, tập và dạy thiền Vipassana, dựa vào Kinh Niệm Xứ 
và bộ Luận Thanh Tịnh Đạo. (2) 


86 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Thái Lan cũng tương tự. Ngài Mongkut lập ra phong trào tự 
viện gọi là Dhammayuttika, nhắn mạnh giữ giới. Nhưng tới 
ngài Ajahn Mun Bhuridatta (sinh năm 1870) mới phát triển 
pháp Vipassana Thái Lan. VỊ thầy chính của ngài 
Bhuridatta là ngài AJahn Sao Kantasilo dạy pháp thiền chủ 
yếu niệm Phật bằng chữ “Buddho.” (3) 


Thực tế nhìn về tác dụng toàn cầu hóa, khi tất cả các quốc 
gia Phật giáo, từ Nam Tông tới Bắc Tông phải tìm phương 
pháp thích nghi để đối kháng với các áp lực từ thực dân, 
Phật pháp trở nên vững mạnh hơn, đào sâu vào kinh điển 
hơn, và tìm những pháp phù hợp với người dân bình 
thường hơn. 


Trong hơn 2,000 năm, có lẽ thiền tập chủ yếu lưu truyền ở 
một sỐ tự viện nơi núi rừng, mỗi thế hệ vài vị... nhưng 
chính các trào lưu chấn hưng Phật giáo đã đưa thiên tập tới 
gần với người dân bình thường. Đặc biệt, thiền tập Phật 
giáo khi sang Mỹ và Châu Âu, được nhiều nhà giáo, nhà 
khoa học lọc hết các phần giáo lý, và chỉ giữ lại pháp chánh 
niệm (mindfulness) để làm lợi ích trực tiếp cho mọi người, 
không phân biệt gì về tuổi, về giới tính, về tôn giáo, về 
thành phân xã hội... 


Đó là những gì kỳ lạ nhất của lịch sử, vì chính chủ nghĩa 
thực dân đã khởi lên phong trào Vipassana toàn cầu, như 
nhận định của Erik Braun qua bài phân tích “Meditation en 
masse: How Colonialism Sparked the Global Vipassana 
Movement” trên tạp chí 7ricycle ấn bản Mùa Xuân 2014, 
trích dịch như sau: 


“Tuy nhiên, việc lan tỏa thiển tập này không chính xác là 
phát triển tự thân. Nó tới đặc biệt là xuyên qua ảnh hưởng 


S7 


NGUYÊN GIÁC 


thực dân. (Thực tế, không có truyền thống thiển tập 
Vipassana nào hiện nay có thể dò ra dẫu tích lịch sử ngược 
về trước cuối thế kỷ 19 hay đâu thế kỷ 20).” (4) 


Câu hỏi rằng, suốt 2,000 năm hầu như không tu thiền 
Vipassana, tại sao Phật giáo vẫn gắn bó với rất nhiều dân 
tộc? Hiên nhiên, đó là do chư tăng nghiêm túc giữ giới, học 
kinh. Hãy hình dung, nếu quý Thầy phá giới, Phật giáo có 
thể biến mất chỉ trong vòng vài thập niên. Nhưng khi quý 
thầy giữ giới và tụng đọc kinh điển, Phật giáo vẫn trường 
tồn suốt 2 thiên niên kỷ trong khi thiền tập “bị bỏ lơ và bị 
bỏ quên.” Do vậy, giới vẫn là ưu tiên. Với hàng cư sĩ cũng 
thế, giữ giới cũng nên là ưu tiên. 


Nhìn lại, Phật giáo Việt Nam cũng đã tự chấn hưng qua 
nhiều thời kỳ, và may mắn đã có quý ngài như Tâm Minh 
Lê Đình Thám, Minh Đăng Quang, Sư Hộ Tông, Thích 
Tâm Giác, Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, Thích Từ 
Thông, và nhiều vị thầy khác. 


Riêng bản thân tôi mang ơn tất cả quý ngài đã chân hưng 
Phật giáo. Tuy nhiên, tôi cũng mang ơn tất cả các chư tôn 
đức tăng ni khác, kể cả những thầy rất mực chất phác ở các 
nơi quê mùa, nơi rừng núi. 


NHU CÂU CÚNG THÁT 49 NGÀY 


Nơi đây, xin nói một phần Phật giáo truyền thống trong tôi. 
Nhiều bậc tôn đức khi canh tân, đã bỏ luôn phần cúng thất 
49 ngày, vì cho rằng không có thân trung âm. Khi đọc các 
nghiên cứu bằng tiếng Anh, tôi thấy rằng Đức Phật thực sự 
có dạy về thân trung ấm, tuy không nói về thời gian 49 
ngày. Có nhiều chứng cớ trong kinh. Nơi đây xin dẫn 


88 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


trường hợp cụ thể, từ văn bản của Ngài Bodhi, Đức Phật 
dạy rằng có chúng sanh chết đi, vào trong thân trung ấm rồi 
cũng trải qua luật sinh trụ dị diệt riêng của thân vi tế này, 
và khi hết thân trung ấm là, có vị vào Ngũ Cư Tịnh Độ 
Thiên (Bắt Lai), có vị vào Niết Bàn (A La Hán). 


Đó là Kinh Tương Ưng, phần chú thích của Bhikkhu 
Bodhi, trang 1902, ghi chú 65: 


“Nếu chúng ta hiểu chữ antaraparinibbayi sát nghĩa, mà lễ 
ra chúng ta nên hiểu như thế, có nghĩa là một chúng sinh 
đạt Niết Bàn trong thân trung ấm giữa hai kiếp, có lễ trong 
khi hiện hữu trong thân vi tế trong thân trung ấm. [Trong 
khi đó] chữ upahaccaparinibbayi mang nghĩa là chúng 
sinh đạt Niết Bàn “khi đáp xuống” hay “khi chạm đất” 
trong một hiện thể mới, tức là, gân như tức khắc sau khi 
thọ thân sau." 


Đặc biệt, đối với Phật tử hải ngoại, cúng thất 49 ngày cực 
kỳ quan trọng, vì cũng là lúc mỗi 7 ngày, Phật tử về chùa 
nghe kinh, tưởng niệm người thân. Nên nhớ, trẻ em không 
có bao nhiêu cơ hội vào chùa, vì cứ phải ưu tiên học pháp 
thế gian. Nếu xóa bỏ truyền thống cúng thất 49 ngày, sẽ có 
rất nhiều em bé không bao giờ có cơ hội bước vào chùa. 
Nói ngắn gọn, bài viết này để tưởng nhớ công ơn và để 
ngợi ca tất cả chư tôn đức tiền bối đã gìn giữ được, và chấn 
hưng được Phật giáo như ngày hôm nay. Nếu không có quý 
ngài ra sức giữ gìn Phật pháp, chưa hắn chúng ta đã có cơ 
duyên học Phật như hôm nay. 


(Viết trong Mùa Lễ Tạ Ơn 2016) 


89 


NGUYÊN GIÁC 
GHI CHÚ: 


(1) Couched In the language of abhidhamma, these are the 
very earllest “how-to” vipassana books we possess from 
Burma. Medaw”s earlilest manual was completed in 1754. 
(http://buddhism.stackexchange.com/questions/3066/did- 
ledi-sayadaw-1nvent-a-vipassana-technique) 








(2) In the 1880s, there 1s no evidence that anyone 1n SrI 
Lanka knew how to mediate. One biography of 
Dharmapala says flatly that “the practice had been 
negplected and then forgotten.” It*s possible that there were 
a few monks somewhere who still practiced vipassana, but 
there 1s no evidence for that. We do know that he travelled 
extensively 1n Sri Lanka, and “1n spite of all his enquirles 
he never succeeded In finding even a single person, 
whether monk or layman, who could Instruct him 1m... 
meditation practices.” Eventually, he decided to start 
medifating anyway. He based his practice on texts he had 
found, mainly the Satipatthana Sutta and Visuddhimagsa. 
(https://vividness.live/201 1/07/07/theravada-reinvents- 
meditation/) 





(3) Mongkut founded a monastic movement called 
Dhammayuttika, which emphasized sftrict adherence to 
vinaya (the code of conduct for monks). It was AJahn Mun 
Bhuridatta, born ¡in 1870, who developed the Thai 
vipassana method. Mun was a Dhammayuttika monk. Ï 
suspect 1t was Mongkut”s Insistence on the importance of 
vipassana that led Mun to his discoveries, but I don”t have 
direct evidence of that. His main teacher was AJahn Sao 
Kantasilo. Sao taught a meditatlon method that consisted 


90 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


simply of repeaing the word “Buddho.” 


(https://vividness.live/201 1/07/07/theravada-reinvenfts- 
meditation/) 


(4) The rise of this practice, however, was not sftrictly an 
indigenous development. lt came Into being specifically 
through colonial Influence. (In fact, no current tradition of 
Iinsight practice can reliably trace 1(s history back further 
than the lae l9th or early 20th  century.) 
(https://tricycle.org/magazine/mediftation-en-masse/) 





91 


I3 
THIỆN HỮU TRI THỨC TRÊN ĐƯỜNG TU HỌC 





92 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
Thu pháp do Thây Thiện Minh vẽ, 
khổ 18 ”X24” (45.72 cm X 60.96 cm). 


Trong tháng 4/2017, người viết được đón tiếp một số pháp 
hữu -- hai vị từ núi Long Hải tới thăm là Thầy Thiện Minh 
và Sư cô Diệu Hải nguyên học cùng bồn sư là Hòa Thượng 
Thích Tịch Chiếu: bạn văn là nhà thơ Nguyễn Thị Khánh 
Minh, anh chị Châu-Chi... Trong mấy ngày ở Quận Cam, 
Thầy Thiện Minh ngồi vẽ tắm thư pháp Bồ Đề Đạt Ma để 
tặng người học Phật đã đi xa từ mấy thập niên trước. 


Tự biết, có thê kiếp này sẽ khó gặp lại, người viết nơi đây 
xin gửi mấy dòng thơ lưu niệm: 


Sư núi về thăm chợ 
sặp bạn kiếp rất xa 

vẽ thơ, gây nét cọ 
loang mực, lạnh sơn hà 


cõi Phật nhiều vô lượng 
chiếu sáng những dòng kinh 
chữ bay ngàn cánh phượng 
hiển lộ cõi vô sinh 


chép lại dòng bối diệp 
về tâm, vẽ không tâm 

về múi, ngôi trọn kiếp 
nhìn mây, chữ quên vần.. 


Sau đây, xin trích dịch một số kinh luận mới đọc lúc gần 
đây, đề tặng tất cả các thiện hữu tri hữu đã gặp, đang gặp 
hoặc chưa gặp, trong đời này hoặc đời sau — cũng như các 


93 


NGUYÊN GIÁC 


bạn đạo cùng học ở Chùa Tây Tạng Bình Dương, trong đó 
có Thầy Nguyễn Thế Đăng, bạn Thanh Liên, các nhà thơ 
Phan Nhật Tân và Biện Thị Thanh Liêm, quý bạn nêu trên, 
và khắp pháp giới để làm thiện duyên tu học. 


...Ở,.. 


Hi 1-17 — Bạn đạo giúp tăng thiện pháp, rời bỏ bất thiện 
pháp. 


Kinh “Itivuttaka: The Group of Ones” — bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu. 


Đức Thế Tôn nói rằng: “Đối với các yêu tố bên ngoài, ta 
không thấy có bất kỳ yếu tố nào khác quan trọng như tình 
bạn đạo đáng quý để giúp một học tăng, người chưa chứng 
quả nhưng vẫn còn trên đường tìm giải thoát. Một vị sư 
được cơ duyên làm bạn với những người đáng quý sẽ rời bỏ 
các bắt thiện pháp, và sẽ phát triển các thiện pháp.” (1) 


AN9.1 -- Cân trước nhất là có bạn đạo đáng quý. 


Kinh “Sambodhi Sutta: Self-awakening” — bản Anh dịch 
của Thanissaro Bhikkhu. 


Đức Thế Tôn nói rằng: “Khi một du sĩ từ một giáo phái 
khác hỏi ngươi, rằng bạn ơi, điều cần trước nhất để bước 
trên đường tự giác ngộ là gì... ngươi nên trả lời rằng, có 
trường hợp, khi một vị sư có các bạn đạo đáng quý, có bạn 
đồng hành đáng quý, có người cùng tu đáng quý. Đó là 
điều cần trước nhất để phát triển các pháp cần có trên 
đường tự giác ngộ.” (2) 


94 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


AN 7.35 - Cần thân cận bạn đạo có 7 phẩm chất. 


Kính “Mtta Suta: A Friend” - bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu. 


Đức Thế Tôn nói rằng: “Các tỳ kheo, một người bạn có 7 
phẩm chất xứng đáng được thân cận. Bảy phẩm chất nào? 
Bạn đó trao tặng những gì khó trao tặng. Bạn đó làm những 
gì khó làm. Bạn đó chịu đựng những gì khó chịu đựng. Bạn 
đó tiết lộ cho bạn những gì bí mật của bạn đó. Bạn đó giữ 
kín những bí mật của ngươi. Khi bất hạnh xảy ra, bạn đó 
không bỏ rơi ngươi. Khi ngươi thất bại, bạn đó không coi 
thường ngươi. Một người bạn có 7 phẩm chất như thế xứng 
đáng được thân cận.” (3) 


SN 45.2 - Tình bạn đạo là toàn bộ đời sống thánh hạnh. 


“Upaddha Sutta: Half (of the Holy Life)” — bản Anh dịch 
của Thanissaro Bhikkhu. 


Ngài Ananda nói với Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, đây là 
một nửa đời sống thánh hạnh: tình bạn đáng quý, tình đồng 
hành đáng quý, tình đồng đội đáng quý.” 


Đức Phật: “Đừng nói thế, Ananda. Đừng nói thế. Tình bạn 
đáng quý, tình đồng hành đáng quý, tình đồng đội đáng quý 
thực sự là toàn bộ đời sống thánh hạnh. Khi một nhà sư có 
những người đáng quý trọng làm bạn, đồng hành và đồng 
đội, nhà sư đó có thể được mong đợi là sẽ phát triển và theo 
được con đường Thánh đạo Tám ngành.” (4) 


95 


NGUYÊN GIÁC 


Ud 4.1 — Bạn đạo giúp mình giữ giới luật. 


Kinh “Meghiya Sutta: About Meghiya” — bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu. 

“.,., Này Meghiya, khi một nhà sư có những người đáng 
quý làm bạn, làm người đồng hành và làm người đồng đội, 
hãy mong đợi rằng vị sư này sẽ có đức hạnh, sẽ sống phù 
hợp với Giới Bồn, sẽ thu thúc thái độ và hành động, và sẽ 
tự phòng hộ theo giới luật, nhìn thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhất.” (5) 


Kinh Pháp Cú — Kệ 76 — Cân bạn đạo chỉ lỗi cho mình. 


Hãy đi theo một thiện hữu tri thức, người này chỉ cho mình 
thấy lỗi của mình, y hệt như đi theo một người hướng dẫn 
tới một kho tàng còn chôn kín. Đi theo một thiện hữu tri 
thức như thế, sẽ là một lợi thế và không chút gì bắt lợi.(6) 


DN3I1 - Bạn đạo bảo vệ mình, có thể liều chết vì mình. 


“Sigalovada Sutta: The Buddhas Advice to Sigalaka” — 
bản Anh dịch của nhóm dịch giả John Kelly, Sue Sawyer, 
và Victoria Yareham. 


Trong Trường Bộ Kinh DN31, Đức Phật dạy cho cư sĩ 
Sigalaka, trích dịch như sau. 


“21. Người thanh niên ơi, hãy biết về bốn nhóm bạn tốt: 


96 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


người giúp đỡ, người bên nhau khi thăng và trâm, người 
bạn đạo hướng dẫn, và người bạn từ tâm. 


“22, Người giúp đỡ có thể được nhận ra ở bốn việc: bảo vệ 
ngươi, khi ngươi mong manh, và tương tự bảo vệ tài sản 
của ngươi; là nơi an trú khi ngươi sợ hãi, và trong nhiều 
việc cung cấp cho ngươi gấp đôi mức ngươi xin. 


“23. Người bạn cùng bên nhau thăng trầm có thể được nhận 
ra ở bốn việc: nói cho người bí mật, giữ gìn bí mật của 
người, không rời bỏ ngươi khi bất hạnh, và ngay cả liều 
chết vì ngươi. 


“24. Người hướng dẫn ngươi có thể nhận ra từ bốn việc: 
giữ không cho ngươi làm các bất thiện pháp, hướng dẫn 
ngươi làm các thiện pháp, nói cho ngươi biết những gì nên 
biết, và chỉ cho người đường lên các cõi thiên. 


“25. Người bạn từ tâm có thê được nhận ra bởi bốn việc: 
không vui mừng khi ngươi bất hạnh, vui mừng khi ngươi 
gặp may mắn, ngăn không cho người khác nói xấu ngươi, 
và khuyến khích người khác ca ngợi các thiện pháp của 
ngươi.” (7) 


SN 45.3 -- Thiện hữu trì thức là toàn bộ đời sống thánh 
hạnh. 


Tốt, tốt, Xá Lợi Phát! Toàn bộ đời sống thánh hạnh này là 
tình bạn tốt, là bạn đồng hành tốt, là bạn đồng tu tốt. Khi 
một nhà sư có một bạn tốt, một bạn đồng hành tốt, một bạn 
đồng tu tốt, sẽ mong đợi rằng vị đó sẽ tu tập hoàn mãn Bát 
Chánh Đạo. (8) 


97 


NGUYÊN GIÁC 


SN 46.12 -- Bạn tốt sẽ giúp mình tu học được bảy giác chỉ. 


Khi một nhà sư có một bạn tốt, dự đoán rằng vị đó sẽ tu tập 
hoàn mãn bảy giác chi. (9) 


SN 11.24 -- Hãy giữ tình bạn không phai. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm hòa 
dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội trường 
Sudhamma, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ này: 


Hãy nhiếp phục phẫn nộ, 

Giữ tình bạn không phai, 
Không đáng mắng, chớ mắng, 
Không nên nói hai lưỡi, 

Phẫn nộ quăng người ác, 

Như đá rơi vực thắm.(10) 


DN 34 -- Bạn lành là pháp hướng đến thù thắng 


...Thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và 
thiện hữu. Đó là hai pháp hướng đến thù thắng... 


..Thế nào là ba pháp có nhiều tác dụng? Giao thiệp với 
thiện nhân, nghe diệu pháp, hành trì pháp và tùy pháp. Đó 
là ba pháp có nhiều tác dụng.... 


..Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo là thiện hữu, thiện 
bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Này các Hiền giả, 
vị Tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn 


98 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
đảng. Pháp như vậy là hộ trì nhân...(I 1) 


Sn 2.3 -- 4i mà ngươi có thể nương tựa, hệt như em bé 
năm ngủ trên báu ngực mẹ, mới thực sự là thiện hữu. 


Kinh "Hiri Sutta: On Friendship" bản Anh dịch của John D. 
Ireland. 


Người nào nói, 'Tôi là bạn của quý vị,' nhưng không biết 
mắc cỡ, không chịu làm những việc y có thể làm để giúp, 
không nên xem y là thiện hữu. Người nào nói êm dịu 
nhưng hành vi không tương hợp, người trí biết đó là người 
chỉ nói mà không làm. Người nào ưa mâu thuẫn, cứ chờ 
xem lỗi nhỏ của bạn, cũng không phải là thiện hữu. Nhưng 
với những ai mà ngươi có thê nương tựa, hệt như em bé 
nằm ngủ trên bầu ngực mẹ, mới thực sự là thiện hữu, mà 
không ai có thê chia cách ra khỏi ngươi. (12) 


AN 8.54 -- Làm bạn với thiện. 


Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng hay tại 
thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những 
trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuôi 
được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới 
đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, nói 
chuyện, thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy 
học tập với đầy đủ lòng tin. Với những người đầy đủ giới 
đức, vị ấy học tập với đầy đủ giới đức. Với những người 
đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí. Với những 
người đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Này 


99 


NGUYÊN GIÁC 


ByagghapalJa, đây gọi là làm bạn với thiện. Và này 
Byagghapajja, thế nào là sống thăng bằng, điều hòa? (13) 


Kinh Pháp Cú — Kệ 78 — Hãy xa bạn ác, hãy gần bạn lành 


Bản dịch của HT Thích Minh Châu: Chớ thân với bạn ác, 
Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành, Hãy thân 
bậc thượng nhân. 


GHI CHÚ: 


(1) It I-17. With regard to external factors, I don't envision 
any other single factor like admirable friendship as doIng 
so much for a monk In traIning... 


http://www.accesstoinsight.org/Ipitaka/kn/iti/1ti. 1.001- 
027.than.html#iti-017 


(2) AN 9.1. There 1s the case where a monk has admrrable 
friends, admirable compamions, admirable comrades. This 
1s the first prerequlsite for the development of the wings to 
self-awakening... 


http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/an/an09/an09.001.t 
han.html 





(3) AN 7.35. Which seven? He gives what 1s hard to gIve. 
He does what 1s hard to do. He endures what 1s hard to 
endure. He reveals his secrets to you. He keeps your 
secrets. When misfortunes strike, he doesnt abandon you. 
When you re down & out, he doesn't look down on you. 


100 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


http://www.accessfoinsight.org/tIpitaka/an/anØ7/an07.035.t 
han.htmÏl 


(4) SN 45.2. Dont say that, Ananda. Dont say that. 
Admrrable friendship, admirable companionship, admirable 
camaraderle 1s actually the whole of the holy life. 


http://www.accesstoInsight.org/tIpitaka/sn/sn45/sn45.002.th 
an.html 


(5) Ud 4.1. Meghiya, when a monk has admirable people as 
f{riends, companions, & colleagues, 1t 1s to be expected that 
he wIll be virtuous, w1ll dwell restrained 1n accordance with 
the Patimokkha... 


http://www.accesstoinsight.org/Ipitaka/kn/ud/ud.4.01.than. 
html 


(6) Dhp VI. Should one find a man who poInts out faults 
and who reproves, let him follow such a wIse and sagacIous 
person as one would a guide to hidden treasure. It 1s always 
better, and never worse, to cultivate such an assocIation. 


http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/kn/dhp/dhp.06.bud 
d.html 


(7) 22. "The helper can be Identified by four things: by 
protecting you when you are vulnerable, and likewise your 
wealth, being a refuge when you are afraid, and In varIous 
tasks providing double what 1s requested. 


23. "The enduring friend can be I1dentified by four things: 
by telling you secrets, guarding your own secrets closely, 
not abandoning you 1n misfortune, and even dying for you. 


101 


NGUYÊN GIÁC 


24. "The mentor can be Identfled by four things: by 
restrainng you from wrongdoing, guiding you fowards 
good actions, telling you what you ought to know, and 
showing you the path to heaven. 


25. "The compasslonate friend can be Identified by four 
things: by not reJoicing 1n your misfortune, delighting In 
your øood fortune, preventing others from speaking 1ll of 
you, and encouraging others who pralse your good 
qualites. " 


http:/www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.3 I.0.ksw0.ht 
mÌ 





(8) Bản dịch Bhikkhu Bodhi: “Good, good, Sãriputta! Thịs 
1s the entire holy life, Sãriputta, that 1s, good friendship, 
øood companmionship, good comradeship. When a bhikkhu 
has a good friend, a good companIon, a øood comrade, 1t 1s 
to be expected that he wIll develop and cultivate the Noble 


Eightfold Path. https://suttacentral.net/en/sn45.3 


(9) Bản dịch Bhikkhu Bodhi: When a bhikkhu has a good 
friend, 1t 1s to be expected that he wIll develop and cultIivate 
the seven factOrs of enlightenment. 


https://suttacentral.neWen/sn46.12 


(10) Kinh SN II1.24, bản dịch HT Thích Minh Châu: 
hffps://suttacentral.net/vn/snl1.24 


(11) Trường Bộ Kinh 34. Bản dịch HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.neWvn/dn34 


(12) Šn 2.3: "One who, overstepping and despising a sense 
of shame, says, 'Ï am your friend,' but does not take upon 


102 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


himself any tasks he 1s capable of doIng, 1s to be recognized 
as no friend. One who speaks amiably to his companions, 
but whose actions do not conform to 1(, him the wise know 
for certain as a talker not a doer. He 1s no friend who, 
anticipating conflict, 1s always alert in looking out for 
weaknesses. But he on whom one can rely, like a child 
sleeping on I1ts mother s breast, 1s truly a friend who cannot 
be parted from one by Others. 


hftp:/wwwW.accesstoInsight.org/tiIpitaka/kn/snp/snp.2.03.1irel 
.htmÏ 


(13) Kính AN 8.54. Bản dịch HT Thích Minh Châu. 
hffps://suttacentral.net/vn/an8.54 


103 


I4 
VÀI GHI CHÚ RỜI VỀ THIÊN 


Bài viết này là một số ghi chú rời về Thiền. Một số vấn đề 
sẽ được nhìn từ nhiều hướng, với gợi ý để suy nghĩ nhiều 
hơn là khẳng định. Bài này cũng sẽ viết bằng ngôn ngữ dễ 
hiểu và khả dụng — để bất kỳ ai cũng có thể thấy thiền tập 
là pháp tu trực tiếp nhất, có thể tiếp cận bằng nhiều cách, 
có thể giúp người tập có ngay ảnh hưởng trên thân và tâm 
gần như tức khắc, thấy an lạc ngay trong từng hơi thở và 
trong từng niệm một. 


Thiên tập là đề tài bình thường và dễ gặp nhất trong hầu hết 
các sách về Phật Giáo (PG) tại Hoa Kỳ, nơi giới trí thức 
đang khám phá và ứng dụng như một công cụ đa dụng để 
chữa lành rất nhiều bệnh thân và tâm, và đã dùng như một 
phương pháp gìn giữ hòa bình, kể cả những nơi bạo lực gay 
gắt như trại tù. 


Trong khi ứng dụng nơi công quyền Hoa Kỳ — như trong 
quân đội, trại giam, trường học, bệnh viện... -- thiền tập 


104 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Phật Giáo được lược bỏ tính tôn giáo, để giữ thuần như một 
phương pháp thư giãn và trị liệu, nhiều khuynh hướng thiền 
tập khác đã xuất hiện. Trong đó có thiền tập theo khuynh 
hướng Ấn Độ Giáo, hay thiền tập ứng dụng vào phương 
pháp tĩnh tâm hay bồi linh của các hệ phái Thiên Chúa 
Giáo... 


Một điểm chú ý là thiền tập theo các khuynh hướng tôn 
giáo mới xuất hiện, thoạt nghe có vẻ như là Phật Giáo, với 
các giáo chủ tự cho là vô thượng; họ dùng các ngôn ngữ và 
thiền pháp đã chế biến từ Phật Giáo để lôi kéo tín đồ. 
Chúng ta từng nghe nhiều chuyện trong cộng đồng gốc Việt 
tại Hoa Kỳ về những người theo các đạo mới chế biến từ 
PG đã ly dị vì bất hòa trong gia đình khi nói về các giáo 
chủ tôn giáo mới lạ đó, đã bán nhà để cúng cho các tân giáo 
chủ mà họ tin đó là các vị Phật mới. Tại sao như thế? Phần 
lớn, vì họ tập thiền theo các vị đó, cảm thọ an lạc, và tin 
ngay rằng đó là thiền nhà Phật. 


Nói ngắn gọn, trong tình hình như thế, chúng ta cần phải 
quảng bá phương pháp thiền tập của PG, phải nói rằng ai 
cũng có thể tập thiền PG, và phải cho biết rằng thiền tập PG 
mang lại hạnh phúc và lợi ích vô cùng tận cho người tập, và 
tận cùng là giải thoát. 


ĐI TÌM PHÁP HÀNH... 
Nhưng, thiền tập thế nào? 
Phổ biến hiện nay tại Hoa Kỳ là pháp đề tâm vào “here and 


now”... nghĩa là, đê tâm vào cái “ở đây và báy giờ.” Nhiêu 


105 


NGUYÊN GIÁC 


vị nói rằng đó là Thiền chánh niệm (Right Mindfulness), 
tức là chi phần thứ 7 trong Bát Chánh Đạo. Chỗ này cũng 
tùy, chưa hắn như thế. 


Chúng ta thử luận về pháp này, không phải để bác bỏ hay 
chấp nhận, nhưng đề hiểu rằng Đức Phật dạy cốt tủy là phải 
có Giới trước. Hễ không có Giới, pháp nào cũng là sai. Vì 
pháp để tâm vào “bây giờ và ở đây” có thể giúp một chiến 
binh thiện xạ giết người nhiều hơn, giúp một chuyên viên 
ngân hàng lừa gạt nhiều hơn, giúp kéo dài thọ lạc kế cả khi 
làm điều bất chính... Trên nguyên tắc, không có gì sai, nếu 
giữ được GIới. 


Thêm nữa, có thực rằng chánh niệm là để tâm vào “bây 
giờ” được không? Khi một niệm khởi lên, sẽ xảy ra tiến 
trình: sinh trụ dị diệt - niệm khởi, niệm an trụ, niệm biến 
đổi và niệm biến mất. Cái “bây giờ” đó sẽ là khoảnh khắc 
nào trong tiến trình này? Cái “bây giờ” thực tướng là ảo 
tưởng, là vô hình tướng, là sản phẩm lý luận của ý thức... 
Thực sự, Đức Phật dạy rằng ba thời “quá, hiện, vị lai” đều 
cần phải buông bỏ (Kinh Pháp Cú, Bài Kệ 348, Đức Phật 
dạy ngài Uggasena). 


Trong kinh khác, Đức Phật dạy sáu pháp niệm: Niệm Phật, 
Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm 
Thiên. Tất cả sáu pháp đều là niệm có đối tượng. 


x7? 


Trong khi đó cái “bây giờ” là ảo, cái “ở đây” thực ra là mơ 
hồ, vì không chỉ rõ ở đâu trên thân và tâm, vì chúng ta chỉ 
có thê để tâm vào cái “ở thân” hay “ở tâm,” hay chỉ có thê 
để tâm vào cảm thọ (niệm thọ) hay vào hơi thở (một phần 
của niệm thân)... Như thế, thiền pháp nhà Phật đã được 
lược bỏ, được làm thành khẩu hiệu ngắn gọn thành “ở đây 


106 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
và bây giờ”... 


Nhưng, nơi đây không có ý nói rằng sai hay đúng. Chỉ gợi 
ý để suy nghĩ, vì những điểm này quan trọng với người 
thực tu, và vì vẫn có thiền pháp không đối tượng. Không 
phải thọ lạc nào cũng nên g1ữ. 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Câu hỏi rằng, Kinh Nhật Tụng trong những năm đầu hoằng 
pháp, Đức Phật yêu cầu chư Tăng học và tụng gì? 


Xn trả lời, Kinh Nhật Tụng xưa cô nhất nhận ra trong Tạng 
Pali là hai nhóm Kinh: 16 Chương Atthaka Vaggsa và 
Parayanavagsa (đều trong Kinh Tập, Tiêu Bộ Kinh). 


Trong Kinh Sona Sutfa, có nói về Kinh Nhật Tụng l6 
Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu cầu đọc 
Phật Pháp, trích dịch: 


"Đức Thế Tôn mời Tì hượng tọa Maha Sona, và nói, "Tỳ 
khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp. " 


Trà lời Đức Phật rằng, "Xin vâng lời," Thượng tọa Maha 
Sona đọc toàn bộ 16 chương Afthaka Vagga." (l) 


Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ của Ni Trưởng Sister 
Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ 
Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng 
nhóm kinh Parayanavagga. (2) 


Hai nhóm kinh này đều đã được dịch ra Việt ngữ. Nhóm l6 
Kinh dùng làm Kinh Nhật Tụng trong các năm đầu Đức 


107 


NGUYÊN GIÁC 


Phật truyền pháp được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 
trong "Chương Bốn - Phẩm Tám" (Atthakavagga) và nhóm 
Parayanavagsa nằm trong "Chương Năm - Phẩm Con 
Đường Đến Bờ Bên Kia" (Parayanavagga). (3) 


Trong sách “The Buddha Before Buddhism` (Đức Phật 
Trước Thời Phật Giáo) Ciáo sư CñÌ Fronsdal, cũng là một 
thiền sư nổi tiếng, đã dịch Phẩm Tám ra Anh ngữ, và ghi 
nhận nơi trang 141 (ấn bản sách giấy, chưa thấy bản điện 
tử) rằng điều kinh ngạc nhận ra là trong các năm đầu hoằng 
pháp, nhóm kinh nhật tụng Phẩm Tám này không nói gì về 
Tứ Thiền, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thất Giác Chỉ... 


Trong khi đó, Giáo sư Luis O. Gomez trong bài viết 
“Proto-Maadhyamika in the Paali canon” (Tiền Thân Trung 
Quán Luận Trong Tạng Pali) nhận thấy hai nhóm Kinh 
Nhật Tụng sơ thời (Phẩm Tám và Phẩm Con Đường Đến 
Bờ Bên Kia) nhiều thế kỷ sau đã xuất hiện lại trong văn học 
hệ Bát Nhã, Trung Quán Luận, và Thiền Tông Trung Hoa. 
Œ@ 


TU PHÁP KHÔNG GÌ ĐỀ NẮM GIỮ 


Khi đọc nhóm kinh này, sẽ thấy phải tu pháp không hề thấy 
có gì để nắm giữ. Phái Tào Động của Thiền Tông nói ngắn 
gọn là: “Hãy buông bỏ cả thân và tâm” (thân tâm phóng 
hạ). 


Và như thế, có thể nói ngăn gọn, rằng phải “tu pháp không 
hề có pháp nào để tu hết” (Kinh Tứ Thập Nhị Chương), 
rằng phải “giữ tâm vô sở trụ” (Kinh Kim Cương), rằng 


108 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


"Thiền tư không y chỉ vào tứ đại, không y chỉ vào tứ thiền 
bát định, không y chỉ vào thế giới này hay thế giới sau, 
không y chỉ vào thấy nghe hay biết, nhưng vẫn có Thiền 
tư..." (Kinh Tuấn Mã -- Sandha Sutta), rằng hãy “quăng bỏ 
cả thấy nghe hay biết” (Kinh Lăng Nghiêm), và rất nhiều 
kinh khác. 


Dưới cái nhìn như thế, Ngài Long Thọ của Trung Quán 
Luận, và Ngài Huệ Năng của Thiền Tông Trung Hoa là 
những hậu duệ trung thành nhất với lời dạy trong Kinh 
Nhật Tụng sơ thời của Đức Phật. 


Như trong Bát Nhã Tâm Kinh, với bản dịch nghĩa của Thầy 
Thích Trí Thủ, có câu, trích rằng: 


"..không vô mình, cũng không vô mình hết; cho đến không 
già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, 
đạo; không trí cũng không đắc..." 


Như thể là bác bỏ Thập Nhị Nhân Duyên (khởi đầu là vô 
minh), bác bỏ pháp ấn Vô Thường (già, chết), bác bỏ Tứ 
Diệu Đề (khổ tập diệt đạo), bác bỏ cả Bồ Tát Đạo (trí, trong 
lục độ), bác bỏ của việc chứng quả Vô Thượng Bồ Đề 
(không có gì đề đắc). 


Khi đọc 2 nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời — Atthakavagga 
và Parayanavagga — sẽ thấy y hệt Bát Nhã Tâm Kinh, sẽ 
thấy có lời dạy là đừng nắm giữ bất kỳ pháp nào, đừng 
chấp giữ cả giới luật (cảnh giác: nhưng không nên nghĩ là 
phạm giới không sao, vì luật nhân quả không sai chút nào) 
và đừng chấp giữ cả Phật Pháp. 


Thử trích Atthaka Vagga (Phẩm Tám), bản dịch Bhante 


109 


NGUYÊN GIÁC 


Varado, trong Kinh Paramatthaka Sutta, đoạn thơ 803, và 
đối chiếu nhiều bản dịch: 


”..He does not hold on even to the Buddha s teachings... " 
(Vị này không nắm giữ ngay cả Phật Pháp...) 


Bản dịch của GIl Fronsdal: “One does nof consfruct, preƒer, 
or fake úp any doctrme. A [|true] brahmin not led by 
precepfs or religious pracfices...” (VỊ này không dựng lập, 
không ưu ái, không nắm giữ bất kỳ lý thuyết nào. Một 
Phạm chí chân thực không bị lèo lái bởi giới luật hay tu tập 
tôn giáo...” 


Bản dịch của Pannobhasa Bhikkhu: "7e holyman is gone 
beyond boundaries -- by hừm there is nothing..." (VỊ này 
vượt qua mọi giới hạn -- không có gì bên vị này cả...) 


John D. Ireland dịch: "7hey do not specHÌafe nor pursue 
(any nofion); doctrimes are not accepted by them." (Họ 
không dựng lên lý thuyết nào, không chạy theo bất kỳ khái 
niệm nào; họ không chấp nhận lý thuyết nào cả). 


Thanissaro Bhikkhu dịch: "7hey don? conjure, don 1 yearn, 
donT† qdhere even to doctrines." (Họ không dàn dựng lên, 
không ước muốn theo, không gắn mình vào bất kỳ giáo 
thuyết nào). 


Max Miiller và Max Fausböll dịch: "7hey đo not ƒorm (any 
view), they do not preƒfer (anything), the Dhammas are not 
chosen by them, a Brâhmana ¡s not dependen† upon virtue 
and (holy) works; having gone to the other shore, such a 
one does not return." (Họ không dựng lập bất kỳ quan điểm 
nào, không ưa thích bất kỳ pháp nào, cũng không lựa chọn 


110 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


ngay cả Chánh Pháp, một vị Phạm chí không dựa vào ngay 
cả giới luật, và không dựa vào cả việc làm công đức). 


HT Thích Minh Châu dịch: "80. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, Các pháp không được họ, Chấp trước 
năm giữ gì Không một Phạm chí nào, Bị giới cắm dắt dẫn, 
Đi đến bờ bên kia, Vị ấy không trở lui." (5) 


Dù vậy, không phải ai cũng hiểu được và tu được như thế. 
Chúng ta đọc lại sử Thiền Tông Trung Hoa (và Việt Nam, 
kế cả Việt Nam cận đại), sẽ thấy một số trường hợp, khi 
học trò xin Thầy dạy pháp, liền bị bạt tai, hay ăn gậy, hay 
bị la mắng. Bởi vì đây là cửa không cửa. Nói nhà Thiền 
không cửa vào, nhưng không có nghĩa là không có pháp để 
truyền dạy. Ngộ nhập được cửa này, sẽ thấy cực kỳ hạnh 
phúc. 


Có một công án nói rằng, hãy bước lên đầu sào trăm trượng 
và bước thêm một bước nữa. Nghĩa là gì? Đó là bước vào 
Tánh Không. Cái bước tối hậu đó là: sau giới định huệ sẽ là 
quăng bỏ tất cả pháp. 


NGHE PHÁP, TỤNG KINH CÓ THẺ GIẢI THOÁT? 


Tới đây, chúng ta có thể nêu câu hỏi: Có thể giải thoát mà 
không cần thiền tập? Có thể giải thoát mà chỉ cần nghe 
pháp? Hay chỉ cần tư duy, nghiền ngẫm về pháp nghĩa là sẽ 
dứt sạch phiền não và đắc thánh quả? 


Câu hỏi trên rât quan trọng, vì trong hoàn cảnh người Việt 
hiện nay, phân tán toàn câu, việc làm nơi xa xứ có thê nặng 
nhọc, và nơi ở có khi không gân chùa, phương tiện tiêp cận 


111 


NGUYÊN GIÁC 


giáo pháp hầu hết là nghe pháp qua mạng YouTube.com 
hay đọc kinh luận trên Internet. 


Đức Phật trả lời rằng có thê. Có thể chỉ nghe pháp, hay chỉ 
tư duy về pháp là đủ để giải thoát. Lời dạy này nằm trong 
Kinh Tăng Chi Bộ AN 5.26. Kinh này được Hòa Thượng 
Thích Minh Châu dịch là Giải Thoát Xứ. Riêng bản Anh 
dịch của Piya Tan có nói thêm chỉ tiết, biện giải về 5 giải 
thoát xứ, và dẫn nhiều tham khảo thêm. 

Đức Phật dạy rằng có 5 con đường có thể xóa bỏ hoàn toàn 
phiền não, đạt thánh quả cao nhất: 


1. Lắng nghe (hay học) Chánh pháp; 
2. Giảng dạy Chánh pháp; 

3. Tụng đọc Chánh pháp; 

4. Tư duy ý nghĩa Chánh pháp; 

5. Thiền tập. 


Nên ghi chú rằng, trong khi lắng nghe, giảng dạy, tụng đọc 
hay tư duy đều phải tỉnh thức; vì nếu không, mình sẽ chỉ là 
cái máy cát-sét, lại vô ích. Nơi đây, chúng ta trích Kinh 
Tăng Chi Bộ AN 5.26, về cách đầu tiên, rằng chỉ cần nghe 
pháp với tâm tịnh tín là sẽ giải thoát. Cuối bài này sẽ có 
links tới bản Việt dịch và 2 bản Anh dịch AN 5.26. 


Bản Anh dịch Kinh AN 5.26 của Bhikkhu Bodhi, trích 
phần đầu, nói rằng riêng lắng nghe là đủ để giải thoát: 


"What five? 


112 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


(1) “Here, bhikkhus, the Teacher or a fellow monk in the 
posItlon of a teacher teaches the Dhamma to a bhikkhu. In 
whatever way the Teacher or that fellow monk 1n the 
position of a teacher teaches the Dhamma to the bhikkhu, 
In Just that way he experlences Inspiration 1n the meaning 
and Insprratlon In the Dhamma. As he does so, JOy arIses 1n 
him. When he 1s joyful, rapture arlses. For one with a 
rapturous mind, the body becomes tranquil. One tranquil In 
body feels pleasure. For one feeling pleasure, the mind 
becomes concentrated. This 1s the first basis of liberation, 
by means of which, 1f a bhikkhu dwells heedful, ardent, and 
resolute, his unliberated mind 1s liberated, his undestroyed 
(aints are utterly destroyed, and he reaches the as-yet- 
unreached unsurpassed security from bondage. " 


Bản Việt dịch Kinh AN 5.26 của HT Thích Minh Châu, 
trích: 


"Thế nào là năm? Ở đây, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay 
một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp 
cho vị Tyỷ-kheo. Tùy theo bậc Đạo Sư, hay một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị Tỷ- 
kheo như thế nào, như thế nào,tùy theo như vậy, như vậy, 
vị Tỷ-kheo tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp 
ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên hân hoan 
sanh. Do hân hoan, nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ, thân được 
khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. 
Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
nhất; ở đấy, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, hay các 
lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt 
hoàn toàn, hay vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt, 


113 


NGUYÊN GIÁC 
được đạt tới."(6) 


Dù như thế, tất cả các vị thầy trong mọi truyền thống PG 
đều khuyên khích nên thiền tập, vì thiền là con đường ngắn 
nhất, trực tiếp nhất. 


Điều tốt nhất, với một Phật tử, nên tu học cho đầy đủ: nên 
nghe pháp và đọc kinh luận nhiều (giải thoát xứ 1); nên 
thuyết giảng, nên viết truyện về giáo lý, nên viết bài lý luận 
về kinh điển (giải thoát xứ 2); nên tụng đọc kinh, đọc thầm 
hay lớn tiếng cũng được (giải thoát xứ 3); nên tư duy, 
nghiền ngẫm ý kinh (giải thoát xứ 4); và nên thiền tập (giải 
thoát xứ 5). 


PHƯƠNG PHÁP CHỈ VÀ QUÁN 


Trong kinh, khi nói về thiền tập, nói rằng có 4 đạo lộ tới 
quả A La Hán. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, có kinh 
Yuganaddha Sutta, Đức Phật dạy rằng có 4 lối đắc quả A 
La Hán. 


Hoặc tu chỉ trước, tu quán sau. Hoặc tu quán trước, tu chỉ 
sau. Hoặc chỉ và quán đăng dụng. Thứ tư, là khi tâm dao 
động mạnh và rồi lắng xuống, đạo lộ đắc quả A La Hán 
hiện ra. 

Có thể nêu câu hỏi về trường hợp thứ tư: có phải điều này 
giải thích được các trường hợp tham công án hay tham 


thoại đầu (phương pháp này khó gọi được là chỉ hay quán)? 


Trong bản Anh dịch của Thanissaro Bhikkhu có mở ngoặc 
cho trường hợp thứ tư, ghi chú thích là "[Commn: the 


114 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


corruptions oƒ imsighf]|" (Sách Bình Luận: tuệ quán bị hỏng, 
bất an). 


Trong khi đó, có 2 bản Anh dịch ghi chú rằng trường hợp 
thứ tư là “đốn ngộ,” là tức khắc trở thành A La Hán, và dẫn 
ra trường hợp ngài Bahiya Daruciriya trong Kinh Bahiya 
Sutta. Hai bản này giải thích: 


“This sfafte oƒ spirHtual anxiety, when suddenly resolved, 
Can SOII€fles preCiDpIlafe an Insfanfaneous eXxperience oŸ 
awakenimng. For an cxample, see the story of. Bahia 
Dãruciriya at Ud 1:10.” (Trạng thái xao xuyên tỉnh thần 
này, khi hốt nhiên giải quyết, có thể đôi khi gây ra kinh 
nghiệm giác ngộ tức khắc. Thí dụ, hãy đọc truyện về ngài 
Bahiya ở Kinh Ud 1:10.) 


Lời bình đó ghi trong sách “In the Buddha's Words: An 
Anthology oƒ Discourses from the Pali Canon,” bản dịch 
Bhikkhu Bodhi, ấn bản 2005, trang 440, chú thích số 11; và 
sách “Numerical Discourcourses oƒ the Bhudda,” bản dịch 
ký tên chung Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi, ấn bản 
năm 1999, trang 295. 


Nghĩa là, Đức Phật đã nói về đốn ngộ. Đọc lại Kinh Pháp 
Cú (Dhammapada), một tuyên tập các kinh được tin là có 
mặt trước rất nhiều kinh khác, kể nhiều trường hợp quý 
ngài tức khắc giải thoát, tức khắc xa lìa phiền não chỉ sau 
khi nghe một lời dạy của Đức Phật. 


Một trường hợp khác: NI trưởng Bhadda Kundalakesa. Bà 
là cựu nữ tu sĩ Đạo Kỳ Na (Jann), nồi tiếng về tài biện luận 
chưa từng thua ai. Một lần, bà dẫn theo nhiều người tới 
chứng kiến việc bà thách thức tranh biện với Ngài Xá Lợi 


115 


NGUYÊN GIÁC 


Phất. Sau khi bà đưa ra nhiều câu chất vấn, Ngài Xá Lợi 
Phất đều trả lời hùng biện, biện biệt tới khi bà không còn 
câu hỏi nữa. Tới phiên Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi, Ngài 
nêu câu đầu tiên: "What is the One?" (Cái gì là Một?) và bà 
Bhadda im lặng, vì đây là câu hỏi làm bà thắc mắc suốt nửa 
thế kỷ trên đường tu học theo pháp ấn sĩ Kỳ Na. Bà theo 
làm học trò Ngài Xá Lợi Phất, và rồi một lần, tới khi Đức 
Phật nói lên một đoạn kệ, bà tức khắc trở thành A La Hán. 
Bà được ca ngợi là đắc quả nhanh nhất trong các vị ni. (7) 


Câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất nghe y hệt như công án các 
thiền sư Trung Hoa về sau: Muôn pháp quy về một, một về 
đâu? 


Tuy nhiên, thiền tập là một nỗ lực đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. 
Cả Ngài Bahiya và Ni Trưởng Bhadda đều trải qua nhiều 
thập niên thiền tập theo cách riêng. 


Thực tế, đa số các thiền sư đều dạy pháp chỉ quán đẳng 
dụng. Pháp này nói cho ngắn gọn, theo Thiền sư Vĩnh Gia 
Huyền Giác (665-713), một thiền sư Trung Quốc đời nhà 
Đường, là: “tỉnh tỉnh, lặng lặng.” Nghĩa là “tỉnh giác và 
vắng lặng, đồng thời.” Chữ tỉnh dấu hỏi, không phải tĩnh 
dấu ngã. Ngài Huyền Giác dạy chung là như thế, tuy bản 
thân Ngài trực ngộ là khi xem Kinh Duy Ma Cật. 


HAI THIÊN PHÁI LỚN CỦA VIỆT NAM 


Hai vị thiền sư lớn của Việt Nam đương đại — Thầy Nhất 
Hạnh và Hòa Thượng Thích Thanh Từ -- cũng dạy pháp chỉ 
quán đăng dụng theo cách riêng (phân tích này của người 


116 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


viết chỉ là suy luận, nhìn từ vị trí của người ngoài tông 
phái, nên không có tính thâm quyên). 


Thầy Nhất Hạnh có lời dạy tuyệt vời mấy câu thơ thường 
được trích dẫn: 

Thở vào tâm tĩnh lặng, 

thở ra miệng Imửn cười 

An trú trong hiện tại, 

Giáy phút đẹp tuyệt với. 

Bắt kỳ ai cũng có thể tập được như thế: quan sát hơi thở, 
trong khi tâm vừa tỉnh (quán) vừa lặng (chỉ), cảm nhận hỷ 
lạc (mỉm cười), an trú trong hiện tại (hiểu là lúc đó, tạm xa 
la tham sân si mạn nghi), và tâm lúc đó đẹp tuyệt vời. Nếu 
đi đứng nằm ngồi cứ như thế, theo Kinh Phật, tất nhiên sẽ 
tới lúc giải thoát. 

Thầy Thích Thanh Từ dạy pháp theo thứ tự: đếm hơi thở, 
theo dõi hơi thở, tri vọng. 

Thầy Thích Thanh Từ không làm thơ. Người viết trong khi 
nghiên cứu các thiền pháp, đã đúc kết lời dạy của Thầy (hy 
vọng, không sai ý) thành mắy câu thơ: 

Lặng nhìn hơi thở, 

toàn thân nhẹ nhàng 

Hễ thấy bất thiện, 

xả ly địu dàng. 

Trong thơ này, lặng là chỉ, nhìn là quán, niệm thân là theo 
dõi hơi thở, niệm thọ về hơi thở trên thân, niệm tâm là thấy 


117 


NGUYÊN GIÁC 


bất thiện thì xa lìa. Cứ như thế hoài, Kinh Phật dạy, tất sẽ 
giải thoát. 


Tại sao trị vọng là một con đường giải thoát? 


Đức Phật dạy rằng Ngài chỉ dạy có hai pháp, qua đây sẽ 
giải thoát: (a) nhìn thấy bát thiện là bất thiện, và (b) sau đó 
là la bỏ bất thiện. 


Có thê đọc thấy nội dung “tri vọng và lìa vọng” trong Kinh 
thứ 39 của "Itivuttaka: The Group of Twos § 39” -- bản 
Anh dịch của Thanissaro Bhikkhu, và bản Việt dịch của 
Hòa Thượng Thích Minh Châu trong Tiểu Bộ Kinh - Kinh 
Phật Thuyết Như Vậy - Chương Hai - Hai Pháp (XXXIX). 
(8) 


Đức Phật cũng dạy đơn giản cho Ngài Culapanthaka trong 
Kinh Pháp Cú — Bài Kệ 25 rằng “hễ thấy bụi, thì lau”... 
trong vòng chưa hết buổi sáng, Ngài Culapanthaka chứng 
quả A La Hán, đắc thần túc thông. 


Tất cả các pháp nhà Phật, để nói đơn giản, thì rất đơn giản: 
đi đứng nằm ngồi luôn luôn phòng hộ sáu căn, bắt kế mọi 
chuyện thế gian. Thiền Lâm Tế gọi đó là “Đoạt nhân không 
đoạt cảnh” — tức là phòng hộ tâm, bất kế chuyện gì ở trần 
cảnh. Để thực hiện như ý, dĩ nhiên là khó, cần tinh tấn lâu 
đài. 


Trong khi đó, tác phẩm “Vivid Awareness” của Khenchen 
Thrangu nói về một thiền pháp Tây Tạng, chia làm 2 phần: 
trước tiên là tu pháp của pandita (học giả), học cho tới khi 
hiểu hết kinh điển, biện luận tới khi không còn chỗ nào ngờ 
vực để nhận ra Bản Tâm, sau đó tu pháp của kusulu (giữ 


118 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
tâm ngây thơ như kẻ khò). 


Thực tế, nếu giữ tâm tỉnh giác, lặng lẽ, hồn nhiên, không gì 
vướng bận, không gì dính mắc, tâm hoàn toàn không còn 
chỗ y chỉ... tức khắc đã là Niết Bàn, tức khắc là hệt như 
Đức Phật dạy trong Bahiya Sutta: trong cái được thấy sẽ 
chỉ là cái được thấy, trong cái được nghe sẽ chỉ là cái được 
nghe... 


ƯU TIÊN TU CHỈ, HAY QUÁN? 


Trong khi Đức Phật nói về 4 đạo lộ đi tới quả A La Hán, 
các vị sư đời sau thắc mắc: nên ưu tiên tu chỉ (samatha), 
hay ưu tiên tu quán (vipassana)? Hay chỉ tu riêng quán? 


Nhiều thầy nói rằng không cần tu các tầng thiền (Jhana), 
bởi vì Đức Phật trong đa số các kinh chỉ nhấn mạnh về 
thiền quán (insight meditation — vipassana). Một số thầy 
khác nói rằng cần phải tu pháp chỉ, tức tập định, vào các 
tầng thiền, vì Đức Phật có dạy, không lẽ đời sau không tu? 


Thiền sư Miến Điện Ledi Sayadaw (1846-1923), bản thân 
đã tu trọn hết các tầng thiền và chuyên nghiên cứu và 
thuyết giảng về bộ luận Abhidharma, nhưng khi ngài 
hoằng pháp, chỉ dạy pháp vipassana và nói rằng không cần 
tu samatha. Lý do vì nhiều kinh cho thấy chưa cần đắc 
định, chỉ cần cận định, khi đắc huệ là có thê đắc quả A La 
Hán. 


Thiền sư Ledi Sayadaw nói rằng một người (kể cả cư sĩ) 
chỉ cần mức tối thiểu định, gọi là khoảnh-khắc -định 
“momentary concentration” (khanikasamadhi), là có thể tập 


119 


NGUYÊN GIÁC 
quán niệm hơi thở, hay niệm thọ trên thân.(9) 


Kinh sách gọi đó là pháp tu “càn huệ” hay “huệ khô” hay 
“pháp tu không cần định” — tiếng Anh là “pure insight” hay 
“dry Iinsighf” (suddhavipassana or sukkhavipassana). 


Lý do được Thây nói rằng tập các tầng thiền cần sống biệt 
lập nhiều tháng hay nhiều năm, trong khi Miễn Điện lúc đó 
đang nằm dưới chế độ thuộc địa, và toàn dân Miến Điện, 
đặc biệt là giới cư sĩ đời thường, cần được đánh thức bằng 
phương pháp thiền khẩn cấp của nhà Phật để cứu đạo, cứu 
đời. 


Thầy dẫn ra Kinh Pháp Cú — Bài Kệ 142, cho thấy một cư 
sĩ, chỉ nhờ một khoảnh khắc trí tuệ bừng tỉnh, là đắc quả A 
La Hán. Đó là trường hợp quan tế tướng Santati dẹp loạn 
biên thùy xong, về được Vua Pasenadi thưởng tài sản lớn 
và cô vũ nữ xinh đẹp. Quan Santati say sưa với rượu và vũ 
nữ, tới ngày thứ bảy cùng cô mang rượu ra bờ sông tắm, ăn 
nhậu, vui chơi. Trong khi say sưa, quan Santati gặp Đức 
Phật đi khất thực, chỉ chắp tay chào. Đức Phật nói với Ngài 
Anan rằng ông quan kia sẽ tìm Đức Phật trong ngày, và sẽ 
chứng quả A La Hán ngay trong ngày, và sẽ nhập diệt cùng 
ngày. 


Cô vũ nữ xinh đẹp trong khi nhảy múa, tự nhiên đột quy, 
ngã chết, mắt và miệng há to. Quan Santati chạy tìm Đức 
Phật, nói rằng xin chỉ cách xa lìa sầu buồn, khổ đau. Đức 
Phật dạy: 


"In the past there has been In you chnging (upadana) due 
fo craving; get rid oƒ 1. In future, do not let such clnging 
oCccur In you. Do not also harbour any clnging In the 


120 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


presemt; by not having any chnging, cravig and passion 
will be cahned In you and you will realize Nibbana." (10) 


(Dịch: Trong quá khứ, đã có tham ái khởi lên trong con; 
hãy buông bỏ. Trong tương lai, chớ để dính mắc như thế 
trong tâm. Con cũng chớ nên dính mắc vào bất cứ những gì 
trong hiện tại; bằng cách không trụ vào bất kỳ pháp nào, 
tham dục và tham ái sẽ lắng xuống trong con, và con sẽ 
chứng nhập Niết Bàn.) 


Lời dạy trên có thê nói ngăn gọn: ưng vô sở trụ... hãy 
buông bỏ cả quá, hiện, vị lai... 


Quan Santati tức khắc đắc quả A La Hán, và thấy rằng thọ 
mạng sẽ kết thúc ngay trong ngày. Quan mới nói với Đức 
Phật rằng “đã tới thời khắc, con phải nhập Đại Bát Niết 
Bàn.” Đức Phật ưng thuận. Quan Santati bay lên không, 
dùng Hỏa quang Tam muội tự thiêu. Các tăng ni mới hỏi 
Đức Phật, rằng quan Santati đắc quả và nhập diệt rồi, nên 
gọi ngài là gì — là một Sa Môn (nhà sư) hay là một Phạm 
chí (người cư sĩ đời thường, có đức hạnh)? 


Đức Phật đáp, rằng quan Santati gọi được cả hai, vừa là Sa 
Môn, vừa là Phạm chí. 


Tương tự, trong bài viết “Is Jhana Necessary?” (Có cần tu 
các tầng thiền?) trên trang web của The Vipassana Dhura 
Meditation Society (VDMS), có ghi lời của Thiền sư Miến 
Điện Mahasi Sayadaw (1904-1982) — người đã mở nhiều 
trung tâm thiền Vipassana ở Miễn Điện, Sri Lanka, Thái 
Lan, Indonesia, và Hoa Kỳ -- rằng có thê tập tức khắc 
Vipassana mà không cần có định đầy đủ.(1 1) 


121 


NGUYÊN GIÁC 


Thiền sư Nyanaponika Thera (1901-1994) -- đồng sáng lập 
tổ chức Buddhist Publication Society, tác giả nhiều sách về 
Theravada -- cũng viết trong sách “The Heart of Buddhist 
Meditation,” ấn bản 1988, trang 104, rằng Kính Pali có 
nhiều trường hợp không tu định, nhưng đã đắc quả Thánh 
ngay khi tu pháp nhìn quán chiếu trần trụi (bare insight) 
vào thực tại. 


Nơi khía cạnh khác, VDMS dẫn lời Thiền sư Matara Sri 
Nanarama Mahathera từ Sri Lanka răng nếu chỉ đắc định 
(samatha), mà chưa kỊp tu huệ (vipassana), sẽ sinh vào cõi 
Phạm thiên, và trong khi tu sẽ có nguy cơ là say mê cõi 
bình an hỷ lạc của định. 


Thiền sư Venerable Visuddhacara — người Mã Lai, nhưng 
xuất gia ở Miến Điện với Ngài Sayadaw U Pandita, học cả 
Vipassana và Samatha từ nhiều sư Miến Điện - trong bài 
viết “Vipassana & Jhana: What The Masters Say” ghi nhận 
rằng trong cuốn sách “Living Buddhist Masters” (Lúc đầu 
do BPS xuất bản, sau đổi nhan đề sách là “Living Dharma” 
khi xuất bản bởi Shambala) của tác giả Jack Kornfield, 
trong đó là tuyên tập của 12 thiền sư Theravada, tất cả đều 
nói rằng học nhân có thể tu Vipassana mà không cần tu 
tầng thiền nào. Trong 12 nhà sư nỗi tiếng đó, có các thiền 
sư Thái Lan như Achaan Chah, Achaan Dhammadaro... 


Có nhiều phương pháp dạy thiền tập khác nhau, nhưng tất 
cả đều có hiệu quả, vì hoặc dựa vào Kinh Phật, hoặc dựa 
vào các bộ luận như A Tỳ Đạt Ma, hay Thanh Tịnh Đạo. 
Có những thầy dạy các phương pháp không bộ phái, hoặc 
tổng hợp. Thí dụ, như chuỗi thế hệ thầy trò: Ledi Sayadaw 
dạy cho ngài Saya Thetgyi, rồi Thetgyi dạy cho ngài U Ba 


122 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Khin, rồi U Ba khin dạy cho ngài S. N. Goenka. Các sách 
lưu lại cho thấy mỗi vị trong dòng này đều tuần tự dạy 
thiền qua những cách hơi khác nhau. Nổi tiếng nhất là Ngài 
Goenka, người đã từng tới Việt Nam mở các khóa thiền 
thất 10 ngày, dạy tổng hợp cả niệm thân, quán tưởng và 
niệm thọ: trước tiên là tập hơi thở, rồi "scan body" tức là 
dùng hơi thở quét từ đỉnh đầu xuống toàn thân... 


Như thế, Ngài Goenka dạy khác với các vị thầy đang dạy 
niệm "bây giờ và ở đây" -- kế cả khác với các pháp trong 
Lục Niệm của Đức Phật. Một nhà sư Hoa Kỳ sau 27 năm tu 
theo phương pháp các tầng thiền (Jhana) khi vào dự một 
khóa tu của Ngài Goenka, đã viết bài phân tích, bày tỏ bất 
đồng. Bản thân người viết không muốn đi sâu vào lý luận, 
chỉ muốn nói rằng có rất nhiều phương pháp dẫn ra từ kinh 
điển, đều có diệu dụng riêng, và không nên vì dị biệt thói 
quen mà tranh luận. Và mỗi người, tùy cơ duyên, sẽ thích 
nghi với pháp này, hoặc pháp kia. 


Tương tự, một số học trò của Ngài Ajahn Chah là Ajahn 
Sumedho và Ajahn Amaro đang dạy pháp lắng nghe âm 
thanh nội tâm... như một phương tiện tổng hợp cả chỉ và 
quán để ngộ Vô Ngã, thấy Tánh Không. Có vẻ như Kinh 
Lăng Nghiêm? Hay như đọc sách của Ngài Ajahn Chah, 
bản thân người viết thấy y hệt như Kinh Pháp Bảo Đàn của 
Lục Tổ Huệ Năng. 


PHƯƠNG PHÁP TU ĐỊNH 


Dù vậy, căn cơ chúng sinh đa dạng, cho nên vẫn có nhiều 
VỊ Thầy khuyến khích nên tu định. Ghi nhận một điểm: 


123 


NGUYÊN GIÁC 


muốn có thần thông, bắt buộc phải tu định; đó cũng là lý do 
nhiều vị thầy vipassana không khuyến khích tu định, vì 
kinh có kê rằng người có thần thông khi bắt chợt nổi sân, sẽ 
gây nghiệp khó lường. Trong khi đó, tu định (samatha) dễ 
tới an lạc nhất, và là bước đầu của Thiền Đại Thủ Ấn của 
PG Tây Tạng. 


Leigh Brasington, người dạy pháp samatha theo phương 
pháp của Thiền sư Ayya Khema, trên trang nhà riêng 
www.leiehb.com/ đã viết nhiều bài về thiền tập Theravada. 


Trong bài “Instruction for Entering Jhana” (Hướng Dẫn 
Tập Định), cũng In lại trên tạp chí Insight Journal, ấn bản 
mùa thu 2002, Brasington giải thích về một cách tập định 
đơn giản, rằng, hãy biết từng hơi thở vào và từng hơi thở 
ra, chú ý cảm thọ khi hơi thở ra vào lỗ mũi, nếu phân tâm 
hãy đếm hơi thở từ I đến 8 và đếm tiếp khởi sự từ 1, nếu 
phân tâm nữa hãy gọi tên sự phân tâm đó bằng một chữ 
(như: lo, buồn, muốn... gọi bằng chữ nào cũng được), sau 
khi gọi tên sự phân tâm hãy thư giãn và chú tâm vào lại hơi 
thở, thư giãn là rất quan trọng. 


Brasington trong nhiêu năm đã học samatha và vipassana 
với nhiêu thiên sư ở Miên Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa 
Kỳ. 


Ông viết là, khi nói tổng quát, sẽ phân loại có hai: "Sutta 
Style Jhanas" (Các Pháp Định Theo Kính) và 
"Visuddhimagøa Style Jhanas" (Các Pháp Định Theo Luận 
Thanh Tịnh Đạo). 


Nơi đây sẽ không thảo luận chỉ tiết. Độc giả quan tâm, có 
thể mua sách “Right Concentration: A Practical Guide to 


124 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
the Jhanas” của Leigh Brasington. 


Ông viết rằng, phương pháp dạy định theo bộ Thanh Tịnh 
Đạo Luận (Visuddhimagga) áp dụng chủ yếu ở Tu viện Pa 
Auk Monastery (Miễn Điện), trong khi phương pháp dạy 
định theo các kinh (Suttas) áp dụng chủ yếu ở thiền đường 
của ngài Ayya Khema, vị Thiền sư mà ông là người nối 
pháp. 


THÁY SẮC LÀ THÁY KHÔNG 


Trong Bát Nhã Tâm Kinh viết rằng Sắc tức là Không. Làm 
thế nào đề nhìn thấy như thế? 


Trong bài việt tựa đê “Xuân Mãi Xuân” của nhà sư Nguyên 
Thê Đăng, có nói vê ý trên: 


“Tất cả sinh vật và sự vật là hiện tướng của tánh Không. 
Cho nên thấy Sắc là thấy Không, chứng Không là chứng 
Sắc.” (12) 


Trước tiên, để nói về Không (Emptiness). 


Đức Phật thường nói về ba pháp ấn Khổ, Vô Thường, Vô 
Ngã. Trong một số Kinh, Đức Phật nói về tứ pháp ấn Khổ, 
Không, Vô Thường, Vô Ngã; và Kinh khác, nói là Khổ, 
Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn. Trong khi một số độc giả 
thắc mắc răng nên nói ba hay bốn pháp ấn, thực sự không 
có gì dị biệt cả. 


Sách "Phật Học Cơ Bản - Tập Hai" ấn hành bởi Ban Hoằng 
pháp Trung ương, GHPGVN, bài viết của Thầy Nguyên 
Tuấn, trích: 


125 


NGUYÊN GIÁC 


"...vô thường, khổ và vô ngã là ba dấu ấn xác định, chứng 
nhận tính chính thống của giáo lý đạo Phật... Trong kinh 
tạng A Hàm, đôi khi Đức Phật cũng dạy về Tứ pháp ấn là 
vô thường, khổ, vô ngã và Niết bàn (kinh Tăng Nhất A 
Hàm - phẩm Tăng thượng thứ 23). Tuy nhiên, đấy chỉ là sự 
triển khai của Tam pháp ấn... Tứ pháp ấn đôi khi cũng được 
phát biêu là vô thường, khổ, vô ngã và không (kinh Tăng 
Nhất A Hàm - phẩm Thất tà tụ thứ 2)..." (13) 


Đó là dẫn Kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong Kinh Tạng Pali 
bản dịch của Ngài Bhikkhu Bodhi cũng có chỗ nói về tứ 
pháp ấn: Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã. Xin mời xem 
bài “Đức Phật Dạy Pháp Thấy Tánh” ở các đoạn dịch 
"Kinh Samyuktãgama 79. Kinh về Giáo pháp ngắn gọn" và 
link ở ghi chú thứ 11. (13) 


Làm sao nhìn thấy Không? Làm sao nhìn thấy núi sông nhà 
cửa ruộng đồng thực tướng là Không? 


Có thê lý luận thế này: hễ thấy Vô thường, tất thấy Vô ngã, 
tất thấy Không. 


Đức Phật dạy rất minh bạch qua Luật Duyên Khởi: hễ cái 
này có, thì cái kia có; hễ cái này khởi lên, cái kia sẽ khởi 
lên; khi cái này không có mặt, sẽ không có cái kia; khi cái 
này tịch diệt, cái kia cũng tịch diệt.(14) 


Và bây giờ, xin dẫn lời dạy từ Thanh Tịnh Đạo Luận của 
Buddhaghosa, bản Anh dịch "The Path of Purification: 
Visuddhimagga" của Bhikkhu Ñaanamoli, Chương XVII, 
trang 623, trích: 


"Nor from a single cause arise 


126 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


One ƒruit or many, nor one ƒruit from many"” 
(Không phải từ một nguyên nhân đơn lẻ khởi lên 


Một quả hay nhiều quả, cũng không phải một quả từ nhiều 
[nhân]." (15) 


Chúng ta có thê lây một thí dụ: một ca sĩ đứng hát trên sân 
khâu, giả sử hát tới câu “Tôi yêu tiêng nước tôi...” với dàn 
nhạc đệm, có trông, đàn, ánh sáng điện, loa và vân vân. 


Giải sử nói về âm thanh chữ “tiếng” giữa câu trên. Chúng 
ta nghe được, và biết tức khắc không có bất kỳ một nguyên 
nhân đơn lẻ nào dẫn tới chữ “tiếng”... vì phải có một ca sĩ 
tài năng, nhiều thập niên luyện giọng, âm thanh này từ chất 
giọng cũng phải có nhạc sĩ đệ đàn, cũng phải có nhạc sĩ 
sáng tác hoàn chỉnh, phải có điện... Chữ “tiếng” này cũng 
không phải nhiều nguyên nhân, vì tuy có nhiều nguyên 
nhân nhưng từng khoảnh khắc, từng âm thanh của từng chữ 
trong câu “Tôi yêu tiếng nước tôi...” vẫn hoàn toàn khác 
nhau. Và khi tụ hội tất cả các nguyên nhân đó, khi cô này 
hát lại ngày mai, ngày kia, từng khoảng khắc vẫn khác 
nhau. 


Nghĩa là, từng khoảnh khắc trong đời chúng ta, dù nhìn 
thấy hay nghe được, đều MỚI TINH KHÔI. Và như thế, 
các pháp hiện ra trong Tánh Không rỗng rang của gương 
tâm. Hệt như hình ảnh và âm thanh trong các kênh truyền 
hình. 


Đức Phật nói, ai thấy Duyên Khởi là thấy Pháp, và ai thấy 
Pháp là thấy Đức Phật. 


Như thế, hễ thấy Sắc tức là thấy Không, dù đó là núi sông 


127 


NGUYÊN GIÁC 


nhà cửa ruộng đồng. Thấy Không, cũng là thấy Tánh Bất 
Động của vạn pháp. Thấy Duyên Khởi cũng thấy thấy các 
pháp Không Đến, Không Đi... và là thấy thường tịch diệt 
tánh. 


NHẠN RA BẢN TÂM 


Trong Thiền Tông Trung Hoa và Việt Nam, cốt tủy là phải 
thấy bản tâm trước. Không nên nghĩ rằng bản tâm là cái gì, 
chỉ nên nghĩ rằng đó là Tánh Không, nơi tất cả các pháp 
hiện lên qua hình ảnh trước mắt chúng ta, qua âm thanh 
chúng ta nghe được — ngắn gọn, qua sắc thanh hương vị 
xúc pháp. Không chỉ ra nơi đâu là tâm được, nhưng hễ chỉ 
ra bất cứ những gì thấy trước mắt hay nghe bên tai đều biết 
ngay là được hiển lộ trong gương tâm. 


Kinh Lăng Nghiêm nói, toàn tướng tức tánh, và toàn tánh 
tức tướng. Hay toàn sóng là nước, và toàn nước là sóng. 
Hay là nói rằng nhẫn, xuyên, thoa đều là vàng; và ngược 
lại. Nhưng, chớ nên nghĩ cục đá dưới chân là cảnh ảo trong 
tâm, vì chúng ta co căng đá tất sẽ bị thương tốn; mà cũng 
chớ nên nghĩ đó là cái gì có thực, vì đã học rằng tất cả đều 
tự Luật Duyên Khởi, và thực tướng là rỗng rang vô tướng. 
Nó không phải là thực, cũng không phải là ảo, cũng không 
phải là cái gì ở chặng giữa, hay chặng ngoài. Cục đá đó, 
hay âm thanh cô ca sĩ hát lên đó, chính là thế giới duyên 
khởi từ căn-trằn-thức. Pháp tu Đức Phật đã dạy là không trụ 
tâm vào bất cứ gì, dù là có hay không hay chặng giữa hay 
chặng ngoài có-không, dù là thời khoảng nào của quá-hiện- 
vị-lai, dù là bất cứ những gì của căn-trần-thức. 


128 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tuy rằng Thiền Tông Trung Hoa nói là “bất lập văn tự, 
giáo ngoại biệt truyền” (không dùng tới ngôn ngữ, truyền 
pháp ngoài kinh điển,” nhưng trong 16 chương của Kinh 
Nhật Tụng Sơ Thời của Đức Phật, chúng ta thấy đã được 
trùng tuyên gần như toàn bộ trong Tín Tâm Minh của Tăng 
Xán và trong Chứng Đạo Ca của Huyền Giác. Đọc kỹ, sẽ 
thấy rằng Thiền Tông Trung Hoa là giáo pháp Đức Phật 
dạy trong 16 chương nêu trên. 


Trong khi đó, Ngài Ajahn Chah, Thiền sư Theravada nổi 
tiếng ở Thái Lan, trong bài giảng “The Middle Way 
Within” có nói: 


“The true original mind' has nothing to measure ït by, 
there s nothing you can know ït by. In 11s natural stafe If 1s 
unshaken, unmoving... The real basis oƒ Buddhism ¡s full 
knowledge oƒ the truth oƒ reality. lƒ one knows this truth 
then no teaching ¡is neC€SSaFy. 


(Bản tâm chân thực không có gì để đo lường, không có gì 
để quý vị có thể biết tới. Trong trạng thái tự nhiên, nó thì 
bất động, không lay chuyền... Nền tảng thực của Phật Giáo 
chứa đầy những hiểu biết về sự thực của thực tại. Nếu ai 
biết sự thực này, sẽ không còn cần giáo pháp nào nữa.” 
(6) 


Đó là ngôn ngữ của Huệ Năng, Lâm Té, Hoàng Bá... được 
nói bằng ngôn phong Theravada Thái Lan. 


Làm thế nào đề thấy bản tâm? Bản tâm như thế, còn gọi là 
Tánh, là Vô Tự Tánh, là Thực Tướng Rỗng Rang Vô 
Tướng, còn gọi là Niết Bàn Thường Lạc Ngã Tịnh. 


129 


NGUYÊN GIÁC 


Tới đây, chúng ta hãy suy nghĩ: Đức Phật đi đứng nằm ngồi 
đều không rời Niết Bàn. Tương tự, các thánh tăng đi đứng 
nằm ngồi cũng đều không rời Niết Bàn. 


Như thế, Niết Bàn đó là ở trước mắt, ở bên tai, không ở 
phương xứ nào nhưng lại là khắp các chỗ. Niết Bàn là tâm, 
và nhìn đâu cũng là thấy Niết Bàn. Đó là lý do, chư tổ khi 
đốn ngộ tâm này, mới nói rằng không ngờ tâm này bao 
trùm khắp bốn phương núi sông đất liền. 


Có nhiều cách để nhận ra Niết Bàn Tự Tâm. Chư Tổ Thiền 
sư Trung Hoa thường nói rằng hãy ly tức cú, hãy tuyệt bách 
phi. Ly tứ cú là từ Kinh Kim Cương, tuyệt bách phi là từ 
Kinh Lăng Già. Nơi đây, chúng ta dẫn ra đoạn kệ 874 trong 
Phẩm Tám trong Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, tức là nhóm 16 
chương Đức Phật khi sinh tiền đã yêu cầu tăng nỉ cư sĩ tụng 
đọc hàng ngày. 


Trước khi đọc kệ 874, chúng ta nên dẫn lại một câu trong 
Kinh Kim Cương: “Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức 
kiến Như Lai” (Nếu thấy hình thê sắc tướng mà không phải 
hình thể sắc tướng, tức là thấy được Phật). 


Nghĩa là, nói như nhà sư Nguyễn Thế Đăng đã viết, đã dẫn 
ở trên: “Tất cả sinh vật và sự vật là hiện tướng của tánh 
Không. Cho nên thấy Sắc là thấy Không, chứng Không là 
chứng Sắc.” 


Làm sao thấy được núi sông đất đai ruộng đồng trước mắt 
là Không? Làm sao nhìn và nghe cô ca sĩ hát trên sân khấu 
mà thấy sắc tướng âm thanh biến mất đề chỉ hiển lộ ra Tánh 
Không Duyên Khởi? Đoạn kệ 874 này sẽ dẫn ra nhiều bản 
Anh dịch, nhằm cho thấy rằng Thiền Tông Trung Hoa thực 


130 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


sự là lời dạy rất sơ thời của Đức Phật. Tất cả 6 bản Anh 
dịch và bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu nằm chung 
vào (I7). Nơi đây chỉ ghi lại bản của Brasington và của 
Ngài Thích Minh Châu. 


S74. “His conceptualization is not the ordinary kind, nor 1s 
his  conceptualzafion qbnormal; he ¡1s not without 
conceptualizaHon, nor 1s his concepftuaHzaion 6ƒ that 
which ¡is fimished-- to such a one ƒorm đisappears. 
Conceptualization 1s Indeed the source oƒ obsessive Ideas. 
(Bản Anh dịch của Leigh Brasington) 


674. Không có tưởng các tưởng, 
Không có tưởng vô tưởng, 

Phi tưởng cũng không có, 

Vô hữu tưởng cũng không. 

Do sở hành như vậy, 

Sắc pháp không hiện hữu, 

Do nhân duyên các tưởng, 

Hý luận được hình thành. 

(Bản của HT Thích Minh Châu) 


Sau đây là dựa vào bản in trên sách “7e Buddha Before 
Buddhism” của Fronsdal, dựa vào 6 bản Anh dịch trong 
link trên, và dựa bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu, 
người viết diễn lại cho dễ hiểu là thế này: 


874. Tâm tưởng của người đó |về đối tượng sắc thanh 
hương vị xúc pháp] không phải là kiểu bình thường, mà 
cũng không phải là kiểu dị thường; người đó không phải 
không có tâm tưởng [ về đối tượng sắc thanh hương vị xúc 
pháp], mà cũng không phải tâm tưởng [về đối tượng sắc 


131 


NGUYÊN GIÁC 


thanh hương vị xúc pháp] đã bị biến mất. Đối với một 
người như thế, SẮC TƯỚNG ĐÃ BIẾN MT. Thực sự, tâm 
tưởng khái niệm hóa chính là cội nguồn của thế giới tâm 
phan duyên. 


Nghĩa là, y hệt Kinh Kim Cương: “Nếu thấy sắc tướng 
không phải là sắc tướng, tức là thấy Như Lai.” Đây là pháp 
định vô tướng của ba giải thoát môn — Không, Vô Tướng, 
Vô Tác. Nói là vô tướng, nhưng muốn nói là vô lượng 
tướng cũng được, vì tất cả đều bao trùm trong Không. 


Đọc lời dạy này của Đức Phật, chúng ta hiểu vì sao khi các 
Thiền sư Trung Hoa và Việt Nam nói rằng pháp thiền này 
chỉ dạy khi cắt bỏ đường ngôn ngữ, vì hễ mở miệng, hễ 
nghĩ ngợi, hễ suy lường đều là hỏng. Đây là Đức Phật dạy 
cách nhìn thấy Sắc chính là Không. Toàn bộ l6 chương 
Kinh Nhật Tụng không nói gì về chuyện ngồi hít thở hết, 
chỉ là chỉ thắng vào tâm đề thấy khắp thế giới đang hiễn lộ 
trong rỗng rang gương sáng. Như thế, tức tâm tức cảnh, và 
ngược lại. Nghe tiếng chim kêu, nhận ra tâm hiển lộ; mắt 
thấy lá cờ, nhận ra tâm hiển lộ. Tâm và cảnh là bất nhị, 
nhưng gọi là một thì hỏng, bởi vì chỗ này không có lời nào 
nói được. Nói bất nhị cũng đúng, nói là một cũng đúng, nói 
là trăm hay ngàn cũng đúng. 


Và như thế, pháp môn này không có cửa vào, và đồng thời 
đưa mắt nhìn đâu cũng thấy là cửa vào. Lúc đó, nói năng 
động tịnh, đi đứng nằm ngồi, thấy nghe hay biết đều thọ 
dụng một vị Niết Bàn, 


RÕNG RANG GƯƠNG SÁNG 


132 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Những dòng đầu tiên của Kinh Pháp Cú là, theo bản dịch 
của Hòa Thượng Thích Minh Châu: 


I. "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô 
nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo". 


2. "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh 
tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như 
bóng, không rời hình”. 


Sau khi Đức Phật đọc hai đoạn thơ trên, Kinh viết rằng tức 
khắc có ba mươi ngàn nhà sư đắc quả A La Hán cùng lúc 
đắc Tuệ Phân Tích (Analytical Insight -- Patisambhida, tức 
là Tứ Biện Tài). Con số ba mươi ngàn tỳ khưu có lẽ chỉ có 
ý nghĩa là nhiều vô số, nhưng khởi đầu Kinh và ghi con số 
như thế hắn là để nhắn mạnh rằng lời dạy này cực kỳ quan 
trọng. Chữ ý trong 2 đoạn trên là thức (vinnana), theo 
Buddhaghosa, được Daw Mya Tin dịch ra Anh văn, và biên 
tập bởi Burma PItaka Association.(18) 


Như thế, tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm trong cõi 
này đều là các hiện tướng xuất hiện trong tâm, nương theo 
cảnh mà hiện trong tâm, dù có thật xa như trời xanh hay 
mây trăng. 


Đức Phật định nghĩa rằng tất cả hiện tướng thân tâm và thế 
giới (tâm và cảnh) đều là tương tác của căn-trằn-thức. Như 
trong Kinh SN 35.23 (Kinh Tất Cả: "Các sư, bởi vì ngoài 
cái tất cả đó (ngoài cái thấy và cái được thấy, ngoài cái 
nghe và cái được nghe, tương tự với mũi, lưỡi, thân, ý...) 
lại không nằm trong lĩnh vực của y.”) và Kinh SN 35.82 
(Kinh Thế Giới) (19) 


133 


NGUYÊN GIÁC 


Giải thích về thế giới cũng tương tự, trong Kinh Tăng Chi 
Bộ, Chương Bốn Pháp, bản dịch của HT Thích Minh Châu 
qua 2 kinh (V) (45) Rohitassa và (VI) (46) Rohitassa, trích 
lời Đức Phật nói với Thiên tử Rohitassa: 


"Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), 
không có sanh khởi (đời khác), không có thê đi đến đề thấy, 
để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Nhưng này 
Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những 
tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế 
giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến 
thế giới đoạn diệt." (20) 


Các trích dẫn vừa nêu về ý và pháp, về tâm và cảnh, về tận 
cùng thê giới trong thân dài mây tâc này sẽ cho chúng ta 
hiệu vê Động Sơn Ngũ VỊ của dòng Thiên Tào Động. 


Động Sơn Ngũ Vị còn gọi là Quân Thần Ngũ Vị (Năm mức 
độ giữa vua và tôi). Như sau. 


(¡) Chính trung Thiên: Sóng nằm trong nước. Nhìn thấy sắc 
tướng hiện tượng nằm trong bản tâm rỗng rang gương sáng 
(thí dụ, nghe tiếng chm kêu, nhận ra ngay bản tâm hiển lộ). 


(ii) Thiên trung Chính: Nước không lìa sóng. Nhìn thấy 
gương tâm rỗng rang hiện ra khắp sắc tướng hiện tượng (thí 
dụ, nhận ra rằng ha bản tâm, sẽ không có tiếng chim kêu). 


(11) Chính trung lai: Từ trong nước, các sóng hiện ra. Từ 
bản tâm rỗng rang, tiếng chim kêu mới hiển lộ. 


(iv) Thiên trung chí: Sóng và nước cùng tới; tiếng chim kêu 
và bản tâm cùng hiển lộ. Người xưa giải thích rằng "Lưỡng 


134 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


nhẫn giao phong bất tu tị -- Hai kiếm đua nhau cần gì 
tránh" trong đó hai mũi kiếm giao đấu không lìa nhau, hệt 
như sóng và nước cùng hiển lộ như hai mũi kiếm giao tranh 
và cùng tới, hệt như tiếng chim kêu và bản tâm đồng thời 
hiển lộ. 


(v) Kiêm trung đáo: Cùng tới hòa hợp, như vua tôi hòa hợp, 
như sóng và nước hòa hợp. Người xưa giải thích: ứng hợp 
các duyên, không rơi vào có với không, không rơi vào 
nhiễm với tịnh. Như tiếng chim kêu và bản tâm hòa lẫn vào 
nhau, không phải một cũng không phải hai, không phải ít 
cũng không phải nhiều. Tất cả đều là một vị Niết Bàn. 


Tới đây xin kết. Bài này là những ghi chú rỜI, nhưng cũng 
là lời mời gọi tất cả người Việt trên toàn cầu thiền tập với 
những cách thích nghi. Dị biệt thì có nhiều, nhưng tổng 
quát là Giới, Định, Huệ. Thực hành hàng ngày nên là Văn 
(nên học nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều), Tư (tư duy, nghiền 
ngẫm pháp nghĩa, viết bài hoằng pháp), Tu (không cần ngồi 
thiền, nhưng từng giây phút trong ngày nên thiền tập theo 
một pháp thích nghì). Thiền tập là một nỗ lực lâu dài, 
nhưng sẽ mang tới cực kỳ hạnh phúc; một phút thiền, là 
một phút an lạc, và tận cùng là giải thoát. 


Xin chúc lành mùa xuân. 


GHI CHÚ: 


(1) Responding, "AÀs you say, lord," to the Blessed One, 
Ven. Sona chanted all sixteen parts of the Atthaka Vagga -- 
hftp:/www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.5.06.than. 





135 


NGUYÊN GIÁC 


html#fn-Š 

(2) Velukantaki Nanda having got up In the last watch of 
the night was reciting loudly the Parayana Vagøa... -- 
http://obo.genaud.net/dhamma- 

vinaya/mnl/an/07_ sevens/an07.050.upal.mnl.htm 

(3) Kinh Tập. Chương Bồn: 

http://thuvienhoasen.org/p I5a1547/chuong-04-pham-tam 
và Chương Năm: 
http://thuvienhoasen.org/p15a1548/chuong-05-tren-duong- 
den-bo-ben-kia 

(4) “...reappears later In the literature of the Perfection 
of Wisdom, and, even more patently, in the Praasa^ngika 
Maadhyamika and In the varlous Ch'an lines” -- 
http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR- 
PHIL/somez.htm 

(5) Links 6 bản dịch như sau. 

Bản dịch của Bhante Varado: 


http://suttas.neW/english/suttas/khuddaka-nikaya/sutta- 
nipata/atthakavagga%20-%20php%20version%201.4/05- 


highest.php 

Gi1 Fronsdal, trang 61, ấn bản giấy “The Buddha Before 
Buddhism,” chưa thấy bản điện tử. 

Pannobhasa Bhikkhu: 
hftp:/wwwW.sutfas.net/english/suttas/khuddaka-nikaya/sutta- 
nipata/Atthakavagsa-Pannobhasa.pdf 

John D. Ireland: 
http://www.accesstoinsight.org/tiIpitaka/kn/snp/snp.4.05.1rel 
-html 

ThanIssaro Bhikkhu: 


http://wwwW.accesstoinsight.org/Ipitaka/kn/snp/snp.4.05.tha 
n.html 














136 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Max Mũiller và Max Fausböll: ñ((p://www.sacred- 
texfs.com/bud/sbe I0/sbe I036.htm 

HT Thích Minh Châu: 
http://thuvienhoasen.org/p15a1547/chuong-04-pham-tam 
(6) Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi: 
https://suttacentral.net/en/an5.26 

Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu: 
hffps://suttacentral.net/vn/an5.26 

Bản Anh dịch của Piya Tan: 


http://dharmafarer.org/wordpress/wp- 
contenƯ/uploads/2009/12/2 1.5-Vimuttayatana-S-a5.26- 
pIya.pdf 

(7) Tiểu sử Trưởng Lão Ni Bhadda: 
https://en.wikipedia.org/wIki/Bhadda_Kundalakesa 

(8) Bản của ThanIssaro Bhikkhu: 
http://www.accessfoinsight.org/Ipitaka/kn/t/1ti.2.028- 
049.than.html#iti-028 

Bản của HT Thích Minh Châu: 
http://thuvienhoasen.org/p15a1540/chuong-02 

(9) The Insight Revolution: http://www.lionsroar.com/the- 
insight-revolution/ 

(10) Pháp Cú 142 - 
http:/www.tipitaka.net/tipitaka/dhp/verseload.php?verse=l 
42 

(11) Is Jhana Necessary? -- 
http:/www.vIpassanadhura.com/Jhana.html 

(12) “Xuân Mãi Xuân,” của nhà sư Nguyễn Thế Đăng: 
http://thuvienhoasen.org/a27126/xuan-mai-xuan 

(13) Pháp ấn, theo A Hàm: http://www.budsas.org/uni/u- 
phathoc-coban/phcb2- I-4.htm 

Theo Tạng Pali: htfp://thuvienhoasen.org/a24741/duc-phat- 





























137 


NGUYÊN GIÁC 


day-phap-thay-tanh 

(14) Dependent Arising - 
http://www.buddhanet.net/bud_lt12.htm 

(15) Visuddhimagsa, trang 623: 
http://tp.budaedu.org/ebooks/pdf/ENOSI.pdf 

(16) Ngài Ajahn Chah: 
hftps://www.alJahnchah.org/book/Middle_Way_W¡ithinl.ph 
p#foot721 

(17) So sánh 6 bản Anh dịch: 
http:/www.leighb.com/snp4_11.htm 

Bản của HT Thích Minh Châu: 

http://thuvienhoasen.org/p 15a1547/2/chuong-04-pham-tam 
(18) The Dhammapada - All mental phenomena have mind 
as their forerunner; they have mind as their chief; they are 
mind-made... 
http://www.tipitaka.net/tipitaka/dhp/verseload.php?verse=0 
01 

(19) Kinh SN 35.23 và Kinh 35.82 - link: 
http://thuvienhoasen.org/a24741/duc-phat-day-phap-thay- 
tanh 

(20) Hai bản kinh Rohitassa: 
http://thuvienhoasen.org/p15a1235/pham-04-06 








138 


[5 
KHÔNG MỘT PHÁP ĐỀ LÀM 


Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa 
Thượng Thích Tịch Chiếu (1912-2016), vị trụ trì quá có 
của Chùa Tây Tạng Bình Dương, trong tuần lễ tròn một 
năm Thầy viên tịch. 


Một lần Thầy nói, phải Thấy Tánh trước, vì chưa Thấy 
Tảánh thì làm gì cũng sai. 


Một lần Thầy nói, phải thấy sóng chính là nước, phải thấy 
xuyến thoa vòng nhân chính là vàng; thấy như thế tức khắc 
sẽ không còn sinh tâm phân biệt. 


Một lần Thầy nói, không hê có một pháp nào để tu hết và 
cũng không hề có một pháp nào để làm. 


Một lần Thầy nói, khởi tâm là sai, không khởi tâm cũng sai. 
Một lần Thầy nói, khi con nói con sợ không giữ trọn năm 
giới, vậy thì hãy giữ một giới thôi — đó là giữ tâm bình 


139 


NGUYÊN GIÁC 
đẳng với tất cả các pháp. 


Dưới đây, xin trích dẫn một số kinh và luận người viết mới 
đọc gần đây. Kinh Phật và lời bình của các thiền sư hệt như 
ngọc quý, như vàng ròng. Chữ của người viết chỉ là lời 
vụng, ý thô của một học nhân chưa ổđi tới đâu. Tất cả sai 
sót, sẽ chỉ là riêng của người viết. 


...Ở... 


Nơi đây, chúng ta có một câu hỏi, tại sao Đức Phật và 
2,500 thánh tăng đi đứng nằm ngồi trong cõi này và thọ 
dụng được Niết Bàn ngay trước mắt, ngay bên tai, ngay 
trong tâm... trong khi người đời thường chúng ta nhìn đâu, 
nghe gì cũng thấy phiền não, thấy khổ, thấy bất như ý? 


Như thế, có phải cõi Niết Bàn (Đức Phật và các bậc thánh 
tăng đang thọ dụng) và cõi phiền não (đang vây khốn 
chúng ta) thực sự không cách biệt một sợi tóc? 


Niết Bàn là không sinh và không diệt, trong khi cõi phiền 
não lại đầy những sinh diệt, nhìn đâu cũng thấy vô thường 
và bất như ý. Nghĩa là, trước mắt hắn là Bất Nhị, tức là 
Không Hai. Chúng ta thấy trước mắt là phiền não, là sinh 
diệt... nhưng Đức Phật thấy là an lạc vô cùng tận, và là vô 
sinh diệt. 


Đọc trong Tạng Pali, chúng ta sẽ thấy có một bài kinh, ghi 
lời Đức Phật dạy rằng hai cõi này không cách biệt nhau, 
nhìn mặt hiển lộ sẽ thấy là vô thường, là sinh diệt; và nhìn 
mặt khó hiền lộ sẽ thấy là vô sinh diệt, là không hè biến dị. 
Hai cảnh giới sinh diệt và vô sinh diệt đó không hề cách 
biệt nhau, vì sóng chính là nước. 


140 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Đó là Kinh AN 3.47 Sankhata Sutta. Bài kinh này chia 2 
đoạn. Đoạn văn đầu là nói về 3 đặc tính của pháp hữu vi, 
tức cõi phiền não. Đoạn thứ 2 nói về 3 đặc tính của pháp vô 
vi, tức Niết Bàn, rằng “không có sự sinh khởi được thấy, 
không có sự hư diệt được thấy, và không có sự biến đị 
trong khi nó đang trú được thấy.” 


Như vậy, có phải Thấy Tánh là Thấy Vô Thường ở đoạn 
văn đầu, hay là Thấy Cái Vô Sinh Diệt ở đoạn văn sau? 
Hay là thấy cả hai, không ngăn ngại nhau? 


Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi như sau: 


“Bhikkhus, there are these three characteristics that define 
the condltioned. What three? ÁH drising IS seen, dd 
vanishing 1s seen, and Its alteraHion while II persiSfS IS S€€H. 
These are the three characterisics that define the 
conditioned. 


“Bhikkhus, there are these three characteristics that define 
the uncondilioned. What three? No drising ¡IS Seen, no 
vanishing is seen, and no alteraflon while I† persiSfS 1S S€€H. 
These are the three characterisics that define the 
unconditioned. ” 


Trong khi Bhikkhu Bodhi dùng chữ “được thấy” (seen), 
Bản Anh dịch của Thanissaro Bhikkhu dùng chữ “được 
nhận rđ`” (discernible). 


Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu (1918- 
2012) là: 


T— Có ba tướng hữu vì này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp 
hữu vi. Thể nào là ba? 


141 


NGUYÊN GIÁC 


Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị 
khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vì này, 
này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. 


— Có ba tướng vô vì này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp 
vô vi. Thế nào là ba? 


Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày 
rõ, sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ. Có ba 
tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô vi." (l) 


Có nghĩa là, cõi phiền não cũng là Niết Bàn, cõi Ta bà cũng 
là Tịnh Độ. Nghĩa là, trong cốt tủy là Bất Nhị, là Không 
Hai. 


¬ 


Khi nói về Bất Nhị, không gì hay hơn là dẫn Kinh Duy Ma 
Cật Sở Thuyết, bản dịch Việt của Thầy Tuệ Sỹ (2). 


Nơi Chương Ï Quốc Độ Phật, nghe Đức Phật dạy rằng, khi 
Bồ Tát giữ thanh tịnh tâm tức là trang nghiêm thanh tịnh 
quốc độ Phật. Ngài Xá Lợi Phất chợt nêu thắc mắc rằng tại 
sao vẫn thấy cõi này vẫn là hầm hồ bất tịnh. Đức Phật liền 
ấn ngón chân xuống đất, ba nghìn cõi đại thiên bỗng sáng 
rực, hóa hiện trang nghiêm thanh tịnh. 


Nhìn lại bài Kinh AN 3.47 dẫn trên, nghĩa là, chỉ cần Đức 
Phật ấn ngón chân xuống đất, cõi Niết Bàn sẽ hiện ra trước 
mắt Ngài Xá Lợi Phất, xuyên suốt với cõi hữu vi này. 

Có thể thấy tương tự thêm nữa, nơi Chương 12 Thấy Phật 
A Súc, nhưng lần này, Đức Phật dạy ông Duy Ma Cật hãy 
bưng cõi Diệu Hỷ của Đức Vô Động Như Lai tới trước mắt 


142 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
cho đại chúng nhìn thấy... 


Nghĩa là, các cõi Niết Bàn và Ta Bà thực sự là tùy tâm mà 
hiện, dù là nói theo Kinh AN 3.47 hay Kinh Duy Ma Cật 
Sở Thuyết. 


¬ 


Trong cuốn “Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải” của ngài 
Thiên Mục Trung Phong Hòa Thượng (1263-1323), dựa 
vào bản Việt dịch của Thiền Sư Thích Duy Lực (1923- 
2000), xin trích lại 2 câu 38 và 39 như sau để nói lên nghĩa 
bất nhị giữa Niết Bàn và phiền não, rằng chớ có sinh tâm 
ghét cõi này (dù là cõi Ta Bà) và ưa cõi khác (dù có là cõi 
Phật), vì trước mắt và bên tai thực sự vẫn là Niết Bàn tự 
tâm đang hiển lộ ra (và theo Kinh AN 3.47 là rất khó thấy, 
khó nhận ra). 


Trích: 
“38. DỤC THỦ NHẤT THỪA, VẬT Ô LỤC TRẤN 


DỊCH: Muốn chứng lấy Nhất Phật Thừa, chớ nên chán ghét 
lục trần... 


LỜI NGHĨA GIẢI: Tổ Sư nói "DỤC THỦ NHẬT THỪA, 
VẬT Ô LỤC TRÂN", người nghĩa giải cho rằng: NHẤT 
THỪA là biệt danh của tự tâm, lục trần, lục thức, lục căn là 
biệt hiệu của tự tâm, đâu có thể chứng nhất thừa mà ghét 
lục trần! Thế thì giống như yêu tay chân mà bỏ vai lưng 
vậy. Phải biết, Ngộ tâm này thì lục trần tức là nhất thừa, mê 
tâm này thì nhất thừa tức là lục trần. Bùi Tướng Quốc nói: 
"Nghịch nó tức phàm, thuận nó tức thánh”. Kinh Lăng 
Nghiêm nói: "A Nan, ngươi muốn biết cái câu sinh vô 


143 


NGUYÊN GIÁC 


minh, là gốc thắt kết khiến ngươi luân hồi trong sanh tử ấy, 
chính là lục căn của ngươi chứ chăng phải vật khác. Ngươi 
lại muốn biết đạo vô thượng Bồ Đề khiến ngươi mau chứng 
quả tự tại giải thoát, tịch lặng thường trụ ấy, cũng chính là 
lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác"... 


39. LỤC TRẤN BÁT Ó, HOÀN ĐÔNG CHÁNH GIÁC 


DỊCH: Chăng cho lục trần là tốt hay xấu, thì đồng như 
chánh giác... 


LỜI NGHĨA GIẢI: Tổ Sư nói: "LỤC TRẢÀN BẤT Ó, 
HOÀN ĐỒNG CHÁNH GIÁC", người nghĩa giải cho 
rằng: Chẳng có lục trần, cũng chẳng có chánh giác, đều chỉ 
là diệu tâm sáng tỏ. Gọi là lục trần cũng được, gọi là chánh 
giác cũng được. Ông nếu ở nơi điệu tâm sáng tỏ này có chỗ 
không rõ, thì gọi là chánh giác cũng không rõ, đâu có việc 
gì khác? Chỉ cái rõ và không rõ này, khiến Phật Tổ nhọc 
lưỡi mỏi miệng phân ra những điều hơn kém, đều do chăng 
tin tự tâm mà ra. (3) (ngưng trích) 


Nghĩa là, từ Tín Tâm Minh của ngài Tăng Xán (4962- 606) 
cho tới bản chú giải của ngài Trung Phong, đều nói rằng cõi 
này [hiển lộ qua lục trần] không có cái gì nên phân biệt tốt 
xấu, tức khắc sẽ hiển lộ ra chánh giác [Niết Bàn tự tâm]. 

Nghĩa là, cũng trở về Kinh AN 3.37 và Kinh Duy Ma Cật 
Sở Thuyết. 


. 

Đôi khi đọc trong Thiên sử, chúng ta nghe câu nói: hễ tác ý 
là sai. Nghĩa là, mình cô ý khởi tâm gì đi nữa, cũng là sai, 
dù là khởi tâm muôn làm Phật, muôn làm Tô, muôn giải 


144 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
thoát, vân vân. 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh, có Kinh SN 1.1 Ogha-tarana 
Sutta ghi lời Đức Phật dạy rằng như người đứng giữa dòng, 
muốn qua bờ bên kia phải khéo, vì “hế bước tới, hay đứng 
lại đều sẽ bị nhận chìm” (When I pushed forward, I was 
whirled about. When I stayed In place, I sank. And so Ï 
crossed over the flood without pushing forward, without 
staying 1n place.) 


Nơi đây, chúng ta không có ý muốn nói hễ khởi tâm tác ý 
là sai. Duy chỉ muốn nói rằng, một số Kinh ghi lời dạy tác 
ý, một số Kinh ghi lời dạy chớ tác ý. Vì trong nhiều Kinh, 
Đức Phật dạy phải như lý tác ý, nghĩa là phải khéo tác ý, 
khéo biện biệt... Nhưng Thiền Tông (Tạng, Hoa, Việt, 
Nhật, Hàn...) khi dạy pháp an tâm, không tập trung vào 
“tác ý.” Vì chủ yếu phải Thấy Tánh trước, rồi mới tu sau. 
Trong khi đó, hễ tác ý (dù bất kỳ tác ý gì) là tâm nguyên sơ 
sẽ khởi lên một lớp sương mù ngăn che, dù sương mỏng 
cách mấy đi nữa, cũng là một màn sương ngăn cách thực 
tại hiện tiền trước mắt và bên tai. 


Thậm chí, khi truyền dạy Thiền Tông cũng không dùng lời, 
hoặc dùng lời rất ít, vì bất kỳ lời nào cũng trải qua một khái 
niệm hóa, ngăn cách thực tại hiện tiền. Cái thấy trước mắt, 
nó như thế là như thế, làm sao dùng lời nói được? 


Kinh Tương Ưng Bộ có 3 kinh kế nhau nói về hành, về tác 
ý: SN 12.38, SN 12.39, SN 12.40. Trong cả ba kinh, đều 
nói, người tu giải thoát chớ nên khởi tác ý gì cả. 


Nơi đây, chúng ta trích một đoạn trong Kinh SN 12.40, bản 
dịch của Bhikkhu Bodhi: 


145 


NGUYÊN GIÁC 


*But, bhikkhus, when one does not Intend, and one đoes not 
pian, and one does not have a tendency towards anything, 
no basis exists ƒor the maintenance oƒ consciousness. When 
there 1s no basis, there 1s no support ƒor the establishing oƒ 
consciousness. When consclousness is unestablished and 
does not come to growth, there 1s no Inclnafion. When 
there 1s no Inclination, there 1s no coming and going. When 
there 1s no coming and going, there 1S no passing away and 
being reborn. When there is no passing away and being 
reborn, future binth, aging-and-death, sorrow, lamentation, 
pam, displeasure, and despair cease. Such ¡s the cessafion 
Oƒ this whole mass oƒ suƒJering. ` (4) 


Có thê dịch như sau: 


“Nhưng, chư tăng, khi một người không khởi ý định, không 
lập kế hoạch, và không có ý hướng về bất cứ gì, tất sẽ 
không có sở duyên cho thức an trú. Khi không có sở duyên, 
sẽ không có chỗ an trú cho thức. Khi thức không an trú, và 
[thức] không tăng trưởng, sẽ không có nghiêng về [bất kỳ 
pháp nào]. Khi không có nghiêng về, sẽ không có tới và 
không có đi. Khi không có tới và không có đi, sẽ không có 
chết và không có tái sanh. Khi không có chết và không tái 
sanh, tất cả những tương lai sanh, già chết, sầu não, than 
khóc, đau đớn, bất như ý và tuyệt vọng đều kết thúc. Như 
thể là tịch diệt toàn bộ khối đau khổ này.” 


Kinh vừa dẫn, nghe y hệt Kinh Bahiya Sutta, khi Đức Phật 
dạy ngài Bahiya: “...Trong cái được thấy hãy chỉ là cái 
được thấy, trong cái được nghe hãy chỉ là cái được nghe...” 


Và cũng y hệt Kinh Sandha Sutta - AN 11.10, ghi lời Đức 
Phật dạy rằng tu như ngựa giỏi là những vị thiền tư mà 


146 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
không y chỉ vào bất kỳ pháp nào: 


“...Vị này không suy nghĩ dựa vào đất nước lửa gió. Vị này 
suy nghĩ không dựa vào không vô biên xứ, vào thức vô 
biên xứ, vào vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng. VỊ 
này không dựa vào thế giới này và thế giới khác và suy 
nghĩ. Vị này không dựa suy nghĩ vào bất cứ những gì được 
thấy, được nghe, được kinh nghiệm, được thức tri và được 
tìm kiếm với tâm. Dù vậy, vị đó vẫn suy nghĩ...”(Dịch theo 
NI Trưởng Sister Uppalavanna) 


Do vậy, khi nói rằng có một pháp nào để tu, đều không 
phải là Thiền Tông. 


Nơi đây cũng nên dẫn ra Kinh AN 6.63 Nibbedhika Sutta, 
trong đó Đức Phật nói: 


“Intention, I tell you, 1s kamma. Intending, one does 
kamma by way of body, speech, & Intellect.” (Ta nói, tác ý 
là nghiệp. Khi tác ý, chúng sinh gây nghiệp qua thân, khẩu, 
ý 

Khi tác ý đúng, phải là tu theo Bát Chánh Đạo. Đó là chặng 
đường quen thuộc. 


Nhưng với Thiền Tông, người tu nên là, không thấy pháp 
nào để tác ý. Cho nên, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng hễ “tri 
kiến lập tri, tức vô minh bồn” (thấy biết, mà dựng lập thấy 
biết, đó là gốc vô minh). 


Có nghĩa là gì? Có nghĩa là, hãy kham nhẫn với lục trần, 
nghĩa là kham nhẫn với bất kỳ những gì trong thế giới này. 
Kham nhẫn là gì? Là pháp Như Thị. Các pháp như thê thì 
cứ như thê. 


147 


NGUYÊN GIÁC 


Trong Anguttara Nikãya, có 3 kinh năm kê nhau, đêu nói 
VỀ ngựa glỏi và người tu gIỎỏi: 


- 5. Pathama - ãjãnTyasuttam - First on thoroughbreds 
- 6. Dutiya - äJãnTyasuttam - Second on thoroughbreds 
- 7, Tatiya - äJãnTyasuttam - Third on thoroughbreds 
Trong đó, cuối ba kinh trên đều ghi lời Đức Phật dạy: 


"Here, bhikkhus, the bhikkhu endures, ƒorms, sounds, 
smells, tastes, touches and thoughts. Bhikkhus, the bhikkhu 
endowed with these six things is worshipfl..." (Chư tăng, 
nơi đây, chư tăng hãy kham nhẫn sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp. Các nhà sư nào kham nhẫn như thế sẽ đáng tôn 
kính...) 


Khởi đầu nhóm kinh đó là “Kinh 1. Pathama - 
ahuneyyasuttam - First on worshipfulness” với bản dịch 
của Ni Trưởng Sister Uppalavanna, trích: 


“Here, bhikkhus, the bhikkhu seeing a ƒorm 1s neither 
pleased or displeasedl abides mindfHl and aware with 
equanimity. Hearing a sound,.... re... scenfing a smell,.... 
re... fasting q fasfe,... re ... cogHmizing a touch with the 
body, ... re... and cognizing an idea, 1s neither pleased nor 
displeased, abides mindƒful and aware with equqnI11y. 


Bhikkhus, the bhikkhu endowed with these six things is 
worshipful, suitable ƒor hospitality, gƒ1s and to honour with 
clasped hands, the Iincomparable fieldl of meri ƒor the 
woria... ” (5) 

Dịch: 


148 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


“Chư tăng, nơi đây, khi nhà sư nhìn thấy một hình sắc, mà 
không ưa, không ghét, vẫn giữ tâm tỉnh thức, bình đăng. 
Khi nghe một âm thanh... ngửi một mùi... nễm một vị... 
sờ chạm với thân... nhận ra một ý niệm... mà không ưa, 
không ghét, vẫn giữ tâm tỉnh thức, bình đẳng. 


Chư tăng, vị sư có sáu pháp như thế xứng đáng tôn kính, 
cung thỉnh, cúng dường và chắp tay vinh danh, phước điền 
vô lượng cho thế giới...” 


Đó là ý của một tâm bình đẳng. 
xí2Ở: ai 
Hầu hết các kinh trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời của 


chư tăng, khi Đức Phật sinh tiền, đều mang phong cách an 
tâm của Thiền Tông. 


Nơi đây, chúng ta sẽ dịch 3 bài kệ trong Suddhatthaka Sutta 
ở Kinh Tập (Sutta Nipãta). Nhóm 3 bài kệ này mang ký số 
793, 794, 795. 


Bản Việt dịch nơi đây sẽ tham khảo từ các 6 bản dịch của 
Thanissaro Bhikkhu, John D. Ireland, Bhante Varado, 
Khantipalo, Gñl Fronsdal, Hòa Thượng Thích Minh Châu 
(6). 


Dịch: 


“Trong tất cả những gì được thấy, hay được nghe, hay 
được cảm thọ, các vị này không có gì để đối kháng cả. Với 
tâm cởi mở, các vị này chỉ nhìn các pháp như các pháp là 
như thế. Nào có ai mô tả øì được VỀ các vị này. 


Các vị này không dựng lập bất kỳ một tri kiến gì cũng 


149 


NGUYÊN GIÁC 


không ưa thích đê cao bắt cứ những gì, cũng không tự xưng 
là thanh tịnh tối thượng gì. Nới lỏng sợi dây tham đắm họ 
đang bị ràng buộc, các vị này không còn muốn bất cứ 
những øì trên đời. 


Đã biết, đã thấy, hoàn toàn không có gì để nắm giữ -- vị 
Phạm chí chân chính này đã vượt qua tất cả những biên 
giới, không còn tâm ưa thích gì lôi cuốn, không còn tâm 
ghét bỏ gì để đối kháng. Không có gì nơi đây [để vị này] 
năm giữ như tôi thượng.” 


Đọc kỹ các bài kệ trên, và rất nhiều bài kệ khác trong Phẩm 
Tám của Kinh Tập, chúng ta sẽ thấy đó chính là Thiền 
Tông. Gọi là vô tâm cũng được, không vô tâm cũng được. 


¬ 


Nơi đây, xin trích Bá Trượng Ngữ Lục, bản dịch của ngài 
Duy Lực, nói về pháp yếu của đồn ngộ: 


“Tăng hỏi: Thế nào là pháp yếu của đại thừa đốn ngộ? 


Sư nói: Các người trước ngưng các duyên, thôi nghĩ muôn 
việc, thiện và bất thiện thế gian và xuất thế gian, tất cả các 
pháp chớ ghi nhớ, chớ duyên niệm buông bỏ thân tâm 
khiến cho tự tại, tâm như gỗ đá chăng còn phân biệt, tâm vô 
sở hành. Tâm địa nếu không thì huệ nhựt tự hiển, như đám 
mây tan thì mặt trời hiện ra. Hễ ngưng nghỉ tất cả phan 
duyên những hình thức tham sân, ái thủ, cầu tịnh đều sạch 
đối với ngũ dục, bát phong chăng bị lay động, chăng bị 
kiến văn giác tri trói buộc, chăng bị các cảnh xấu đẹp mê 
hoặc, tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, ấy là người 
giải thoát. Đối với tất cả cảnh giới, tâm chẳng tịnh chẳng 


150 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


loạn, chắng nhiếp chẳng tán, thấu qua tất cả thanh sắc, 
chăng có trệ ngại gọi là đạo nhân. 


Thiện ác thị phi đều chẳng tác ý, cũng chẳng mến một 
pháp, cũng chẳng bỏ một pháp, gọi là người đại thừa. 
Chăng bị tất cả thiện ác, không hữu, cấu tịnh, hữu vi vô vi, 
thế gian xuất thế gian, phước đức trí huệ ràng buộc, gọi là 
Phật huệ. Thị phi tốt xấu, đúng lý sai lý, các tri kiến tình 
thức đều sạch hết, chẳng có trói buộc, chăng có giải thoát, 
nơi nơi tự tại, gọi là bồ tát mới phát tâm liền lên địa vị 
Phật.” (7) 


Và bây giờ nói tới Thiền Việt Nam, về một đoạn vấn đáp 
của Thiền sư Vô Ngôn Thông (759?-826) nói về ý nghĩa 
bình đăng, được nhà sư Nguyễn Thế Đăng ghi trong bài 
viết tựa đề “Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Phật Tánh” - trích 
như sau: 


“Thấy Phật tánh tức là thấy tánh và tướng của sanh tử là 
Niết-bàn. Vị tổ thứ hai của dòng Thiền Vô Ngôn Thông là 
Cảm Thành (thế kỷ thứ 9) khi có vị tăng đến hỏi, “Thế nào 
là Phật??, Sư đáp, “Khắp tất cả chỗ.” Lại hỏi, “Thế nào là 
tâm Phật?”, Sư đáp, “Chẳng từng che dấu.” 


~ z 
NT _..3? 


“Khắp tất cả chỗ” và “Chẳng từng che dấu” là sự bình đăng 
rốt ráo của Phật tánh. Cho đến Nhất-xiên-đề cũng có Phật 
tánh, như kinh nói. Đây là sự bình đẳng, hay không hai, bất 
nhị của Niết-bàn và sanh tử, sự bình đắng hay không hai 
của chúng sanh và các bậc giác ngộ. Chúng ta đang sống 
trong tánh bình đẳng, tánh không hai ấy của Phật tánh.”(8) 


Như thế, khi chúng ta ngồi, chính là Phật Tánh đang ngồi; 
khi chúng ta đứng, chính là Phật Tánh đang đứng. Trước 


151 


NGUYÊN GIÁC 


mắt là Phật Tánh hiền lộ, bên tai là Phật Tánh hiền lộ, dù có 
gọi cõi này là Niết Bàn hay phiền não cũng vẫn là Phật 
Tánh đang hiển lộ. Gọi là gì cũng đúng. Gọi tất cả các pháp 
là Không cũng đúng, gọi là Vô Tướng cũng đúng, im lặng 
không lời cũng đúng. Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để 
mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe 
như là được nghe... Và đó là Thiền Tông: không một pháp 
nào đề làm. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh AN 3.47. Bản của Bhikkh Bodhi: 
https://suttacentral.neWen/an3.47 

'Thanissaro Bhikkhu: 
http://www.accesstoinsight.org/Ipitaka/an/an03/an03.047.t 
han.html 

Bản HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.neWvn/an3.47 

(2) Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. 
https://huvienhoasen.org/p 16a 1638/kinh-duy-ma-cat-so- 
thuyet 

(3) Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải: 
hffps://thuvienhoasen.org/a9867/In-tam-minh-tich-nghia- 
giai 

(4) Kinh SN 12.40: https://suttacentral.net/en/sn12.40 

(5) Anguttara Nikaya: 
http://awake.klev.ua/dhamma/tIpitaka/2Sutta- 
Pitaka/4Anguttfara-Nikaya/Anguttara4/6-chakkanipata/001- 
ahuneyyavaggo-e.html 

(6) Kinh Tập, Chương Bốn, Phẩm Tám. 

Thanissaro Bhikkhu: 
http://www.accesstoinsight.org/Ipitaka/kn/snp/snp.4.04.tha 














152 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


n.html 

John D. Ireland: 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.4.04.irel 
.htmÌ 

Bhante Varado: http://suttas.net/english/suttas/khuddaka- 
nikaya/sutta-nipata/atthakavagga%20- 
%20php%20version%201.4/04-pure.php 


Khantipalo: https://suttacentral.neVWen/snp4.4 
Gil Fronsdal (sách bản giấy: The Buddha Before 


Buddhism, NXB Shambala, 2016) 

HT Thích Minh Châu: 
https://“huvienhoasen.org/p1I5a1547/2/chuong-04-pham- 
tam 

(7) Bá Trượng Ngữ Lục: 
https://thuvienhoasen.org/p37a7557/ba-truong-ngu-luc 
(8) Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Phật Tánh: 
https://thuvienhoasen.org/a I9 179/tat-ca-chung-sanh-deu- 
co-phat-tanh 














153 


l6 
THIÊN TẬP GIỮA TRẬN ĐỒ TÂM THỨC 


Chúng ta gọi “trận đồ tâm thức” để chỉ cho những gì gian 
nan, khó hiểu, tự nhiên chệch ra ngoài sách vở... Bởi vì, có 
một sỐ người tập Thiền một thời gian, thế rồi đâm ra hoang 
mang, lo lắng, khi nhìn thấy cái rỗng rang của tâm thức như 
nhảy vào vực sâu. Trong khi đó một số người tập thiên rồi 
tự xưng là Phật, là A La Hán đương đại duy nhất, là đại 
giáo chủ, là siêu sư phụ, và là vân vân. Có phải vì họ đã 
nhìn thấy hào quang? Có phải họ đã nghe tiếng lạ? Có phải 
vì họ thấy toàn thân lay động như có cõi vô hình nhập vào? 
Có phải vì nhiều lý do tương tự? Thực ra thấy nghe gì cũng 
từ tâm hóa hiện ra, tưởng thực sẽ là những dạng bệnh thôi. 
Nơi đây, chúng ta chỉ nhìn về sự kiện và sẽ chỉ nói về 
những gì có thể giải thích theo khoa học và kinh sách. 
Cũng xin thưa, bài này chỉ là một khảo sát không thẩm 
quyên, vì bản thân người viết tu học chưa tới đâu, nên 
không có cặp mắt nhìn thấu suốt ba cõi. 


154 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Chúng ta đang nhìn thấy dân Hoa Kỳ rủ nhau Thiên tập, từ 
bệnh viện tới nhà tù cai nghiện, từ quân đội tới cảnh sát, từ 
trường học tới Quốc hội... Ai cũng nhìn thấy công năng 
thần diệu của Thiền tập. Đúng là có công năng thực sự. 
Thậm chí, có thể chữa rất nhiều bệnh, có thể giúp bỏ hắn 
thuốc giảm đau trong nhiều trường hợp. Thiền tỉnh thức có 
công năng như thế, với đại đa số người tập. 


Kỳ lạ là, không nghe nói chuyện giữ giới trong các khóa 
Thiên tập thế gian. Có lẽ, vì khi nói tới giới luật, sẽ làm cho 
đậm phong cách nhà Phật, trong khi Hiến pháp Hoa Kỳ 
buộc phải tách biệt hình ảnh tôn giáo ra khỏi tất cả cơ quan 
công quyền? 


Trong khi đó, đối với một số trường hợp, Thiền tập sẽ có 
hiệu ứng tiêu cực, có thê dẫn tới ảo giác, có thể tăng thêm 
thèm muốn sắc dục, có thể làm nghe nhiều tiếng thì thầm 
xúi giục bên tai, và vân vân. 


Báo Washington Post ngày 5 tháng 6/2015 có bài viết nhan 
đề “Meditation and mindfulness arenˆt as good for you as 
you think” (Thiền định và Thiền tỉnh thức không tốt cho 
bạn như bạn nghĩ) của hai phóng viên Miguel Farlas và 
Catherine Wikholm. 


Trong bài nói về Thiền tỉnh thức lấy từ nhà Phật ra, để 
người tập chỉ nhìn vào niệm trong tâm, vào cảm thọ và cảm 
xúc mà không phán đoán, để làm công cụ đối trị lo lắng, 
trầm cảm. Tuy nhiên, một sỐ cuộc nghiên cứu cho thấy một 
số người ngồi một mình tự nhìn vào tâm thức và không 
chịu nổi các rối bời cảm xúc. Nghĩa là, viên thuốc Thiền 
tập có “hiệu ứng phụ” với một số người. 


155 


NGUYÊN GIÁC 


Bài viết cho biết nhiều Phật tử chỉ trích việc sử dụng Thiền 
tỉnh thức cho các mục tiêu thuần thế tục, vì sẽ làm tăng 
thêm quyến luyến cõi trần gian và tăng thêm chấp ngã. 
Nghĩa là, như thế xa lìa mục tiêu Thiền tập nhà Phật là 
nhận ra “tánh không” và xa lìa mọi chấp thủ. Bài báo ghi 
lời nhà văn Giles Coren nói rằng kỹ thuật như thế đã biến 
Thiền tập trở thành món bánh ăn liền MeMindfulness, chỉ 
củng có tự ngã sâu dày hơn. 


Chính phủ Mỹ cũng biết, và cũng có ghi lời cảnh giác, 
nhưng không mấy ai đề ý. 


Trên trang web của viện nghiên cứu NCCIH thuộc Bộ Y Tế 
Hoa Kỳ 
(https://nccTh.nih.gov/health/meditation/overview.htm#side 
effects) có phần tựa đề “What the Science Says About 
Safety and Side Effects of Meditation” (Khoa học nói gì về 
An toàn và Hiệu ứng phụ của Thiền tập), dịch như sau: 


“Thiên tập một cách tổng quát được xem là an toàn cho 
người khỏe mạnh. 


Những người có hạn chế nơi cơ thể có thể không có thể 
tham dự thiên tập liên hệ tới chuyển động. Những người có 
bệnh trong cơ thể nên nói với chuyên gia chăm sóc y tế của 
họ trước khi khởi đâu tập Thiên, và phải thông báo cho 
người dạy Thiên biết về hoàn cảnh bệnh của mình. 


Có một số trường hợp hiểm hoi ghỉ nhận rằng Thiên tập có 
thể gây ra hay làm tệ hơn các hội chứng trong những người 
có vấn đề tâm lý như lo lắng và trầm cảm. Những người 
đang có bệnh chứng tâm thân nên nói với chuyên gia chăm 
sóc y tế của họ trước khi khởi đâu tập Thiên, và phải thông 


156 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


báo cho người dạy Thiên biết về hoàn cảnh bệnh của 
mình.” (hết trích dịch) 


Bộ Y Tế Mỹ nói như thế, không ai để ý, vì nghĩ cũng y hệt 
như lời cảnh báo rằng hễ ai nghiện xài điện thoại cũng dễ 
bệnh tâm thần. Và điện thoại cũng y hệt như Thiền tập. vì 
mở ra được những cánh cửa thế giới nhiều sắc màu, hễ bấm 
chệch một nút là sẽ rơi vào các mê lộ thiên nữ múa hát 
nhạc trời... và ai không bước ra nổi là sẽ bệnh. 


Tạp chí The Ailamric trong ấn bản ngày 25/6/2014 có bài 
viết tựa đề "The Dark Knight of the Soul" (Hiệp Sĩ Bóng 
Tối của Linh Hồn) kế về cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ 
Willoueghby Britton tại Providence, Rhode Island. Nhóm 
nghiên cứu của bà chuyên nghiên cứu về các trường hợp 
gặp “hiệu ứng phụ” của Thiền tập. Họ nghiên cứu kinh 
sách từ các tông phái nhà Phật - Theravada, Phật Giáo Tây 
Tạng, Thiền Tông... -- và cả kinh sách của các trường phái 
chiêm nghiệm thần bí của Ky Tô Giáo, Hồi Giáo Sufism, 
Do Thái Giáo... và đối chiếu với các trường hợp cụ thê. 


Như trường hợp David, 27 tuổi, năm 2013 tới trình bày với 
GS Britton rằng anh nghe tiếng nói trong đầu “Ta sẽ xâm 
chiếm ngươi” đầy kinh hoàng, và anh “nhìn thấy thần chết 
với lưỡi hái và mũ nhọn trùm đầu và ý nghĩ cứ hiện trong 
đầu anh “Ngươi hãy tự sát đi” liên tục...” 


Hay như trường hợp Michael, 25 tuổi, là một thầy dạy 
yoga, tới trình bày với GS Britton rằng thiền tập một thời 
gian, cơ thể anh không muốn ăn nữa, trong ba năm anh 
mang cảm giác “bị hủy hoại hoàn toàn” bởi Thiền tập. 


Britton là giáo sư tâm lý học ở đại học y khoa Brown 


157 


NGUYÊN GIÁC 


University Medical School, thường xuyên nhận được điện 
thoại, email từ khắp nơi về hiệu ứng phụ Thiền tập cho 
cuộc nghiên cứu của bà có tên là “The Dark Night ProJect. " 


Các nhân vật trong hồ sơ của bà đều được giữ bí mật, ghi 
tên khác. Đề tìm người phỏng vấn, nhóm của bà liên hệ với 
các Thiền sư Hoa Kỳ nỗi tiếng, như Jack Kornfeld tại 
Thiền viện Spirit Rock ở California, và Joseph Goldstein 
tại Thiền viện Insight Meditation Center ở Massachusetts. 


Tạp chí The Atlantc ghi rằng hai vị thầy Goldstein và 
Kornfield kê với GS Britton về một số khóa thiền thất trong 
quá khứ, khi có thiền sinh tâm thần bỗng nhiên bất toàn. 
Britton kế rằng Jack Komfield nói là có một thiền sinh hình 
như không bao giờ bình thường trở lại. 


Thực ra, không có gì khó hiểu. Đơn giản, Kinh Lăng 
Nghiêm đã nói rằng, tu Thiền mà không giữ giới luật cũng 
y hệt như nấu cát thành cơm. Tất cả các phương pháp Thiền 
tỉnh thức tại Hoa Kỳ dạy trong quân đội, cảnh sát, bệnh 
viện, trường học, nhà tù... đều không nói gì về giới luật. Vì 
Hiến pháp Mỹ không cho nói về tôn giáo nơi công quyền. 
Chỉ trừ khi người dạy Thiền là các vị sư ni, bấy giờ mới nói 
về giới luật qua Thiền Tâm Từ. 


Một điều nữa: rất nhiều người khi tập Thiền đều ước muốn 
thành đạt gì đó cho “cái tôi” để rồi sẽ có quyền lực siêu 
hình nào đó cho “cái của tôi”... Nghĩa là, chệch ra ngoài 
Phật pháp. Trong khi một kinh căn bản về Thiền tập là 
Kinh Kim Cang yêu cầu không “trụ tâm vào bất kỳ đâu”... 
và như thế, sẽ không có tâm nào trở nên khủng hoảng, rồi 
bời nữa. 


158 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tóm gọn, cốt tủy nhà Phật là Giới Định Huệ... Nghĩa là, 
phải giữ giới trước. Không giữ giới mà đòi tu là chuyện 
hoang đường. 


Nên nhớ rằng Đức Phật dạy rất nhiều phương pháp rất độc 
đáo để giải thoát. Nhưng tất cả đều cần bước đầu là giữ 
gIỚI. 


Đức Phật đã từng học xong tứ thiền bát định với các bậc 
thầy ngoại đạo là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, 
nhưng rồi thấy là như thế không giải thoát được, nên mới 
bỏ đi để tìm đường riêng. 


Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn đơn giản hóa, thử xin Đức 
Phật dạy pháp nào ngắn hơn, có thể tiết kiệm được 90% 
thời lượng... Hình như sẽ có kinh như thế: Trong rất nhiều 
cách đơn giản (nhưng cũng cần nỗ lực) để giải thoát, có 
một cách là hãy giữ gìn giới đức thanh tịnh, và thế thôi, 
không cần tu gì khác. Sáng trưa chiều tối, giữ tâm thanh 
tịnh được là sẽ xong. 


Đức Phật có dạy trong hai Kinh rằng hễ ai giới đức thanh 
tịnh sẽ tất nhiên giải thoát. Hai kinh này dựa vào phương 
pháp gỡ mắt xích của “hành” trong Thập Nhị Nhân Duyên. 
Đó là Kinh AN 10.2 và Kinh AN 11.2. Điều ghi nhận rằng 
hai Kinh này nằm trong nhóm Kinh Tiểu Bộ, gần với Kinh 
AN II1.10 -- tức là Kinh Sandha Sutta, trong đó Đức Phật 
dạy rằng học trò giỏi (cũng như tuấn mã) là phải thấy 
không có pháp nào để tu hết. 


Kinh AN 10.2 trong bản dịch của Bhikkhu Bodhi đặt nhan 
để là Voliion (Hành), viết: “Bhikkhus, ƒor d VITÍHOMS 
person, one whose behavior 1s virtuous, no voliion need be 


159 


NGUYÊN GIÁC 


exerted...” (https://suttacentral.neV/en/an10.2) 


Dịch là: Các sư, đối với một người giới đức thanh tịnh, có 
các thải độ thanh tịnh, sẽ không cân khởi ÿ định làm gì 
nữa... 


Câu trên trong Kinh AN 10.2 dịch bởi Piya Tan là: 
*Bhikshus, for the morally virtuous, there is no need oƒ the 
J/1/2/11101/) lan acf oƒ WIHH]... ” 
(http://dharmafarer.org/wordpress/wp- 
confent/uploads/2013/04/41.6-Dasaka-Cetanakaraniya-S- 


a10.2-piya.pdf) 








Dịch là: Các sư, đối với những người giới đức thanh tịnh, 
không cần phải khởi tâm làm gì nữa [không cân nỗ lực ý 
chí gì nữa]... 


Tương tự, bản dịch của Thanissaro Bhikkhu: “For a person 
endowed with virtue, consummate 1n vir(ue, there 1s no 
need for an act of wIll...” 
(http://www.accessfoinsight.org/tipitaka/an/an I 1/anI 1.002.t 
han.html) 





Tại sao? Kinh này ghi lời Đức Phật giải thích rằng, người 
có giới đức thanh tịnh, sẽ tự động không hồi tiếc, sẽ tự 
động có hỷ lạc, sẽ tự động có khinh an, sẽ tự động đắc 
định, sẽ tự động thấy và biết như thật, sẽ tự động ly tham, 
sẽ tự động có giải thoát trì kiến. Và đó là đắc quả A La 
Hán. 

Một Kinh tương tự là Kinh AN 11.2, cũng ghi rằng chỉ cần 
giới đức thanh tịnh, và không cần khởi tâm làm gì cả. 
Nghĩa là, khi giới thanh tịnh được, sẽ không cần một pháp 


160 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
nào khác để làm. 


Kinh AN 10.2 nêu trên được Piya Tan đặt nhan đề là: 
Discourse on “Needless oƒ Intenrion” (Kinh về “Không 
Cần Khởi Ý Định Gì”). 


Knh AN 11.2 (htp://dharmafarer.org/wordpress/Wp- 


contenf/uploads/2010/02/33.3b-Ekadasaka-Cetanakaraniya- 
all2-piyvapd_ được Piya Tan đặt nhan đề kinh là: 


Discourse on “Without Need of Intention” (Kinh về 
“Không Cần Khởi Ý Làm Gì”). 


Hai Kinh này cho thấy cốt tủy là giới đức thanh tịnh. Sau 
đó, nếu Thiền tập được tắt nhiên sẽ sớm giải thoát; nếu chỉ 
thuần giới đức thanh tịnh rồi cũng sẽ giải thoát. Như thế, 
sẽ không bao giờ rơi vào các mê lộ rối bời. 


Tuy nhiên, tới đây lại cần phải hỏi: thế nào là giới đức 
thanh tịnh? Piya Tan dựa vào Luận Tạng Pali chú giải 
Kinh AN 11.2 rằng (1) ứ nhất là phải giữ năm giới, (2) bản 
chất thực của các pháp (dhammatra) là thiện pháp tự động 
dân theo thiện pháp. 


Tuy nhiên, nếu khởi tâm rằng mình đang gìn giữ giới đức 
thanh tịnh là cũng sẽ hỏng. 


Bởi vì, khi giữ thân khẩu ý thanh tịnh (tức là giữ sáu căn 
thanh tịnh) cũng là một nỗ lực rất lớn để xa lìa mọi phân 
biệt kiến chấp (ưa/ghét, đúng/sai, thuận/nghịch) trong cõi 
này, vì Kinh SnP 4.13 viết về giới đức thanh tịnh là: 


“Người đã buông bỏ mọi giới đức và xa lìa mọi cam kết, và 
có hành động [đã buông bỏ mọi] lỗi và không lỗi, không 
còn ưa muốn gì về thanh tịnh hay bắt tịnh, sẽ sống xa lìa tất 


161 


NGUYÊN GIÁC 
cả các pháp, sẽ sống với bình an.” 


Bản dịch Khantipalo: But one who abandons all virtue and 
vows, and deeds both blameless and blameworthy, Does 
not long for either purIty or Impurity; he lives detached, 
fostering peace.(https://suttacentral.net/en/snp4. 3) 





Bản dịch Bhante Varado (có thêm ý “không khởi nghiệp 
mới”): But one who is detached from precepts and 
practices, And all conduct, both flawed and not flawed, Not 
yearning for elther purly or Impuriy, Would abide 
abstaining from Initlating new kamma, Peaceful, free of 
Ørasping. (http://suttas.net/english/suttas/khuddaka- 
nikaya/sutta-nipata/atthakavagsa%20- 
%20php%20version%201.4/13-greater.php) 


Bản dịch Thanissaro Bhikkhu (có thêm chữ “từ bị”): But 
one who's abandoned precepts & practices — all — things 
that are blamable, blameless, not hoping for 'pure or 
Iimpure,' would live in compasslon & peace, wIthout takIng 





up peace, 
detached.(http://www.accesstoInsight.org/tIpitaka/kn/snp/sn 


p.4.13.than.html) 





Đó cũng là con đường ngắn nhất: Các kinh trong Kinh Tiểu 
Bộ đã chỉ ra pháp tu của Thiền Đạt Ma vậy. Và pháp tu này 
sẽ không bao giờ bị vướng bởi các mê lộ đã nêu trong phần 
đầu của bài viết này, vì tâm đã xa lìa tất cả mọi kiến chấp. 


162 


7 
PHÁP MÔN ĐỊNH VÔ TƯỚNG 


Một thời, người học Phật đã quen nghĩ rằng Tổ Sư Long 
Thọ đã khai sơn ra hệ tư tưởng Bát Nhã, nổi bật là câu "Ly 
nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật" trong Kinh Kim 
Cang. Thực ra, chính Đức Phật đã nói về pháp Định Vô 
Tướng rất nhiều lần trong Tạng Pali. 


Tuy nhiên, bài này sẽ nói tới pháp thế gian trước, rồi mới 
bàn về pháp xuất thế gian sau. Vì chúng sanh ưa chấp 
tướng. 


Có phải Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc - vị lãnh 
đạo cao nhất của quốc gia đông dân nhất thế giới -- là một 
Phật Tử tàng hình? Nếu đúng như thế, hiển nhiên là một bắt 
ngờ. 


Có phải Thủ Tướng Narendra Modi của Ấn Độ -- vị lãnh 
đạo cao nhất của quốc gia đông dân thứ nhì thế giới — đã 
từng tự nhận là một Phật Tử? Cũng là một bất ngờ. 


163 


NGUYÊN GIÁC 


Dân số hai quốc gia này cộng lại là 36.4% trên tổng dân số 
thế giới. Hiện tượng rất lạ đã nhận thấy mấy năm vừa qua: 
chính phủ hai nước này kình nhau trên hầu hết các phương 
diện, nhưng lại hợp tác với nhau trong các lĩnh vực liên hệ 
tới Phật Giáo. 


Điều có thể nhìn thấy rằng, cả ông Tập và ông Modi đều 
không phải là Phật Tử chính thống, vì hai ông không quy y, 
không thọ giới, không có pháp danh, không tụng kinh hay 
ngồi thiền hàng ngày (hay ít nhất, như chúng ta biết)... và 
hình như cũng không tin vào các giáo lý truyền thống. 
Nghĩa là, hai ông Tập và Modi có thê được gọi là một kiểu 
Phật Giáo thế gian, hay PG vô thần, hay PG thực dụng — 
tiếng Anh gọi chung nhóm này là Secular Buddhism, nghĩa 
là gỡ bỏ các niềm tin siêu hình. Nghĩa là, hầu hết những 
người trong nhóm này dùng Phật Giáo để tự làm an vui cho 
mình, ồn định cho xã hội, trên nguyên tắc. 


Trước tiên để nói về ông Tập Cận Bình. Báo Hindusfan 
Times ngày 4 tháng 2/2013, trong bản tin nhan đề “Tibet's 
conquest of China's XI Jinping family” (Gia Đình Tập Cận 
Bình Chịu Thần Phục Tây Tạng)... Chỉ mới đọc nhan đề 
bài báo Ấn Độ này là đủ giựt mình. 


Bản tin kế rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng trao tặng Phó 
Thủ Tướng TỌ Tập Trọng Huân (cha của Tập Cận Bình) 
một đồng hồ, và ông cụ Tập đó đã mang nơi cổ tay nhiều 
năm. Điều ít người biết, theo báo này, là mẹ của Tập Cận 
Bình là cụ bà Q¡ Xin được mai táng với nghi thức đầy đủ 
của Phật Giáo Tây Tạng theo ước nguyện của cụ bà. Và vợ 
của Tập Cận Bình là phu nhân Bành Lệ Viên là một Phật 
Tử theo truyền thống PG Tây Tạng. Báo này nói rằng đó là 


164 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


các thông tin theo cuộc nghiên cứu của Richard Rigby, 
chuyên gia về Trung Hoa tại đại học Úc Australian 
Natonal University và là một cựu phân tích gia của Sở 
Tình Báo Bí Mật Úc Châu (Australian Secret Intelligence 
Organisation). 


Bà Bành Lệ Viên là một ca sĩ nổi tiếng, hiện mang quân 
hàm Thiếu Tướng trong lực lượng văn công quân đội TỌ, 
không chỉ là một Phật Tử PG Tây Tạng mà còn là một 
người tu trì thuần thành trong truyền thống này, theo lời 
Rigby và cả học giả Claude ATpI. 


ArpI nói: “Một trong các ca khúc của bà là vê vẻ đẹp của 
Tây Tạng.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thỉnh thoảng kế về tình thân hữu với 
Tập Trọng Huân, có lúc nhắc tới món quà đồng hồ Omega 
tặng ông cụ Tập khoảng năm 1954 hay 1955, trước khi Đức 
Đạt Lai Lạt Ma và dân tộc Tây Tạng nồi dậy kháng chiến. 


Arpi kế rằng khi ông anh của Đức Đạt Lai Lạt Ma mở ra 
những cuộc thương thuyết bán chính thức với Đặng Tiểu 
Bình trong thập niên 1950s về đòi hỏi cho Tây Tạng tự trị, 
cụ Tập Trọng Huân vẫn còn mang đồng hồ đó nơi tay. 


Tuy nhiên, tình thân đó chỉ mang ý nghĩa “tiện lợi cho 
chính trị”... theo nhận định của Robert Barnett, học giả về 
Tây Tạng ở đại học Columbia UnIversity. 


Bản thân Tập Cận Bình đã từng gọi Tây Tạng là lợi ích cốt 
lõi của Trung Quốc, nghĩa là những chuyện khác, nếu có, 
sẽ chỉ là phụ. 


Và rồi, dưới mắt ông Tập, Phật Giáo đã trở thành một 


165 


NGUYÊN GIÁC 
phương tiện an dân, hộ quốc. 


Bản tin Reuters ngày 29/9/2013 nói rằng các nguồn tin từ 
chính phủ TQ nói rằng Tập Cận Bình hy vọng rằng Phật 
Giáo, Lão Giáo và Khổng Giáo có thể làm đầy khoảng 
trống đạo đức tại TQ, giúp làm từ thiện cho dân nghèo vô 
gia cư, người bệnh... trong khi cán bộ không thể cáng đáng 
hết mọi chuyện, vì chính sách một con sau nhiều thập niên 
đã làm dân số già và bệnh tăng vọt, chính sách kinh tế tư 
bản rừng rú làm giàu nghèo cách biệt và dân nghèo ngày 
càng đông hơn... 


Nguồn tin đó nói rằng hồi tháng 2/2013, Tập đã gặp nhà sư 
Đài Loan nỗi tiếng — Hòa thượng Hsing Yun - tại Bắc Kinh 
cùng với một phái đoàn. Hiếm lắm mới nghe chuyện lãnh 
đạo TQ gặp các các lãnh đạo tôn giáo. HI Hsing Yun 
nguyên bị cấm nhập cảng TQ đầu thập niên 1990s vì ngôi 
chùa tại Hoa Kỳ của vị sư này đã đón nhận ty nạn một cán 
bộ TQ cao cấp sau trận đàn áp Thiên An Môn 1989. Bây 
giờ, sách của nhà sư Hsing Yun lên danh sách bán chạy tại 


TQ. 


Nghĩa là, ông Tập nếu gọi được là Phật Tử, cũng là vì tiện 
lợi trong cõi nhân gian. 


Bây giờ nói chuyện ông Modi. Báo Bản Tin Châu Á 
(hfps:/newsin.asia2) từ Sri Lanka ngày II tháng 5/2017 có 
bản tin nhan đề “Buddhism being used as foreign policy 
plank by India, China, Sri Lanka and even Pakistan” (Phật 
Giáo được dùng như trọng tâm chính sách ngoại giao bởi 
Ấn Độ, TQ, Sri Lanka và ngay cả Pakistan). 


Trong Đại lễ Vesak Quốc Tế tại Sri Lanka từ ngày l2 tới 


166 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


14/5/2017, Thủ Tướng Ấn Độ Modi chủ tọa lễ khai mạc, và 
lễ bế mạc chủ tọa bởi Tổng Thống Bidya Devi Bhandari 
của Nepal. 


Ông Modi theo tiểu sử trên Wikipedia đã ưa thích PG từ 
khi còn hoạt động trong các tổ chức chính trị cực hữu (cực 
hữu hiểu như một chủ nghĩa ái quốc, ưu tiên cho đất nước), 
như hội RSS và Đảng BJP. Tổ chức RSS xem Phật Giáo 
như “Ân Độ Giáo cải biên” và là một phương tiện để tăng 
ảnh hưởng cho Ấn Độ. 


Lãnh đạo RSS là V.D.Savarkar đã tuyên bố rằng tôn giáo 
của Ấn Độ là “Hindu-Buddhism” (Phật Giáo-Ân Giáo) và 
mô tả Châu Á (nghĩa là bao gồm cả Trung Quốc, Việt 
Nam...) là một châu lục mang tính “Hindu-Buddhist” (Phật 
Giáo-Ấn Giáo). 


Do vậy, Tiến sĩ David Scott trong một bài viết trên Journal 
of Current Chinese Affairs năm 2016, nói rằng Modi là Thủ 
Tướng Ấn Độ đầu tiên sử dụng PG như “quyền lực mềm” 
trong ngoại Ø1ao. 


Không giấu kỹ như họ Tập, Modi năm 2014 đã phóng 
tweet: “On Buddha Purnima, we bow to the venerable Lord 
Buddha, whose teachings have guided the entire humanity 
for centuries” (Trong ngày Đại lễ Vesak, chúng ta kính lễ 
Đức Phật, người có giáo lý đã hướng dẫn toàn thể nhân loại 
trong nhiều thế kỷ). 


Y hệt như một Phật tử thuần thành? Bạn có thể đưa dòng 
chữ tiếng Anh trên vào Google, sẽ thấy rằng Modi hiển 
nhiên đã thành kính hơn rất nhiều Phật Tử truyền thống. 


167 


NGUYÊN GIÁC 


Tuy nhiên, chúng ta có thể ngờ vực rằng ông Modi đang 
lèo lái chính trị, để chinh phục cả tín đồ Ấn Giáo và Phật 
Giáo. Có một lúc, Modi nói công khai rằng Đức Phật là 
một nhà cải cách và lời dạy của Đức Phật đã ảnh hưởng trở 
lại Ân Giáo. Có vẻ như Modi cũng chỉ đi theo một dạng 
Phật Giáo cõi nhân gian, nghĩa là chủ yếu dùng như hộ 
quốc và an dân, nhưng không bận tâm chuyện siêu hình hay 
giải thoát. 


Do vậy, ông Tập và Modli đã hoan hỷ gặp nhau trong tháng 
9/2014, khi Tập tới thăm GuJarat, nơi có ngôi làng nhà sư 
Huyền Tráng (Hiuen Tsang) ghé chân trong chuyến Tây du 
từ TQ sang Ấn Độ thỉnh kinh hồi thế kỷ thứ 7. 


Tập và Modi ký bản Thông Cáo Chung TQ-Ấn, với lời cam 
kết rằng TQ sẽ giúp Án Độ quảng bá du lịch và các chặng 
đường Huyền Tráng từng đi năm xưa. 


Thế rồi Tập mời Modi thăm TQ tháng 5/2015, đưa Modi 
tới ngôi chùa White Goose Temple ở Xi'an, nơi Huyền 
Tráng từ Ấn về cư ngụ tới ngày viên tịch. 


Và rồi, chính phủ TQ đưa ra bản báo cáo lần đầu tiên nói 
rằng TQ là đất nước Phật giáo lớn nhất thế giới, với 675 
triệu Phật tử, với hơn 240,000 tăng mi, hơn 28,000 tu viện 
và 16,000 ngôi chùa — cũng như có tượng Phật cao nhất thế 
ĐIỚI. 


Phải nói dài dòng như thế, đề thấy rằng cả Tập và Modi đều 
là một dạng Phật tử thế gian, nghĩa là không hàm ý “xuất 
thế gian” tí nảo. 


Trong tình hình như thế, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng phải tùy 


168 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
thuận chúng sinh... 


Năm 2016, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời phỏng vấn trên báo 
Readers Digest, ấn bản Anh quốc, nhấn mạnh rằng, “Đạo 
đức quan trọng hơn tôn giáo. Chúng ta khi tới với thế gian 
này không hề là tín đồ của tôn giáo nào. Nhưng đạo đức là 
nằm sẵn trong bản tâm.” 


Một điểm căn bản Ngài thường nói, rằng tất cả nhân loại 
đều như nhau, đều muốn thoát khổ và đều muốn hạnh phúc. 
Những lời dạy như thế đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại 
đầy khắp thánh chiến, đầy khắp khủng bồ này. 


Trong khi đó, tại Hoa Kỳ và tại nhiều quốc gia Tây 
Phương, cũng có nhiều Phật tử thế gian, tuy rằng họ không 
hề là chính trị gia. Điển hình nhất là Stephen Batchelor — 
một học giả nổi tiếng, viết nhiều sách nghiên cứu và là 
người dạy Thiền nhiều nơi trên thế giới. Ông chủ trương 
một Phật Giáo Thế Gian. Ông sinh tại Scotland năm 1953. 
Khi ông ba tuổi, gia đình ông dọn sang Canada thời gian 
ngắn, nơi ba mẹ ông ly thân, thế rồi ông về Anh cùng mẹ. 
Năm 18 tuổi, ông sang Dharamsala, thủ đô Tây Tạng lưu 
vong, học với nhà sư Geshé Ngawang Dhargyey tại thư 
viện LIbrary of Tibetan Works and Archives, xuất gia làm 
sa đi trong truyền thống Gelug (Phái Mũ Vàng) năm 1974. 


Vài tháng sau, ông dự thiền thất Vipassana với Thiền sư Ấn 
Độ S.N. Goenka. Ông rời Ấn Độ năm 1975 đề học giáo lý 
PG Tây Tạng với thầy Geshe Rabten tại Thụy Sĩ, năm sau 
được thọ cụ túc giới. Năm 1979, ông sang Đức làm thông 
ngôn cho thầy Geshé Thubten Ngawang tại Phật học viện 


169 


NGUYÊN GIÁC 
Tibetisches Institut ở Hamburg. 


Năm 1981, Batchelor vào Songgwangsa Monastery ở Nam 
Hàn đề học Thiền với thầy Kusan Sunim. Nơi đây, ông gặp 
Martine Fages, một phụ nữ Pháp xuất gia làm sư cô ở đây 
từ 1975. Sau khi thầy Kusan Sunim, Batchelor và Martine 
Fages cùng về đời trong năm 1985 và kết hôn, trở về Anh 
quốc, tham gia tăng thân Sharpham North Community. 
Trong 15 năm tại Sharpham, ông làm nhiều việc, và là 
đồng sáng lập đại học PG có tên là Sharpham College for 
Buddhist Studies and Contemporary Enquiry (1996), nhiều 
năm làm tuyên úy nhà tù Channings Wood Prison. Từ 1992 
là biên tập viên cộng tác cho tạp chí 7ricycle: The Buddhist 
Review. 


Nghĩa là, ông là một học giả cư sĩ nỗi tiếng và tài năng, đã 
học nhiều tông phái khác nhau, và rồi chuyên về nghiên 
cứu Kinh Pali, viết nhiều sách về Phật học. Phải nói dài 
dòng về ông như thế, để thấy rằng ông có ảnh hưởng lớn 
trong học giới. Ông trở thành một Phật tử thế gian theo 
kiểu riêng của ông. Không hề giống ông Tập và ông Modi 
tí nào. 


Stephen Batchelor tin rằng Đức Phật không hề dạy về 
nghiệp (karma) và tái sinh (rebirth) — hai khái niệm này, 
theo ông, là có sẵn của văn hóa Ấn Độ cô thời. Ông viết 
rằng, Đạo Phật theo ông hiểu không hề dạy về cõi trời, hay 
chuyện sinh tử luân hồi, và chỉ dạy về cách sống với hiện 
tại, răng chỉ một kiếp này mà thôi, và an lạc là sống với Bát 
Chánh Đạo bây giờ và ở đây thôi. Ngắn gọn, ông là người 
vô thần, và cơ duyên là có tu học với Thiền nhà Phật. 


Thử đọc vài nhan đề sách ông viết và ấn hành là thấy ngay 


170 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
quan điểm, thí dụ: 


-- Buddhism Without Belies (Phật Giáo Không Cần Niềm 
Tin) in năm 1997, 


-- Conƒfession oƒa Buddhist Atheist (Lời Tự Thú của Một 
Người Vô Thần Phật Tử) in năm 2010. 


Nơi đây, chúng ta không bàn cụ thể về chuyện ông Tập, 
ông Modi, hay ông Batchelor. Điều chúng ta cần nhìn 
chung quanh rằng, trong cộng đồng mình (và trong xã hội 
tại VN), Phật tử tu học chưa thực sự nghiêm túc. Nghĩa là, 
ngay cả khi đi chùa hàng tuần hay hàng tháng, rất nhiều 
người trong chúng ta cũng vẫn là những Phật tử thế gian, 
nghĩa là không quan tâm về “xuất thế gian”... Nghĩa là, 
nhiều người trong chúng ta chỉ là một dạng như ông Tập, 
ông Modi... và còn lười thua cả ông vô thần Batchelor, 
người thiền tập rất nghiêm túc. 


Nhiều người trong chúng ta tới với Phật Giáo -- ngay cả khi 
làm thơ Thiền, làm nhạc Thiền, viết sách về Thiền... -- 
cũng không chắc gì quan tâm chuyện giải thoát. Kinh AN 
2.46 ghi lời Đức Phật nói rằng có những hội chúng, nơi lời 
dạy của Đức Phật gắn liền với tánh không, ý nghĩa rất sâu 
thăm nhưng khi được tụng đọc (when the discourses of the 
Tathagata—deep, deep 1n ther meaning, transcendent, 
connected with emptiness—are recited, the monks don”t 
listen), các nhà sư không chú tâm nghe, nhưng chỉ ưa đọc 
thơ Thiền, ưa nghe nhạc Thiên... thế là hỏng. 


Nếu như thế, chúng ta cũng là một dạng Phật tử thế gian 
(may ra đỡ hơn ông Tập, ông Modi?)... Như thế làm sao 
giải thoát? 


171 


NGUYÊN GIÁC 


Kinh AN 10.27, ghi lời Đức Phật dạy rằng khi mỘIt VỊ sư 
hoàn toàn xa lìa một thứ thôi là đu giải thoát, đó là phải xa 
la dưỡng chất (When a monk becomes entirely 
dispassionate towards this one thíng (nutriment)... he 1s 
one who, after fully comprehending the Goal, makes an end 
Of suffering here and now). 


Dưỡng chất của sinh tử luân hồi là gì? 


Kinh SN 12.64 trả lời rằng có 4 dưỡng chất (loại thức ăn) 
đầy chúng ta vào sinh tử luân hôi: Đoàn thực, xúc thực, tư 
niệm thực và thức thực (Edible food, coarse and fÍne; 
sense-impression 1s the second; volilonal thought, the 
third; and conscIousness, the fourth). 


Nghĩa là, khi chúng ta tham ăn, mê uống là hỏng. Khi 
chúng ta ưa ngó cảnh đẹp, ưa ngó người đẹp, ưa nghe nhạc 
hay... cũng là hỏng. Ngay cả những niềm vui cao nhã như 
làm thơ, viết truyện cũng là tư niệm thực và thức thực 
(volitional thought and conscIousness) cũng là hỏng. Nghĩa 
là hành (volition) và thức (consciousness) đều buộc chúng 
ta. 


Như thế, nếu thuần tập định (samatha) cũng sẽ hỏng, vì sự 
an lạc khi ngồi thiền tập định cũng là một dạng thức thực. 
Kinh AN 4.178 nói rằng nhiều vị chỉ tập tứ thiền bát định 
đã rơi trở lại sinh tử luân hồi. 


Đó cũng là lý do truyền thống Theravada yêu cầu khi tập 
định phải từ từ kết hợp với huệ (vipassana). 


Trong khi truyền thống PG Tây Tạng và Thiền Tông yêu 
cầu khi tập định sẽ phải chuyên sang Định Vô Tướng 


172 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
(signless concentration). 


Thế nào là Định Vô Tướng? Bát Nhã Tâm Kinh là Định Vô 
Tướng. 


Trong Kinh Tương Ưng SN 40.9 


(http://dharmafarer.org/wordpress/wp- 
contenƯ/uploads/2009/12/24.19-Animitta-Cetosamadhi- 
Panha-S-s40.9-piva.pd0, bản dịch Piya Tan viết rằng Đức 
Phật dạy ngắn gọn về Định Vô Tướng: “...5by non-affenfion 
fO dll signs, lì enteredl and dwelled Im the signless 
concentration oƒ minđ” (không chú ý vào tất cả các tướng, 
tôi vào và an trú trong pháp định vô tướng của tâm). 


Kinh SN 22.80 
(http://www.accessfoinsight.org/tipitaka/sn/sn22/sn22.060. 

wlsh.hữnl) bản dịch Maurice O'Connell Walshe ghi lời 
Đức Phật nói rằng: *,,,three unskiled states disappear 
ufterly in hữm whose heart 1s well established In the four 





Joundafions oƒ mindƒfulness, or who pracfices concenfrafion 
on the sienless” (...tham sân si biến mất hoàn toàn trong 
tâm của người khéo an trú trong tứ niệm xứ, hay [trong] 
người tu pháp định vô tướng). 


Như thế, Đức Phật dạy rằng ngoài tứ niệm xứ còn có pháp 
môn Định Vô Tướng. Và định này không nằm trong tứ 
thiền bát định. Và đó là “ly nhất thiết tướng”... Và đầu tiên 
nói tới Định Vô Tướng là Đức Phật, không phải là Ngài 
Long Thọ. 


Thực ra, trong Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhimagza) 
bản Anh dịch của Bhikkhu Nanamoli, ấn bản in lần thứ 5, 
nơi Chương XVI cũng có ghi chú về định vô tướng: 


173 


NGUYÊN GIÁC 


"Sipnless": being secluded from the sign of the five 
aggregates, 1t 1s taken as having no graspable entity (Vô 
tướng là xa lìa các tướng của ngũ uấn, được nhận ra là một 
pháp không thê năm bắt). Đó cũng là ngôn ngữ hệ Bát Nhã 
vậy. 


Có một người bạn tu thiền, anh kê rằng có nhiều dòng nhạc 
khi nghe hay quá là anh sợ... không dám nghe nữa. Anh 
cũng kể rằng bộ phim Cuộc Đời Đức Phật hơn 50 tập ai 
cũng khen hay, nhưng anh xem 10 phút là xúc động quá, 
phải thôi. Lý do, anh thấy món ăn “thức thực” quá ngon, 
hình ảnh quá đẹp, nhạc quá hay... trong khi anh đã quen 
với pháp định vô tướng. 


Còn phu nhân Bành Lệ Viên thì sao? Khi bà tới đứng trang 
điểm trước gương, là tự ngó không thôi, là chân bước 
không đành... là “thức thực” vui hoài không ngưng. Làm 
sao mà giải thoát. 


Còn ông Tập Cận Bình thì sao? Khi ông Tập ngó Bành phu 
nhân, lại mê mắn nghe thêm giọng ca của bà... thì “thức 
thực” đã đọn ra khắp không gian, làm sao mà giải thoát. 
Bởi vậy, khi làm thơ Thiền, khi làm nhạc Thiên, khi giao 
tiếp với mọi thứ trong cõi này, hãy giữ pháp định vô tướng 
cho vững... Hãy nỗ lực rằng tuy thân mình đang sống nơi 
cõi nhân gian, tâm vẫn an trú nơi cõi xuất thế gian. 


174 


I8 
CÁC PHÁP VÀO ĐỊNH 


Bài này sẽ trình bày một số pháp vào định, dựa trên nhiều 
truyền thống. Tuy được viết đề trả lời nhiều thắc mắc, bài 
này vẫn là một khảo sát không thẩm quyền, vì bản thân 
người viết tu học chưa tới đâu. Trong các phần dựa vào 
kinh và luận, hy vọng các ghi chú cuối bài sẽ làm sáng tỏ 
hơn. 


Trước tiên, nói về thái độ người tu học: cần có /òng fin 
kiên có và tận lực tình tấn, bất kê thịt da xương côt khô 
héo. 


Đức Phật nói trong Kinh MN 70 rằng đối với người tu có 
lòng tin kiên cố, dù bây giờ chưa tu học tới đâu, nhưng 
người có lòng tin tất nhiên sẽ tinh tấn, và trước khi lìa đời 
trong kiếp này sẽ hoặc là đắc quả Chánh trí (quả A La 
Hán), hoặc là quả Bất hoàn (quả Bắt lai, hay A Na Hàm). 
Hãy tin rằng Đức Phật nói không thê sai được. Trích bản 
dịch của HT Thích Minh Châu là: 


175 


NGUYÊN GIÁC 


"Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc 
Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này 
được khởi lên: “Dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và 
máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn lực để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu nhẫn 
nại, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng”. 
Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp 
bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, vị ấy sẽ chứng 
được một trong hai quả như sau: Chánh trí ngay trong hiện 
tại, và nêu có dư y, chứng quả Bất hoàn." (1) 


Nhưng, phải tu học thế nào? Đức Phật dạy rằng phải tu 
trong từng giây phút trong ngày, tu trong từng khoảnh khắc 
trong và ngoài, hiểu là giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh từng 
khoảnh khắc. 


Kinh Pháp Cú, kệ 315 viết: Y hệt một thành trì, canh gác 
trong và ngoài, hãy tự canh gác chính bản thân mình. Chớ 
để một khoảnh khắc nào trôi qua sơ suất... 


Nghĩa là, phải quan sát từng khoảnh khắc trong tâm. 


Có một suy nghĩ rằng: tại sao nhiều vị sư hiện nay tập trung 
nhiều vào các pháp Thiền Chánh Niệm, và thường không 
nói nhiều về các pháp định - thí dụ, vào sơ thiền, nhị 
thiền... Thực tế lịch sử, ban đầu phong trào dạy Vipassana 
khởi lên từ Miễn Điện là từ Thiền sư Ledi Sayadaw (1846- 
1923), tìm ra pháp thiền thích nghi với mọi thành phần đại 
chúng để dùng như công cụ chống lại thực dân Anh, để 
toàn dân Miến Điện tu được trong mọi hoàn cảnh đời 
thường, và cũng để bảo vệ Phật Giáo trong khi nhiều giáo 
sĩ người Anh vào Miễn Điện mở trường truyền giáo. Tuy 
ngài nhấn mạnh về tuệ, nhưng trong Thiền chánh niệm 


176 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


(Vipassana) từ ban đầu cũng tự động đã có yếu tố cận định, 
vì nếu không, sẽ không gọi được là Mindfulness. Trong các 
thế hệ sau của ngài có cư sĩ SN Goenka, người truyền dạy 
Vipassana ra toàn cầu và cả tại Việt Nam. 


Tại sao quý ngài không dạy tập trung vào định? Bởi vì 
giới là cần hộ trì nhất. Và cũng vì hai thánh quả đầu tiên 
(Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm) có thể đạt được mà không cần 
tập định. 


Trong bài viết “Liberation - Relevance of Sutta-Vinaya” (2) 
của Đại sư Dhammavuddho Thera có dẫn lời Đức Phật dạy 
trong các kinh MN43, SN 46.4.8, AN 10.75, AN 4.58, AN 
5.41 cho thấy thánh quả Tu Đà Hoàn là thân cận thiện tri 
thức, lắng nghe Chánh pháp (lắng nghe, hiểu là nghe, đọc, 
nghiền ngẫm kinh điển), Chú tâm tương ưng (Paying 
proper attention or thorough consideration, chú ý tương 
ưng, suy xét cần trọng, như lý tác ý), siêng tu học. 


Đại sư cũng dẫn ra các Kinh AN 3.85 và AN 9.12, Đức 
Phật nói rằng hai thánh quả đầu tiên cần có Giới toàn hảo 
(Perfect S1la). 


Đặc biệt, thánh quả Tu Đà Hoàn không khó, theo phân tích 
của Đại sư, vì Kinh AN 3.9.85 nói rằng các bậc thánh vị 
vẫn có thể bị lỗi phạm giới nhỏ. Kinh SN 55.3.4 dẫn ra 
trường hợp ngài Sarakani, khi Đức Phật nói rằng Sarakani 
đã đắc thánh quả Tu Đà Hoàn đã làm đại chúng bắt ngờ, vì 
Sarakani trước đó đã bị tẫn xuất về đời thường, và đã phạm 
giới uống rượu. 


Đại sư cũng dẫn ra Kinh MN 14, kế rằng ngài Mahanama, 
người đã đắc quả Tu Đà Hàm (còn gọi là Nhất Lai, một lần 


177 


NGUYÊN GIÁC 


tái sinh nữa), trình với Đức Phật rằng ngài tu học nhiều 
năm, nhưng đôi khi trong tâm vẫn khởi lên niệm bắt thiện 
(tham sân si). Đức Phật trả lời rằng bậc thánh dù đã có trí 
tuệ, đã biết tham sân si là sai, nhưng vẫn có thê bị lôi cuốn 
bởi niềm vui cảm giác, trừ phi đã đắc hai yếu tố trong Định 
là: piñi (delipht, vui sướng nhờ tu định) và sukha 
(happiness, hạnh phúc). 


Đại sư trong bài cũng dẫn ra Kinh AN 5.3.26, nói về Năm 
Giải Thoát Xứ, cho biết người tu có thê đắc quả A La Hán 
qua một trong 5 giải thoát xứ: I. Lắng nghe (hay học) 
Chánh pháp; 2. Giảng dạy Chánh pháp; 3. Tụng đọc Chánh 
pháp; 4. Tư duy ý nghĩa Chánh pháp; 5. Thiền tập. 


Tới đây, cũng nên nhắc về hai Kinh AN 10.2, AN 11.2, 
Đức Phật dạy rằng chỉ cần giới đức thanh tịnh, các chỉ giải 
thoát khác (kế cả định, huệ) cũng sẽ tự động thành tựu, dẫn 
tới thánh vị A La Hán. 


Như thế, chúng ta có thể hiểu vì sao, khi quý ngài Miến 
Điện khởi động phong trào toàn dân tu Thiền Vipassana, đã 
không tập trung dạy về định. 

Một câu hỏi: Làm thế nào để biết là đã vào được sơ 
thiền? Đức Phật nói trong nhiều kinh rằng, vào sơ thiền (và 
các tầng thiền khác) sẽ thấy an lạc vô cùng tận. Trong sơ 
thiền, niềm vui hỷ lạc tràn ngập toàn thân y hệt như người 
tắm và xoa bột tăm trên toàn thân. 


Đức Phật giải thích trong Kinh AN 5.28 rằng vào sơ thiền 
sẽ thấy: 


"Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 


178 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


trú Thiên thứ nhất với tẩm, với tứ. Vị ấy thấm nhuần, tấm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ 
lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, như một người hầu tắm hay đệ tử 
hẳu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liên 
nhôi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuân 
nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lần 
ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thấm nhuân, tắm ướt, làm cho 
dung mãn, tràn đây thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly 
dục sanh ấy thấm nhuân." (3) 


Chúng ta dễ dàng hiểu được tại sao một số vị thầy ngoại 
đạo hướng dẫn đệ từ vào được sơ thiền, rồi nói gì cũng 
được tung hô, vì niềm vui trong sơ thiền (và các tầng thiền 
khác) là tuyệt vời. 


Chữ “tầm” trong giải thích về sơ thiền trong tiếng Anh là: 
thought (bản dịch của Bhikkhu Bodhi), directed thought 
(bản dịch Thanissaro Bhikkhu), imtial thinking (bản dịch 
Leigh Brasington), applied thought (bản dịch Henepola 
Gunaratana). Nghĩa là: nệm hướng vào. 


Chữ “tứ” trong giải thích về sơ thiền trong tiếng Anh là: 
examination (bản dịch của Bhikkhu Bodhn), evaluation (bản 
dịch Thanissaro Bhikkhu), sustained thinking (bản dịch 
Leigh Brasington), sustained thought (bản dịch Henepola 
Gunaratana). Nghĩa là: niệm trụ vào. 


Như thế, chúng ta có thể tin rằng, có những trường hợp 


179 


NGUYÊN GIÁC 


nhiêu người đã vào được sơ thiên, mà không biết tới danh 
từ này. Đó là khi tâm lăng xuông, lặng lẽ, cảm nhận làn da 
trên toàn thân vui sướng vô cùng, hệt như bột tắm xoa toàn 
thân. 


Có một câu hỏi: quý thầy dạy vào định như thế nào? 
Leigh Brasington là một thiền sư đã theo học nhiều năm ở 
Thái Lan, Miễn Điện, Sri Lanka... giải thích rằng hiện có 
hai khuynh hướng chính trong Theravada -- mỗi khuynh 
hướng chính cũng dạy có phần khác biệt tùy các thầy, ở các 
quốc độ khác biệt: 


-- dạy Vào các tầng thiền theo Thanh Tịnh Đạo Luận, nỗi 
bật là trường thiền Pa Auk Monastery (ở Miễn Điện với các 
thiền thất kéo dài nhiều tháng, và khi một số môn đệ người 
Hoa Kỳ đưa pháp này về dạy ở Hoa Kỳ, rút ngắn còn khóa 
10 ngày. Vào định hoặc bằng hơi thở, hoặc nhìn các đĩa 
màu kasina. Vị thầy nổi tiếng khác là Ajahn Brahmayamso, 
học với Thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan trước khi về Úc 
châu, chủ yếu dùng hơi thở để vào định, phương pháp có 
kết hợp với Kinh. 


-- dạy vào các tầng thiền theo các Kinh Pali, nổi bật là nữ 
Thiền sư Ayya Khema, dạy vào định bằng nhiều cách, hơi 
thở, Tâm Từ, niệm quét (sweeping) trên thân. Tương tự là 
quý thầy Venerable Amathagavesi ở Sri Lanka. Bhante 
Gunaratana, Thanissaro Bhikkhu... 


Cách tu định phổ biến nhất là qua Thiền hơi thở và qua 
Thiền Tâm Từ. 


Một số người nói rằng Tâm Từ trong nhà Phật cũng giống 
như Yêu Thương hay Bác Ái trong các đạo khác. Thực ra 


180 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


không phải. Thiền Tâm Từ trong nhà Phật có một số 
phương pháp tu khác nhau, cũng có hai khuynh hướng tu 
chính, một là theo Kinh và một theo Thanh Tịnh Đạo Luận. 


Riêng phương pháp Tâm Từ do Đức Phật dạy trong Kinh 
Tương Ưng 46.64 độc đáo là kết hợp với Thiền Tứ Niệm 
Xứ. 


Trích nơi đây từ bản tiếng Việt của HT Thích Minh Châu 
trong kinh “64. Từ” trong Tương Ưng Giác Chi: 


“Và này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát tu tập như thế nào? 
Thú hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như 
thể nào? Cứu cánh như thể nào? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ câu 
hữu với từ ... tu tập xả giác chỉ câu hữu với từ, liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng 
đến từ bỏ. Nếu vị ấy muốn: “Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm 
đổi với pháp không ghê tởm ”, vị ấy trú ở đây với tưởng ghê 
tớm. Nếu vị ấy muốn: “Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm 
đổi với pháp ghê tởm ”, vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê 
tởm. Nếu vị ấy muốn: “Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với 
pháp không ghê tởm và pháp ghê tởm”, vị ấy trú ở đáy với 
tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy muốn: “Ta sẽ trú với tưởng 
không ghê tởm đối với pháp ghê tởm và pháp không ghê 
tởm ”, vị ấy trú ở đáy với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ấy 
muốn: “Từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác”, vị ấy trú ở đây với xả, chánh 
niệm tỉnh giác, hay đạt đến giải thoát được gọi là thanh 
tịnh, vị ấy an trú. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát là 
thanh tịnh tối thượng, Ta tuyên bố như vậy. Ở đây là trí tuệ 
đổi với Tỷ-kheo không đạt tới giải thoát cao hơn.” (4) 


181 


NGUYÊN GIÁC 


Nghĩa là niệm giác chỉ kết hợp với tâm từ đề ly tham, ly 
sân, ly s1. 


Chủ đề bản Kinh rất dài đó là: Làm cách nào Từ Bi dẫn tới 
giác ngộ... Kinh vừa nêu là Mettã Sahagata Sutta. Piya Tan 
giải thích theo Thanh Tịnh Đạo Luận rằng Đức Phật dạy 
trong kinh này là về đối trị nhóm 5 tưởng trong tâm. 


Thứ nhất, trường hợp gặp một pháp mình ưa thích (thí dụ: 
gặp một phụ nữ xinh đẹp, nghe một đoạn nhạc ưa thích...), 
người tu phải khởi niệm, hướng bao trùm về pháp đó là bất 
tịnh, hay quán pháp đó là vô thường. 


Thứ hai, trường hợp gặp một pháp mình không ưa (thí dụ: 
gặp một người hung dữ, hay đọc phải một bài thơ quá 
đở...), người tu hoặc là quán bao trùm đối tượng hung hăng 
đó bằng tâm từ, hay xem kẻ hung dữ đó chỉ là như tập họp 
các đại (thí dụ: đất, nước, gió, lửa). 


Thứ ba, người tu quán bao trùm khắp các đối tượng cả 
xinh đẹp dễ thương và hung hăng dữ dăn đó bằng niệm về 
bất tịnh, hay xem chúng như vô thường; do vậy xem cả 2 
như là “pháp ghê tởm” (dịch như HT Thích Minh Châu). 


Thứ tư, người tu quán bao trùm khắp các đối tượng cả dễ 
thương và hung đữ đó bằng Tâm Từ Bi, hay xem chúng 
như các đại; do vậy xem cả 2 như là “pháp không ghê tởm” 
(dịch như HT Thích Minh Châu). 


Thứ năm, tránh cả hai loại đối tượng dễ thương và hung 
dữ đó — khi xem sắc với mắt, nghe tiếng với tai, ngửi mùi 
với mũi, nếm vị với lưỡi, chạm xúc với thân, nhận ra pháp 
với thức, người tu không vui và cũng chẳng buôn, duy chỉ 


182 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


giữ tâm xả trong tỉnh thức tròn đầy. 


Bây giờ, câu hỏi là: có cách nào tiện dụng đề vào sơ 
thiên? 


Thiền sư Leigh Brasington (người nối pháp của Ayya 
Khema) giải thích bằng một bài viết (5), giảng dạy trong 
một thiền thất 9 ngày trong năm 2002 do ông hướng dẫn. 
Ông nói rằng trong vòng 9 ngày, với pháp này sẽ có một số 
người vào được sơ thiên. 


Bài hướng dẫn rất dài, nơi đây chúng ta tóm tắt như sau: 
Yêu câu học nhân ngôi thẳng lưng, thoải mái, thư giãn toàn 
thân. Hít thở nhẹ nhàng, tự nhiên. Cảm nhận hơi thở nơi 
chóp mũi, chỉ chú tâm vào hơi thở nơi chóp mũi. Nếu tâm 
chệch ra, hãy kéo trở lại hơi thở nơi chóp mũi. Hơi thở mơ 
hô dân, có thể cảm nhận là gân như biến mắt, hay đã biến 
mất. Khi đó, chủ tâm vào một nơi có cảm thọ an lạc. Thí 
dụ, mửn cười (như tượng Đức Phát) và chú tâm vào thọ an 
lạc nơi mỉm cười. Nếu thấy chú tâm vào nụ cười mìm không 
được, hãy nghĩ tới nơi khác, thí dụ, giữa ngực hay trên đỉnh 
đầu, nghĩa là một nơi trên cơ thể đề cảm nhận thọ an lạc. 
Tự nhiên như thế, không làm gì hơn, dân dà cảm thọ an lạc 
toàn thân sẽ tới, an lạc toàn thân vô cùng tán. Và đó là sơ 
thiên, khi đối chiếu với Kinh. 


Như trên là một cách. 


Trong Kinh AN 4.41, Đức Phật dạy về bốn cách khác 
nhau vào định, trích bản dịch của HT Thích Minh Châu: 


183 


NGUYÊN GIÁC 


“Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho 
sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các 
Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
được tri kiến. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định 
tu tập, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.” (6) 


Trong bản phân tích của Piya Tan, nói về 4 cách này như 
sau. 


Cách thứ nhất, an trú hạnh phúc ở đây và bây giờ (hiện 
pháp lạc trú), là tập cho bốn tầng thiên. 


Cách thứ nhì, guán tưởng về ánh sáng, còn gọi là thiên 
nhãn, sẽ đạt tri kiến (biết và thấy). 


Cách thứ ba, là chánh niệm tỉnh giác, tưởng về vô thường 
(quan sát các thọ sinh trụ dị diệt). 


Cách thứ tư, guan sát sinh và điệt trong 5 uẩấn (sắc thọ 
tưởng hành thức). 


Tới đây, chúng ta sẽ nói về pháp Định Vô Tướng. Nói vô 
tướng, nhưng có nghĩa là thực tướng. Như vậy, thực tướng 
là gì? Thực tướng các pháp đang diễn ra trước mắt, bên tai, 
và trong tâm mình là gì? Đức Phật trả lời là vô thường, là 
vô ngã, là do nhân duyên kết hợp. Cụ thể: Làm sao đề thấy 
vô thường và vô ngã trôi chảy trước mắt và bên tai? 


Ngài Xá Lợi Phất (Sariputta) trong bài thơ “Guhatthaka- 
suttaniddeso: Upon the Tip of a Needle” (7) mô tả rằng tất 


184 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


cả các pháp chảy xiết qua các khoảnh khắc thời gian, y như 
điểm tiếp giáp của một hạt (thí dụ, hạt mè) rất nhỏ đặt lơ 
lửng trên đầu một mũi kim. 


Nội dung bài thơ của ngài Xá Lợi Phất, nơi đây sẽ viết như 
văn xuôi cho đễ đọc, có thê địch nghĩa như sau: 


“Đời sống, thọ mạng, niềm vui, nỗi đau đều buộc chung 
vào một khoảnh khắc của tâm, một khoảnh khắc nhanh 
chóng trôi đi. Ngay cả các vị phi nhơn sống lâu tới 84 ngàn 
tỷ năm cũng không sống được 2 khoảnh khắc nào trong tâm 
y hệt nhau. Cái ngưng lại nơi người đã chết hay cho người 
còn đứng nơi đây đêu là cùng các uẩn, khi biến đi là vĩnh 
viễn không nối lại được. Các trạng thái đang biến mắt bây 
giờ và các trạng thái sẽ biến mất trong các ngày tương lai 
đều có đặc tướng y hệt như các đặc tướng đã biến mắt 
trước đây. Khi không tạo tác gì nữa, sẽ không có sinh ra; 
chỉ với hiện tại này, chúng ta đang sống. Khi đã nắm được 
nghĩa tối thượng, thế giới chết ngay khi tâm ngưng lại. 
Không cất giữ gì được những gì đã biến mất, không để gì 
được cho tương lai. Những người đã sinh ra trong đời này 
đang đứng y hệt như hạt mè rất nhỏ trên đầu mũi kim. Sự 
biến mất của tất cả các trạng thái này đã không hề được 
hoan nghênh, mặc dù hiện tượng khoảnh khắc tan rã như 
thế đã có từ thời ban sơ. Từ nơi chưa được nhìn thấy, các 
trạng thái này hiện ra và biến đi, được nhìn thấy chỉ khi 
chúng đang trôi đi vào quá khứ. Y hệt tia chớp trên bằu 
trời: tất cả các pháp khởi lên và rồi biến hẳn đi. ” 


Người viết tin rằng, bài thơ này khi được đọc và nghiền 
ngẫm, có sức mạnh dẫn vào định, y hệt như bài Bát Nhã 
Tâm Kinh, vì gần như tức khắc, trong tâm người đọc sẽ 


185 


NGUYÊN GIÁC 
không còn trụ bất kỳ pháp nào nữa. 


Thực tướng các pháp là trôi chảy như thế, là vô thường và 
vô ngã. Và như thế, Thực tướng chính là Vô tướng. Nhưng 
gọi là Thực tướng, hay gọi là Vô tướng cũng chỉ là khiên 
cưỡng, vì không có lời nào mô tả được. Chính trong Thực 
tướng này, gọi là Vô thường hay Thường cũng được, gọi là 
Vô ngã hay Ngã cũng được, vì gọi gì cũng là tạm gọi; 
nhưng gọi Vô thường và Vô ngã sẽ cận nghĩa nhất. Hình 
ảnh các pháp chảy xiết như điểm tiếp giáp của hạt đậu nhỏ 
trên đầu mũi kim là bất khả ngôn thuyết, không lời nào nói 
được. 


Hãy thử hình dung rằng chúng ta đang thấy, đang nghe, 
đang biết, đang cảm thọ toàn bộ thân tâm và thế giới đang 
chảy xiết trong thời gian như hạt mè nhỏ lơ lửng trên đầu 
mũi kim. Thử nhìn trước mắt các pháp như thế, sẽ thấy hiện 
lên bài Bát Nhã Tâm Kinh: không gọi được pháp nào là Có, 
không gọi được pháp nào là Không, và sẽ hiểu tường tận rất 
nhiều bản Kinh Phật, đặc biệt là hệ Bát Nhã. Sau khi đọc, 
quán sát, nghiền ngẫm, cảm thọ bài thơ trên của ngài Xá 
Lợi Phát, sẽ dễ dàng hiểu từng dòng Kinh Kim Cang. 


Nhiều thế kỷ sau Đức Phật, ngài Long Thọ ra đời và mô tả 
rằng các pháp như thế đã hiện ra trước mắt chúng ta qua 2 
sự thực: Chân đề và Tục đề. 


Nghĩa là, tất cả những gì chúng ta nhìn về thế giới này đều 
qua bức màn không thực, dệt lên bằng ý thức. Chúng ta nói 
trước mắt là người, là cây, là núi, là sông... nhưng thực sự 
đó là khái niệm hóa gọi là người, là cây, là núi, là sông... 
Trong khi đó, các bậc thánh ngoài cặp mắt khái niệm hóa 
đời thường, còn nhìn qua cặp mắt soi chiếu 5 uân: tất cả chỉ 


186 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


là các uấn (sắc thọ tưởng hành thức) đang trôi chảy xiết 
trên đầu mũi kim. 


Trong hình ảnh chảy xiết đó, không thê có cái gì gọi là quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Ba thời này chỉ là khái niệm hóa. Và hễ 
mở miệng về bất kỳ pháp nào, đều sẽ là các khái niệm hóa 
do chúng ta thêu dệt lên, và chúng ta không còn sống được 
trong cái hiện tiền nữa. Cũng là lý do, các Thiền sư Trung 
Hoa và Việt Nam ưa nói: Hễ mở miệng là trật rồi. 


Trong Kinh SN 23.2 (8), Đức Phật dạy rằng phải đập cho 
tan vỡ, phải đập cho văng tứ tán, phải đập cho không còn gì 
hết ngũ uân sắc thọ tưởng hành thức (smashing, scaftering, 
@& demolishing ƒorm (etc.) and making 11 unƒtt ƒor pÏay) mới 
thấy được Niết Bàn. Đó là ngôn ngữ Bát Nhã Tâm Kinh 
vậy. 


Đó cũng là ngôn ngữ Trung Quán của ngài Long Thọ. Đọc 
kỹ bài thơ của ngài Xá Lợi Phất đã dịch trên, chúng ta sẽ 
thấy ngài Long Thọ diễn lại chính xác cái nhìn chảy xiết 
qua đầu mũi kim đó qua bài kệ: 


Bất sinh diệc bất diệt. Bắt thường diệc bắt đoạn. Bắt nhất 
diệc bắt dị. Bắt lai diệc bắt khứ. 


Dịch: Không sinh cũng không diệt. Không thường cũng 
không đoạn. Không một cũng không khác. Không đến cũng 
không đi. 


Đây là pháp Đốn Ngộ. Ngay khi thấy tức khắc thực tướng 
vô tướng, tất cả sắc thọ tưởng hành thức gần như tê liệt, và 
rồi cả năm uần đều sẽ từ từ mất sức mạnh. Và đó là pháp 
Ngộ Trước Tu Sau. 


187 


NGUYÊN GIÁC 


Thiền Tổ Sư nhân mạnh về Ngộ, nhằm gỡ bỏ bức màn khái 
niệm hóa do tâm thức nhiều đời phủ lên thực tướng. Đó là 
những trường hợp trực nhận thực tướng vô tướng qua thấy 
nghe hay biết, nhưng khi kê lại bằng chữ viết qua nhiều đời 
sau, chúng ta đọc và ngỡ là bí hiểm. Như ngài Hương 
Nghiêm Trí Nhàn đại ngộ khi nghe tiếng viên sỏi văng vào 
cây trúc, chứ không phải là do suy luận gì. Hay như khi 
ngài Long Đàm thổi tắt nến, ngài Đức Sơn liền ngộ tức 
khắc, và hiểu hết ý chỉ của kinh điển. Đó là từ tai, từ mắt 
mà vào, và thấy ngay trong dòng chảy xiết vô thường của 
các uẫn, có một Niết Bàn Tự Tâm có thể cảm nhận qua tai, 
qua mắt — mà không phải qua mài giữa gì hết. Đó là như 
trong Kinh Bahiya Sutta, khi Đức Phật dạy ngài Bahiya 
rằng hãy để cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy, cái được 
nghe sẽ chỉ là cái được nghe... và chúng ta thấy kết quả là: 
ngài Bahiya đốn nhập Niết Bàn. 


Đó cũng là lý do Thiền Tông nói là pháp này nằm ngoài 
chữ nghĩa kinh điển, chỉ là muốn nói là phải Thấy, phải 
Nghe tức khắc cái Niết Bàn Tự Tâm, chứ không phải từ 
gạn lọc chữ nghĩa. 


Pháp định của thực tướng vô tướng được Đức Phật nói 
nhiều lần trong nhiều kinh. 


Kinh Pháp Cú, kệ 92 viết rằng: Bậc A La Hán có một đổi 
tượng là giải thoát ra khỏi cõi sinh tổn này, tức là, Niết 
Bàn vốn là Không và Vô Tướng. Nơi đến của họ, y hệt như 
chim bay trên bầu trời, không thể dò ra dấu vết (...They 
have as ther object liberation from exIstence, that 1s, 
NÑIbbana which 1s Void and Signless. Their destination, like 


188 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
the course of birds 1n the air, cannot be traced). 
Trong Trưởng Lão Tăng Kệ 1.92, có viết: 


“Với bậc đã có phiển não khô cạn, bậc không còn sắn bó 
vào thực phẩm, nơi an trú là sự giải thoát của vô tướng và 
của rồng rang không tánh: Lối đi của họ khó dò nổi, y hệt 
chim trên bầu trời.” (9) 


Chữ “thực phẩm” trong đoạn trích dẫn trên còn có ý nhắc 
lời Đức Phật dạy trong Kinh AN 10.27 và Kính SN 12.64 
rằng không cần tu gì hết, chỉ cần xa lìa thức ăn sinh tử luân 
hồi (10) là xong. 


Kinh Phật nói rằng các pháp tự thân vốn xa lìa phiên não. 
Chỉ vì duyên vào nhau, dục tham khởi lên, mới bị trói buộc. 
Nghĩa là, nêu cảm nhận các pháp đang chảy xiết trong sắc 
thọ tưởng hành thức, tức khắc sẽ không có gì để duyên vào 
nhau mà trói buộc nữa. Như thế, nếu thấy các pháp chỉ là 
dòng chảy xiết trên đầu mũi kim, Thiền Tông Việt Nam có 
gì liên hệ tới bài thơ của ngài Xá Lợi Phất? Thưa rằng 
chúng ta sẽ gặp lại gần như y hệt và sẽ hiểu tận tường bài 
kệ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ (khi thấy dòng chảy xiết 
vô thường trên đầu mũi kim): 


Bản lai vô cấu tịnh; Cấu tịnh tổng hư danh. Pháp thân vô 
quái ngại; Hà trược phục hà thanh. 


Dịch: Trước giờ vẫn không hề dơ với sạch; Dơ với sạch 
toàn là chữ rồng thôi. Pháp thân không gì ngăn ngại; Chỉ 
mà đục với chỉ mà trong. 


Trong dòng thơ trên của ngài Tuệ Trung, chúng ta gặp chữ 
“pháp thân” sau khi ngài nói rằng các pháp vốn không đơ, 


189 


NGUYÊN GIÁC 


không sạch. Chảy xiết như thế, tất nhiên không dơ, không 
sạch, pháp thân hiển nhiên là trung đạo — Pháp Thân là 
Thân Của Pháp, là Thân Của Trí Tuệ, vốn xa lìa mọi dơ 
sạch. 


Có phải Đức Phật nói bản nhiên các pháp vốn không hề 
dơ sạch? 


Nơi phần trên, chúng ta có nói về pháp đối trị 5 tưởng, khi 
mắt nhìn thấy hình dáng của người xinh xắn, hay khi tai 
nghe đoạn nhạc du dương... nhưng tới Kinh SN 41.1, Đức 
Phật dạy rằng giữa tâm với cảnh nguyên khởi không gì trói 
buộc nhau, vì mắt không phải là trói buộc của sắc, và sắc 
không phải là trói buộc của mắt, tương tự với tai... Nghĩa 
là, # thân, các pháp vốn xa lìa mọi trói buộc, mọi dơ sạch. 
Chỉ vì chúng ta khởi tâm linh tỉnh, mới có phiên não. 


Trích bản dịch Kinh SN 41.1 của HT Thích Minh Châu: 


“ „con mắt không phải là trói buộc của các sắc; các sắc 
không phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả 
hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói 
buộc. Cái tai không phải là trói buộc của các tiếng . Mũi 
không phải là trói buộc của các hương ... Lưỡi không phải 
là trói buộc của các vị... Thân không phải là trói buộc của 
các xúc... Ý không phải là trói buộc của các pháp. Các 
pháp cũng không phải là trói buộc của ý.” [Nôi kết bản 
Việt và Anh ở (11)] 

Vì vậy, còn nói rằng trước hết là cần chứng ngộ được Pháp 
Thân, mới tức khắc biết cách để tâm vào nơi không do, 
không sạch, không vướng vào bất cứ những gì của quá- 
hiện-vỊ la1. 


190 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Như vậy, một cách phố biến, Thiền Tông truyền dạy như 
thế nào? 


Hiện nay, Thiền Tông phổ biến ở Hoa Kỳ là Tào Động 
(Soto Zen). 


Thiền sư Thánh Nghiêm (1930-2009) giải thích về một 
pháp có tên là Mặc chiếu thiền của Tào Động Tông, qua lời 
cao đồ là Guo Gu nói trên tạp chí /⁄on⁄s Roar ngày 12 
tháng 8-2016, dịch như sau: 


“Cách toàn hảo để thực tập mặc chiếu là ngôi mà không 
dựa vào mái, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý. Bạn ngôi mà không 
trụ vào bắt cứ nơi nào, không nghĩ tưởng bắt cứ gì, cũng 
không rơi vào hôn trầm. Bạn không nhập định, cũng không 
để cho khởi niệm tán loạn. Trong khoảnh khắc này, tâm là 
như thị -- tỉnh giác và lặng lẽ, tỏ tường và không do giác. ” 
(12) 


Trong đoạn dẫn trên có nói là “không nhập định” — chỉ đơn 
giản vì Thiền Tông là pháp đốn ngộ, thấy ngay tức khắc 
không hề xa lìa tự tánh định, nơi không hề có xuất định và 
nhập định. Vì hễ nghĩ ngợi, là hạt mè sẽ rơi khỏi đầu mũi 
kim. 


Có một phương pháp khác, có thê sẽ thích nghi với nhiều 
người: dựa vào Kinh Lăng Nghiêm. 


Trước tiên, nên tập khi ngôi. Cách ngôi khó nhật là kiệt già, 
rôi tới bán già; cách dễ hơn là ngôi kiêu Miên Điện (xem 


191 


NGUYÊN GIÁC 


hình ngồi qua https://images.google. COIm/ với nhóm chữ 
*Burmese posture”). Hay chỉ đơn giản ngôi trên ghế, áp sát 
hai bàn chân trên mặt đất. Khi quen thuộc rồi, nên tập trong 
mọi thời đi đứng nằm ngồi. 


Hoặc mở mắt lim dim hướng tới đầu chóp mũi, hoặc nhắm 
mắt nhẹ nhàng. Hít thở nhẹ nhàng. Không nghĩ ngợi chút 
gì. Sau nhiều hơi thở nhẹ nhàng, hãy bắt đâu lắng nghe, 
chỉ đơn giản lắng nghe cái khoảnh khắc đang trôi cháy. 
Không phải nghe âm thanh bên trong, không phải nghe âm 
thanh bên ngoài. Chỉ đơn giản lắng nghe, là lắng nghe. Có 
tiếng cũng mặc, không tiếng cũng mặc. Chỉ lắng nghe, 
không phải nghe bằng hai tai, mà là như dường nghe bằng 
toàn thân. Chỉ nghe là nghe. Lặng lẽ, tỉnh giác, lắng nghe, 
không để chệch một khoảnh khắc nào. 


Thiên tập như thế, trong vài phút đồng hồ, sẽ chứng nghiệm 
tất cả kinh điển. Trong cái lắng nghe, đó là Vô thường, vì 
âm thanh trôi đi, không gì níu được. Hễ khởi tâm nghĩ ngợi, 
lập tức mất đi cái lắng nghe đang trôi chảy. Trong cái lắng 
nghe, đó là Vô ngã, vì không hề có bất kỳ một pháp nào 
thoát khỏi dòng chảy xiết của âm thanh. Trong cái lắng 
nghe, không hề có cái gì gọi là “tôi” và “cái của tôi” vì 
dòng chảy xiết của âm thanh cuốn phăng hết cả 5 uân sắc 
thọ tưởng thành thức. Trong cái lắng nghe, nhân và quả 
hiện ra như là đồng thời, nhân duyên sinh và nhân duyên 
diệt như là đồng thời, nên còn gọi là không hề có sinh, và 
không hề có diệt. Trong cái lắng nghe, Tứ Thánh Đề tức 
khắc hiện ra, bất như ý và an lạc đồng thời hiện ra, nơi đó 
Khổ và Diệt Khổ là một (và cũng là không), và do vậy 
Phiền Não tức thời là Niết Bàn, sóng là nước và nước là 
sóng (cũng nghiệm ra Trung Quán của ngài Long Thọ: Thị 


192 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


có tri Niết Bàn, phi hữu diệc phi vô; như thế, biết rằng Niết 
Bàn không phải có và cũng không phải không). Trong cái 
lắng nghe, cũng sẽ nhận ra các diệu lý trong Kinh Duy Ma 
Cật và Kinh Giải Thâm Mật: thắng nghĩa bất nhị (không 
hai) nhưng cũng không gọi là một, và hoàn toàn xa lìa ngôn 
thuyết. 


Khi ngồi lắng nghe như thế, có thê trong vài phút đồng hồ, 
sẽ thấy an lạc toàn thân, đầu mình và tay chân như tắm 
trong hồ nước mát. Pháp này còn gọi là không có gì để tu, 
vì hễ nghĩ ngợi hay mở miệng là xa lìa cái lắng nghe rồi. 
Phật Tánh nơi đây sẽ hiển lộ trong cái toàn thể, không gọi 
là trong hay ngoài. Trong pháp lắng nghe này, nếu chỉ lắng 
nghe bằng toàn thân xương cốt thịt da, đó là Tào Động 
Tông; nếu khởi lên chữ Ai, lập tức pháp lắng nghe trở 
thành phương tiện của Lâm Tế Tông. Nhưng chớ nên nghĩ 
là phải mài giữa gì, vì khi lắng nghe cái khoảnh khắc chảy 
xiết đó, bạn sẽ hiểu hết tất cả kinh điển trên toàn thân 
xương cốt da thịt của mình. Đó cũng là lời Đức Phật dạy 
ngài Bahiya, rằng trong cái được nghe sẽ chỉ là cái được 
nghe. Bất kỳ ai cũng có thê tập được pháp nghe của Kinh 
Lăng Nghiêm, và sẽ thấy trong vài phút đồng hỏ, hiểu ngay 
tất cả mọi kinh điển, khi cảm nhận các pháp ấn cụ thể, rõ 
ràng, minh bạch... không gì mơ hồ. Và sẽ hạnh phúc vô 
cùng tận. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh MN 70: https://suttacentral.net/vn/mn70 
(2) Liberation - Relevance of Sutta- Vinaya: 


http:/www.budsas.org/ebud/ebdhal63.htm 
(3) Kinh AN 5.28, bản dịch của HT Minh Châu: 





193 


NGUYÊN GIÁC 


https://suttacentral.ne/vn/an5.28 


(4) Kinh Tương Ưng https://suttacentral.net/vn/sn46.64 
(Š) Instruction for Entering Jhana: 


http:/www.leighb.com/Jhana3.htn 

(6) Kinh AN 4.41: https://suttacentral.net/vn/an4.4I 

(7) Guhatthaka-suttaniddeso: 
hftp:/www.accesstoInsight.org/tipitaka/kn/nm/nm.2.04.ole 
n.html 

(8) Kinh SN 23.2: 
http://www.accessfoinsight.org/tiIpitaka/sn/sn23/sn23.002.th 
an.html 

(9) TUTK 1.92: The one whose defilements are dried up, 
'Whos not attached to food, Whose resort 1s the liberation, 
That 1s signless and empty: TheIr track 1s hard to trace, 
Like that of birds In the sky. Xem: 
https://suttacentral.neen/thag I.92 

(10) Pháp Môn Định Vô Tướng: 
https://thuvienhoasen.org/a28 I89/phap-mon-dinh-vo-tuong 
(11) Kinh SN 4I.1, bản Việt dịch: 
https://suttacentral.netvn/sn41l.l 

Bản Anh dịch của Ni trưởng Uppalavanna: ...the eye 1s not 
the bond of forms and forms are not the bond of the eye, 
yet the Interest and greed that arise on account of these two 
1s the bond there. The ear 1s not the bond of sounds and 
sounds are not the bond of the ear, yet the Interest and 
greed that arise on account of these two 1s the bond there... 
http://awake.klev.ua/dhamma(tIpitaka/2Sutta- 
Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta4/40-Citta- 
Samyutta/01-Cittavaggo-e.html 

(12) Bài Kinh Tuấn Mã: 
https://thuvienhoasen.org/a25964/bai-kinh-tuan-ma-va- 

















194 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


thien-tong 


195 


[9 
THIÊN TÔNG VÀ 


CÁC PHÁP NGẮN GỌN 


Bài viết này chỉ có tính sơ lược, vì vấn đề rất là mênh 
mông. Bản thân người viết tu học không thâm sâu, khả 
năng đọc cũng hạn chế, nên sẽ có thiếu sót, thậm chí, có thể 
sai sót. Bài này viết trong nỗ lực muốn giúp một số độc giả 
dễ dàng hơn khi đọc về Thiền sử Trung Hoa, Việt Nam, 
Nhật Bản, Đại Hàn... qua đối chiếu với một số kinh trong 
Tạng Pali, đặc biệt các kinh được Đức Phật dạy cho một sỐ 
vị muốn xin một lời dạy ngắn gọn (Dhamma 1n brief) để sẽ 
lui về một góc rừng ngồi cho tới khi giải thoát. 


BA CÕI DUY TÂM, VAN PHÁP DUY THỨC 


Nhiều Phật tử thắc mắc về nghĩa thường nói trong Kinh 
Bắc Tông, đặc biệt là trong Thiền Tông: Ba cõi duy tâm, 
vạn pháp duy thức. Ý này, nguyên thủy Đức Phật dạy từ 


166 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Kinh Pháp Cú và rất nhiều kinh khác trong Kinh Tương 
Ưng Bộ. 


Trước tiên, để nêu một câu hỏi thường gặp: tại sao Đức 
Phật và chư Thánh Tăng vẫn đi đứng nằm ngồi trong Niết 
Bàn, thọ dụng an lạc vô cùng tận trong Niết Bàn... như thé, 
đã nói rằng chứng ngộ vô ngã là ai vào Niết Bàn, và ai thọ 
dụng Niết Bàn? 


Câu trả lời dĩ nhiên thường gặp là: không một ai, không hề 
có ai... tuy rằng vẫn có Đức Phật và chư Thánh Tăng đang 
đi đứng nằm ngồi và thọ dụng Niết Bàn. Bởi vì, Đức Phật 
nói, cảnh giới đó nói gì cũng không trúng. 

Nghĩa là, xa lìa ngôn thuyết. Nghĩa là, nói “ngã” và nói “vô 
ngã” cũng là trật. Nhưng lối đi duy nhất là phải thấy vô ngã 
nơi khối thân tâm này, nơi khối căn-trần-thức này, nơi toàn 
thể những gì trong và ngoài, nơi toàn thể những gì quá- 
hiện-vỊ la1. 


Nghĩa là, cùng hít thở chung một bầu không khí, trong khi 
tất cả chúng sanh thời đó tự thấy đang sống trong biên khổ, 
lúc đó chỉ có Đức Phật và 2.500 vị Thánh Tăng đang thọ 
dụng Niết Bàn. Như thế, Niết Bàn không có nghĩa là nhà 
cửa, thành quách, sông hồ... Đó là tâm, khi đã xả ly hoàn 
toàn tham sân si. Lúc đó, trước mất và bên tai đều là Niết 
Bàn. 


Đức Phật nói rằng tất cả các pháp trước mắt, bên tai... đều 
là trọn thế giới của chúng ta. 


Kinh Tắt Cả trong Tương Ưng Sáu Xứ SN 35.23 viết: 
“— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe. 


167 


NGUYÊN GIÁC 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tất cả? Maăt và các sắc; tại 
và các tiêng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các 
xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả. 


Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Sau khi từ bỏ tất cả này, 
ta sẽ tuyên bố (một) tắt cả khác”, thời lời nói người ấy chỉ 
là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng mình gì. 
Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này 
các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của 
người ấy”) 


Trong các chú thích cho bản tiếng Anh của Kinh trên là 
“The AlI" (Sabba Sutta, SN 35.23), nói rằng ngoài sáu căn 
và sáu trần sẽ không có gì nữa hết. 


Trong Kinh Tương Ưng, bản tiếng Anh “The Connected 
Discourses of the Buddha: A 'Translation of the Samyutta 
Nikaya” dịch bởi Bhikkhu Bodhi, in năm 2000, nơi trang 
1140 là Kinh Sabba Sutta, có ghi chú n.7 ở trang 1399, rằng 
theo luận thư Pali về kinh này nói rằng: “...Mếu có ai vượt 
ra ngoài 12 xứ này (căn-trần), người đó không có thể chỉ 
ra đâu là hiện tượng thực.” (p. 1399, n. 7, the Pali 
commentary regarding the Sabba Sutta states: "...[I]f one 
passes over the twelve sense bases, one cannot poInt out 
any real phenomenon.") 


Trong Kinh Tương Ưng "Abandonment" (SN 35.24), 
Bhikkhu Bodhi dịch rằng Đức Phật dạy pháp buông bỏ Tất 
Cả, nơi đây bao gồm căn-trằn-thức. HT Thích Minh Châu 
dịch là Đoạn Tận tất cả, chấm dứt tất cả cho dù là vui, là 
khổ hay là không vui không khổ. Tắt cả cõi này [mà chúng 
ta đang đi đứng nằm ngồi trong đó] định nghĩa là căn-trần- 
thức. (2) 


168 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Nhà sư Nguyễn Thế Đăng trong bài tác phẩm Đi Vào Kinh 
Hoa Nghiêm, nơi chương 4, có giải thích rằng: 


“..Bản tánh của tất cả các pháp vốn là Niếr-bàn, vốn là 
tịch diệt; Như Lai cũng vốn là Niếễt-bàn, vốn là tịch diệt, 
không cẩn phải niễt-bàn thêm nữa, không cân phải nhập 
diệt nữa. vì bản tánh ấy vốn là tịch diệt nên vô sanh vô 
khởi. Như thế, xuất thể gian và nhập Niết-bàn chỉ là “thân 
biến” “thị hiện đối với chúng sanh còn sống trong 
tưởng... (3) 


Diệu nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới trùng trùng 
duyên khởi. Trong cái hiểu đơn giản, chúng ta nhìn pháp 
duyên khởi theo chiều dọc, tức là theo chiều thời gian, rằng 
cái này có, nên cái kia có. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy lý 
duyên khởi trong toàn cảnh sẽ thấy như người đứng trong 
ngôi nhà chung quanh đều là gương phản chiếu trùng trùng. 


Chúng ta có thê lấy một thí dụ. Giả sử như chúng ta đang 
nghe một cô ca sĩ hát, trên sân khấu với trống, đàn, ánh 
sáng, và vân vân. Giải sử, chúng ta nghe cô hát câu “Tôi 
yêu tiếng nước tôi...” Chúng ta thấy riêng chữ “tiếng” là 
hợp âm mang giọng ca sĩ, cùng với tiếng đàn, tiếng trống. 
Tức là duyên khởi. Và trong tiếng đàn đệm đó cũng là từ 
nhiều duyên khởi: từ anh nhạc sĩ luyện đàn nhiều thập niên, 
là tiếng gỗ rừng thông, tiếng ván thông mang theo tiếng gió 
rừng cao nguyên, tiếng thợ mộc làm đàn. Rồi tiếng trống, 
tương tự... Tất cả cùng duyên khởi, theo một mô thức có 
thể mượn từ Khoa Khí Tượng Vật Lý: một tiếng vỗ cánh 
của con bươm bướm có thể sẽ dấy lên trận bão bên kia bờ 
đại dương. 


Tương tự, nêu nhìn vê màu phân trên má cô ca sĩ, sẽ thây 


169 


NGUYÊN GIÁC 


trùng trùng duyên khởi. Từ màu phấn mua từ Nhật Bản, 
phấn này từ nhựa cây rừng sấy khô và trộn hóa chất. Lẫn 
màu trắng che trên da rám nắng của cô ca sĩ. Da của cô có 
thê là xanh mau bệnh... Tương tự, chúng ta thấy cả thế giới 
trùng trùng duyên khởi trước mắt. Chúng ta hễ mở lời, là 
tất cả các pháp trở thành quá khứ, vì hiện tại liên tục chảy 
xiết, không ngừng. Khi ngồi nghe và thấy cả pháp giới 
trùng trùng như thế, không có suy nghĩ hay nói gì được. Vì 


` 
>3 


hễ nghĩ ngợi, là mất “cái hiện tiền” tức khắc, là tất cả chỉ 
còn là chạy theo cái vừa trôi qua. 


Thấy cái khoảnh khắc trùng trùng duyên khởi đó là thấy 
Niết bàn tịch diệt, cho dù bên tai khoảnh khắc đó vẫn là 
tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng gió rừng cao nguyên, 
tiếng cưa gỗ rừng, tiếng thợ mộc mài gỗ, căng dây đàn... 
Tất cả nghĩ ngợi của ý thức trong khoảnh khắc đó sẽ im 
bặt. 


Đó cũng là thấy Pháp Như Huyễn. Chỉ trong một lời ca, 
trong một khoảnh khắc, và trong từng khoảnh khắc nhỏ 
hơn, cả một thế giới duyên khởi hiện lên như huyễn trước 
mắt, như huyễn bên tai. 


Trong Kinh Viên Giác có nói rằng Đức Phật dạy về một 
pháp tu ngắn gọn, không qua bất kỳ phương tiện nào khác: 


“Thiện nam tử, trì huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly 
huyễn tức giác, diệc vô tiệm thứ. Nhất thiết Bồ-tát cập mạt 
thế chúng sanh, y thử tu hành, như thị nãi năng vĩnh ly chư 
huyễn.” 


Nghĩa là, dịch: Các thiện nam tử, thấy pháp là huyễn liễn 
tức khắc xa lìa (không chấp thủ, không chấp thật), khỏi cần 


170 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


phương tiện gì, la huyễn tức liễn giác, cũng không có thứ 
lớp gì. Tất cả Bồ tát và chúng sanh đời sau hãy y như thể tu 
hành. Như thế mới hằng lìa các huyền. 


Hễ thấy cái khoảnh khắc trùng trùng như thế, là thấy pháp 
như huyễn. Làm sao còn chỗ nào cho tham sân si hiện ra 
nữa. 


Như thê, thấy cái hiện tiền, là thấy duyên khởi trùng trùng. 
Khi dạy về lý duyên khởi, Đức Phật nói rằng ai thấy Lý 
duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật. 


Trong cái khoảng khắc đó, có thể gọi là, như Kinh Nhật 
Tụng Bắc Tông thường nói, “tình dữ vô tình, đều trọn 
thành Phật đạo,” nghĩa là, giới hữu tình chúng sinh và giới 
vô tình chúng sinh cùng hiển hiện trong Niết bàn tịch diệt. 


Một nhà sư Nam Tông của Thái Lan cũng có thị kiến như 
thế. Ngài Ajahn Chah trong bài thuyết pháp “Opening the 
Dhamma Eye” có một giải thích: 


“Những gì có ý thức (hữu tình) và những gì không ý thức 
(vô tình) không khác gì nhau. Chúng y hệt nhau. Và nếu 
chúng ta hiểu cái y hệt nhau này, rồi khi chúng ta thấy bản 
tánh của một cây, thí dụ, chúng ta sẽ biết rằng không có gì 
khác với 5 uấn của chúng ta...” (4) 


ƯNG VÔ SỞ TRỤ, BUÔNG BỎ 


Có một nhóm kinh, gọi là pháp ngắn gọn. do pháp Đức 
Phật dạy trong Tạng Pali cho chư tăng muốn xin lời ngắn 
gọn để lui vào góc rừng ngồi cho tới khi giải thoát. Nguyên 


171 


NGUYÊN GIÁC 


khởi đó là nhóm kinh từ Kinh Tương Ưng Bộ: SN 22.63, 
SN 22.64, SN 22.65, SN 22.66, SN 22.67, SN 22.68, SN 
22.69. 


Trong đó, có nhiều lời dạy khác nhau, nhưng đều được Đức 
Phật gọi đó là pháp ngắn gọn, nghĩa là không bận tâm 
nhiều với thiên kinh vạn quyền. 


Maurice O'Connell Walshe dịch là: “...1f the Blessed One 
would teach me briefly a doctrine so that having heard 1t Ï 
might dwell alone...” (... nếu Đức Thế Tôn sẽ dạy con 
giáo pháp ngăn gọn để khi nghe xong, con có thê về độc 
Cư...) 


Bhikkhu Bodhi dịch là: “...1f the Blessed One would teach 
me the Dhamma In brief, so that, having heard the Dhamma 
from the Blessed One, I might dwell alone...” (tương tự 
như trên) 


Như thế, chúng ta thấy có ít nhất 7 pháp tu ngắn gọn trong 
nhóm Kinh SN 22.63-69. 


Kính SN 22.63 dạy: Không trụ (chnging) vào sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức... 


Kính SN 22.64 dạy: Không nghĩ ngợi mơ tưởng 
(conceiving) về sắc, thọ, tưởng, hành, thức... 


Kính SN 22.65 dạy: Không tìm vui (seeking delight) với 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức... 


Kinh SN 22.66 dạy: Hãy buông bỏ lòng tham ái về bắt cứ 
những gì vô thường (abandon desire ƒor whatever is 
impermanemt), đó là buông sắc, thọ, tưởng, hành, thức... 


172 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Kinh SN 22.67 dạy: Hãy buông bỏ lòng tham ái về bắt cứ 
những gì là khổ, đó là buông sắc, thọ, tưởng, hành, thức... 


Kinh SN 22.68 dạy: Hãy buông bỏ lòng tham ái về bắt cứ 
những gì là vô ngã, đó là buông sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... 


Kinh SN 22.69 dạy: Hãy buông bỏ lòng tham ái về bắt cứ 
những gì không thuộc về ngã (Bhikkhu, you should 
abandon desire ƒor whatever does not belong to se]J), đó là 
buông sắc, thọ, tưởng, hành, thức... (5) 


Kinh cuối vừa dẫn là một lời dạy rất mực dị thường. Kinh 
22.68 nói là buông bỏ vô ngã, kinh kế đó (22.69) liền nói 
buông bỏ những gì không thuộc về ngã. 

Có nghĩa là, có cái gì là ngã nằm ngoài ngũ uẩấn? 

Có phải là một tâm chói sáng như Đức Phật dạy trong kinh 
"Pabhassara Sutta: Luminous; AN 1.49-52"? 


Chúng ta không dám đưa ra câu trả lời, vì căn bản phải là 
lời dạy: tất cả pháp đều vô ngã. 


Hệ thống Kinh Bát Nhã, trong đó phổ biến là Kinh Kim 
Cương và Bát Nhã Tâm Kinh là quảng diễn một phần từ 
nhóm kinh này. 


Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu cho Kinh SN 
22.69 dịch, trích: 


“Nhân duyên ở Sãvatthi ... Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


173 


NGUYÊN GIÁC 


—Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn 
tắt cho con... 


—Cái gì không đáng thuộc tự ngã, ở đây, Ông cân phải 
đoạn trừ lòng dục. 


—Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, bạch Thiện 
Thệ. 


—Lời Ta nói một cách vắn tắt, này Tỷ-kheo, Ông đã hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? 


—Sắc không đáng thuộc tự ngã, bạch Thế Tôn, ở đây, con 
cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ ... Tưởng ... Các hành... 
Thức không đáng thuộc tự ngã, ở đây, con cần phải đoạn 
trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời dạy văn tắt này của Thế 
Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


—Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tỷ- 
kheo! Lời nói vắn tắt này của Ta, Ông đã hiểu một cách 
rộng rãi.” (6) 


Câu hỏi: Cái gì đáng thuộc fự ngã? 


Tương đương với Kinh SN 22.69 trong Tạng A Hàm là 
bản Anh ngữ “Samyuktagama: I8. Discourse on Not 
Belonging to Another,” bản dịch của Bhikkhu Analayo. 


Trong kinh này, một nhà sư tới bạch Đức Phật rằng muốn 
xin Đức Phật dạy pháp cốt tủy của Pháp ngắn gọn (It would 
be well 1f the Blessed One would teach me the essentials of 
the Dharma in brief) để thầy này sẽ lui về độc cư ở góc 
rừng vắng lặng tu tới khi giải thoát hoàn toàn. 

Cốt tủy của Pháp ngắn gọn? Hiểu là pháp tu nhanh nhất. 


174 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Đức Phật nói với vị sư: “Hãy nghe, hãy nghe và chú ý lời ta 
sẽ dạy. Bất cứ những gì không thuộc vào con, và không 
thuộc vào gì khác, những thứ này nên nhanh chóng xóa bỏ 
và buông bỏ...” Đó là hãy xóa bỏ và buông bỏ sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức... 


Rât mực bí ân. Câu hỏi: những gì thuộc vào con? 


Bản Việt dịch tương đương là trong Tạp A Hàm, Kinh 16. 
Phi Bi, bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ và Thích Đức Thắng, 
trích: 


“Nếu có pháp nào chẳng phải là thích ứng của các ông và 
cũng chẳng phải là thích ứng của người khác, thì hãy 
nhanh chóng đoạn trừ pháp ấy.” (7) 


THIÊN TƯ KHÔNG NƠI Y CHỈ 


Trong Tạng Pali, có những lời dạy nghe y hệt như Kinh 
Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, xa lìa hắn các pháp 
truyền thống (như Tứ thiền, Tứ niệm xứ). 


Như trong Kinh Sandha Sutta, bản Việt dịch của Ngài 
Thích Minh Châu. 


“..ÿ ấy Thiển tư không y chỉ vào đất, Thiên tư không y chỉ 
vào nước, Thiên tư không y chỉ vào lửa, Thiên tư không y 
chỉ vào gió, Thiên tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, 
Thiên tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiên tư không y 
chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiên tư không y chỉ vào Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Thiên tư không y chỉ vào thế giới này, 
Thiên tư không y chỉ vào thế giới sau, phàm điều gì được 


175 


NGUYÊN GIÁC 


thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt 
đến, được tâm câu đến, được ý suy tư, thiên tư không y chỉ 
vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có Thiển tư. Lại nữa, này 
Sandha, với vị ấy Thiên tư như vậy, chư Thiên với Thiên 
chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên, dâu từ xa, đảnh 
lỄ con người hiên thiện thuần thục..." (Bài kinh Tuấn Mã và 
Thiền Tông) (8) 


Hay như lời dạy từ Đoạn kệ 874 trong Kinh Nhật Tụng Sơ 
Thời, trong Phẩm Tám ở Kinh Tập: 


"874. Tâm tưởng của người đó [về đối tượng sắc thanh 
hương vị xúc pháp] không phải là kiểu bình thường, mà 
cũng không phải là kiểu dị thường; người đó không phải 
không có tâm tưởng [ về đối tượng sắc thanh hương vị xúc 
pháp], mà cũng không phải tâm tưởng [về đối tượng sắc 
thanh hương vị xúc pháp] đã bị biến mất. Đối với một 
người như thế, SẮC TƯỚNG ĐÃ BIẾN MT. Thực sự, tâm 
tưởng khái niệm hóa chính là cội nguồn của thế giới tâm 
phan duyên..." (Vài Ghi Chú Rời Về Thiên) (8) 


Tương tự, Ngài Huệ Năng đưa ra pháp tu: Vô niệm làm 
tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi 
tướng mà lià tướng. Vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng 
niệm... 

Lời dạy đó của Ngài Huệ Năng, thực sự là y hệt 2 đoạn văn 
trên. Không có gì khác. Vô tâm, vô niệm cũng là Kinh 
Bahiya, thấy chỉ là cái được thấy và nghe chỉ là cái được 
nghe. 


Nếu muốn nói ngắn gọn hơn nữa, sẽ là lời dạy trong Kinh 
Bahrya, và rồi Kinh Malunkyaputta: 


176 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


“với những gì được ngươi thấy, nghe, cảm thọ, và thức 
tri: trong cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy; trong cái 
được nghe sẽ chỉ là cái được nghe; trong cái được cảm thọ 
sẽ chỉ là cải được cảm thọ; trong cái được thức tri sẽ chỉ là 
cái được thức tri... ” 

Kinh Bahiya cũng từng được ngài Phước Hậu đưa vào thơ, 
làm thành chữ NHƯ: 


Kinh điển lưu truyễn tắm vạn tư, 

Học hành không thiếu cũng không dư, 
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết, 
Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. 


Trong khi các pháp tuyệt vời khác, như Lục Niệm (Niệm 
Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm 
Thiên), hay cũng tuyệt vời như Tứ Niệm Xứ (Niệm Thân, 
Niệm Thọ, Niệm Tâm, Niệm Pháp) thực ra vẫn còn y chỉ 
vào thời gian và không gian. Hễ khởi tâm nghĩ ngợi (dù là 
niệm thở vào, niệm thở ra... dù là khi đi biết là đi, khi ngồi 
biết là ngồi...) cũng là trong thời gian, là cái khoảnh khắc 
hiện tiền đã liền trôi vào quá khứ. 


Nhưng khi “thấy chỉ là cái được thấy,” là tức khắc lìa năng 
sở (năng là người niệm, người thấy, người nghe... và sở là 
cái đối tượng của niệm, của thấy, của nghe)... Tất cả hiện 
ra trong một gương tâm sáng ngời, rỗng rang, lặng lẽ. Ngay 
cả khi ngồi giữa chợ ồn ào, tu được pháp của Huệ Năng 
(hay Bahiya) là sẽ thấy gương tâm này. 


DẪN KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG 


177 


NGUYÊN GIÁC 


Để đối chiếu với phần “Thiền tư mà không y chỉ...” nêu 
trên, sau đây sẽ dẫn ra một số câu trong Kinh Lăng Nghiêm 
Tông Thông, bản dịch của Hòa Thượng Nhẫn Tế, do Thành 
Hội Phật Giáo TPHCM 1n năm 1997, sẽ ghi kèm sỐ trang 
theo bản giấy và có bản điện tử ở đây: 
https://huvienhoasen.org/p 17a 1221/quyen-1 Nói Tông 
Thông có nghĩa là lấy chuyện Thiền Tông để chú giải Kinh 
Lăng Nghiêm. Trích một số ý như sau. 





Tổ Am, sau đó thượng đường mà rằng : “Khi thấy mà có 
tướng thấy, cái thấy ấy chăng phải là cái Thấy Chân Thật 
(Chánh Kiến). Thấy do lìa tất cả tướng thấy, cái thấy ấy là 
siêu việt (Giải Thoát) (LNTT, trang 120) 


[Tô Hoàng Bá nói]: Như nay chỉ học Vô Tâm, dứt ngay các 
duyên, không sanh vọng tưởng phân biệt, không người 
không ta, không Tham, Sân, không Yêu Ghét, không Hơn 
Thua. Chỉ cần trừ bỏ hết bấy nhiêu thứ vọng tưởng, thì Tự 
Tánh vốn xưa nay vẫn là trong sạch, đó gọi là tu hành Bồ 
Đề, Pháp, Phật..(trang 123) 


[Lục] Tổ đáp : “Đạo do tâm ngộ, đâu phải ở ngồi. Kinh nói: 
Nếu nói Như Lai có ngồi, có năm, thì đó là hành tà đạo. Vì 
sao thế ? Không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, không 
có sanh, không có diệt, là pháp thiền trong sạch của Như 
Lai. Chư pháp Không Tịch đó là sự ngồi trong sạch của 
Như Lai. Rốt ráo không chỗ chứng, huống là ngồi ư?” 
(trang 156) 


Ngài Vân Cư Trí nói rằng : “Cái Tánh Trong Sạch xưa nay 
trong lặng, chăng có một chút động lay, không thuộc Hữu, 
Vô, lìa ngoài Nắm, Bỏ, Tánh Thể làu làu, vốn tự như nhiên. 
Thấy rõ ràng như vậy, mới gọi là Thấy Tánh (Kiến Tánh). 


178 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tánh tức Phật, Phật tức Tánh nên nói là “Kiến Tánh thành 
Phật”... Suốt ngày thấy mà chưa hề thấy. Tìm cầu danh, xứ, 
thể, tướng bèn chẳng có được. Năng, sở đều dút tuyệt, gọi 
là Thấy Tánh”.(trang 194-195) 


Ngài Vân Cư Trí: “Phàm phu ở ngay trong Tánh trong sạch 
này vọng thấy có năng, có sở : bèn sa vào sanh tử. Chư 
Phật, Bồ Tát khéo biết trong Tự Tánh trong sạch nào có 
hữu, vô nên chăng lập năng, sở”... Đây là chỗ tột rốt ráo : 
như cho rằng ta hiểu, kia chăng hiểu, tức là đại bệnh. Thấy 
có phàm Thánh, dơ sạch, cũng là đại bệnh. Khởi niệm 
không có phàm Thánh, lại là bác không có nhân quả. Thấy 
có cái Tánh trong sạch để có thể trụ dừng, cũng là đại bệnh. 
Khởi kiến giải chẳng có trụ dừng cũng là đại bệnh. Như 
vậy, trong Tánh trong sạch, chăng phá hoại phương tiện 
ứng dụng mà hưng vận từ bi. Như thế, chỗ đạo tràng hưng 
vận đó, tức toàn Tánh trong sạch, nên nói là Thấy Tánh 
thành Phật.” (trang 196) 


Đức Mã Tổ dạy chúng rằng : “Ba cõi duy chỉ là Tâm, muôn 
hình vạn tượng đều là một Pháp Ấn. Phàm thấy sắc là thấy 
tâm. Tâm chẳng tự là tâm, nhân sắc mà có. Các ông chỉ tùy 
thời mà nói năng, thì sự tức là lý, đều không chỗ ngại. Đạo 
quả Bồ Đề cũng lại như thế. Nơi tâm sanh ra thì gọi là sắc. 
Biết sắc là không thì sanh tức là chẳng sanh."(trang 300) 


Như thế, chúng ta thấy rằng qua các kinh trong Tạng Pali — 
như Kinh Sandha Sutta, Kệ 874 trong Phẩm Tám của Kinh 
Tập, Kinh Bahiya... -- chúng ta có thể hiểu được cách 
truyền pháp của các Thiền sư Trung Hoa. Đồng thời, cũng 
hiểu được nhiều kinh điển Bắc Tông. 


179 


NGUYÊN GIÁC 
GHI CHÚ: 


(1) Kinh Tất Cả: https://suttacentral.net/vn/sn35.23 

(2) Kinh Đoạn Tận: https://suttacentral.net/vn/sn35.24 

(3) Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm: 
https://thuvienhoasen.org/p 17a25 185/4-tanh-khoi 

(4) Things which have conscIousness and those without 
conscIousness do not differ. They are the same. And If we 
understand this sameness, then when we see the nature of a 
tree, for example, we will know that 1s no different from 
our own five khandhas'... Link: 
http:/www.ajahnchah.org/book/Opening_Dhamma_Eyel.p 
hp 

(Š) Kính SN 22.69: htfps://suttacentral.ne/en/sn22.69 

(6) Kinh Không Đáng Thuộc Tự Ngã: 
htfps://suttacentral.net/vn/sn22.69 

(7) Bản Anh văn: Whatever does not belong to you and 
does not belong to others, these things should quickly be 
eradicated and relinquished. Link: 
https://suttacentral.ne/en/sal8 

Kinh Phi Bỉ: https://suttacentral.neU/vn/sal§ 

(8) Bài kinh Tuần Mã và Thiền Tông: 
https:/“huvienhoasen.org/a25964/bai-kinh-tuan-ma-va- 
thien-tong 

Vài Ghi Chú Rời Về Thiên: 

https://thuvienhoasen.org/a27 1 86/vai-ghi-chu-roi-ve-thien 

















180 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


181 


20 
ĐỌC TẠNG PALI: 


ĐỪNG TRỤ BẤT KỲ PHÁP NÀO 


Kinh Kim Cương có một lời Đức Phật dạy thường được 
chư tôn đức chú ý: 


“ Cho nên Tu Bỏ Đề! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên sanh 
tâm trong sạch như thế, là chẳng nên khởi tâm trụ sắc, 
chăng nên khởi tâm trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng vô 
sở trụ mà sanh kỳ tâm.” (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật, bản dịch của Tỳ Kheo Thích Duy Lực, Chương 10. 
Trang Nghiêm Tịnh Độ.) 


Không trụ vào bất kỳ nơi đâu, không trụ vào bất kỳ pháp 
nào, xa lìa tất cả những dính mắc... Pháp “ưng vô sở trụ” 
thường được dịch trong tiếng Anh là “non-clinging” hay 
“free from clinging”... 


Lời dạy “ưng vô sở trụ” được tìm thấy nơi đâu trong Tạng 
Kinh Pali? Có thê trả lời ngắn gọn rằng, lời dạy này ghi rất 


182 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


nhiều lần trong trong Tạng Kinh Pali, và ưng vô sở trụ là 
pháp tối thắng. 


Đặc biệt, Đức Phật thường dạy pháp “ưng vô sở trụ” trong 
các bản kinh được gọi là thời kỳ “Early Buddhism” — còn 
gọi là, Phật giáo Sơ thời, tức là, những bản kinh được suy 
đoán là trong những năm đầu tiên thuyết pháp của Đức 
Phật. Nhiều kinh này không mở đầu với “Như thị ngã văn” 
và thường là những kinh ngắn, làm thành các vần thơ để 
chư tăng học thuộc lòng. Điển hình, Kinh Pháp Cú (The 
Dhammapada) là tập họp nhiều kinh Phật giáo Sơ thời. 


Các kinh Phật giáo Sơ thời trong hai nhóm Kinh ở Tiểu Bộ 
Kinh — “Atthaka Vagga” The Octet Chapter” và “The 
Parayana Vagøsa: The Chapter on the Way to the Far Shore” 
— đều ngắn gọn, trực tiếp, không nói gì về Bát Chánh Đạo, 
Tứ Niệm Xứ, Tứ Thiền, Thất Giác Chi... Các kinh Phật 
giáo Sơ thời cho thấy Đạo Phật qua lời Đức Phật được cô 
đọng trong một vài lời ngắn gọn đề thực tập, làm thành vần 
thơ để có thể dùng như kinh nhật tụng. Và trong các kinh 
này, rất nhiều trường hợp cho thấy nhiều vị cư sĩ hay các 
du sĩ đạo khác sau khi nghe lời dạy xong, tức khắc đắc một 
trong tứ thánh quả. 


Khi nói “vô sở trụ” hay nói “không chỗ trụ” hay “vô trụ” — 
là nói vê thức (conscIousness), tuy chỉ là một trong năm 
uấn, nhưng lại là kẻ dẫn lối đưa đường đi khắp ba cối. 


THỨC DẪN ĐI BA CÕI 


Thức khi trở thành một ý định (intention), đó là mời gọi 


183 


NGUYÊN GIÁC 


cho những cuộc sinh tử luân hồi kế tiếp. Chỗ này nên ghi 

nhận: Không nên hiểu tái sinh hay sinh tử luân hồi là có 

một “cái tôi” nào trôi nỗi, trôi lăn; chỉ nên hiểu đó là dòng 

ý thức (stream of consciousness) chảy xiết vô thường, cuốn 
Ẩn: 


trôi nhóm ngũ uần quen gọi là “tôi” hay “ta” đi trong ba 
CỐI. 


Nhưng thức là gì? 
Trong Kinh SN 22.79, Đức Phật giải thích: 


“Và tại sao người gọi đó là 'thức `2 Bởi vì nó nhận biết, do 
vậy nó được gọi là thức. Nó nhận biết những gì? Nó nhận 
biết những gì chua, đăng, hôi, ngọt, có chất dâu alkaline 
hay không, mặn, và không mặn. Bởi vì nó nhận biết, nó 
được gọi là thức.” (1) 


Nếu chỉ thuần nhận biết như thế, thức sẽ không dẫn chúng 
ta đi khắp cõi luân hồi. Thức dẫn chúng ta đi sinh tử là vì 
thức đã trở thành ý niệm miên man trưởng dưỡng, gọi là 
tâm phan duyên, được Đức Phật phân tích kỹ trong Kinh 
Lăng Nghiêm, trong khi đời thường gọi là “tâm khỉ vượn” 
(monkey mind) - tiếng Pali là Papañca, được Bhikkhu 
Bodhi dịch là "mental proliferaton" và được Bhikkhu 
Nanamoli dịch là "mental diversification." 


Đức Phật dạy trong Kinh SN 12: 


“Chư tăng, những gì mình có ý định, và những gì mình lên 
kế hoạch, và bất cứ những gì mình có khuynh hướng 
nghiêng về: điều này trở thành một nên tảng để duy trì ý 
niệm. Khi có một nên tảng, tất sẽ có sự hỗ trợ để dựng lập ý 
niệm. Khi ý niệm được dựng lập, và rôi trưởng dưỡng, tắt 


184 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


sẽ sinh ra sự sinh tôn kế tiếp tương lai. Khi có việc sinh ra 
sự tái sinh tương lai, vậy là tương lai sẽ lại sinh ra, già đi 
và chết, buôn sâu, than khóc, đau đón, khổ não và tuyệt 
vọng. Như thế là cội nguôn của toàn bộ mớ đau khổ này... 


..Khi thức không được dựng lập, và không được trưởng 
dưỡng, sẽ không có cuộc tải sinh tương lại. ” (2) 


Tới đây, chúng ta có thể nhớ tới Kinh Pháp Cú, câu đầu 
tiên là “Tâm dẫn đầu các pháp...” Nghĩa là, khi là thức 
(hiểu là tâm chúng sinh), sẽ cứ mãi sinh tử luân hồi, nhưng 
khi trở thành trí, chính trí tuệ này sẽ dẫn chúng ta qua bờ 
bên kia. Nghĩa là, lúc đó bụi sẽ rơi rót, và lúc đó khả năng 
nhận biết này chính là Niết bàn của các vị A La Hán khi đã 
đoạn tận tham sân si, vốn nguyên sơ chính là “tâm chói 
sáng” (Kinh AN 1.49-52 - Pabhassara Sutta). 


Như thế, làm sao để thức trở thành trí? Hay có phải, vốn từ 
nguyên sơ, thức đã là trí tuệ rồi? 


Cũng nhìn thêm răng, riêng thức sẽ không dẫn được chúng 
ta đi sinh tử luân hôi, mà cân có đủ duyên. 


Trong Kinh AN 3.76 Bhava Sutta, Đức Phật dạy, “Nghiệp 
là cánh đông, thức là hạt giống, và tham ái là ẩm nước.” 
(...kamma 1s the field, consciousness the seed, and craving 
the moIsture.) 


Trong một giải thích về lý nhân duyên, bản dịch Kinh Đại 
Duyên trong Trường Bộ, bản dịch của HT Thích Minh 
Châu có đoạn vấn đáp: 


“2]. Trước đã nói: "Do duyên thức, danh sắc sanh". Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên thức, 


185 


NGUYÊN GIÁC 


danh sắc sanh"? Này Ananda, nếu thức không đi vào trong 
bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong 
bụng bà mẹ không? 


- Bạch Thể Tôn, không!” (3) 


Nghĩa là, duyên theo thức, sẽ có danh-sắc, sẽ có thân và 
tâm hình thành trong bụng mẹ. 


Tóm lược các đoạn trên, chúng ta đã thấy khi thức lan man, 
trưởng dưỡng... là sức mạnh dẫn đi sinh tử luân hồi. Câu 
hỏi nơi đây là, thức dựa vào đâu để lan man, trưởng dưỡng 
như thế? 


Câu trả lời: thức dựa vào cảnh giới các uân đê tham luyên, 
và đó là động lực dẫn đi miên man như thế. 


Tới đây, Đức Phật dạy pháp “giữ tâm vô sở trụ,” nghĩa là 
đoạn tận chỗ y chỉ của thức, và muốn thế, là phải đoạn tận 
tham luyến. 


Kinh SN 22.53, bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu 
viết: 


“Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Ngoài sắc, ngoài thọ, 
ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự 
diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh hay sự lớn 
mạnh của thức ”, sự việc như vậy không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với sắc 
giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y 
chỉ của thức không có hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, nỀu Vị 
Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới... đối với tưởng 
giới ... đối với hành giới... Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ- 


186 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


kheo đoạn tận tham đối với thức giới, do tham được đoạn 
tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có 
hiện hữu. 


Không có chỗ y chỉ ấy, thức không tăng thịnh, không có 
hành động, được giải thoát. Do giải thoát nên được kiên 
tru; do kiên trủ nên được tri tục; do trì túc nên không có tu 
não; do không có w não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh 
hoàn toàn.” (4) 


Như thế, chúng ta thấy trở lại lời dạy trong Kinh Kim 
Cang, rằng khi chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu, tức là 
đã ưng vô sở trụ, đó chính là cảnh giới của giải thoát. Tới 
đây, chúng ta khảo sát một nhóm kinh khác, có tên là 
“Parayana Vagsa - The Chapter on the Way to the Far 
Shore.” Và sẽ có cảm giác rằng Kinh Kim Cương như 
dường được chư Tổ Bắc Tông soạn theo nhóm kinh này. 


BƯỚC QUA BỜ BÊN KIA 


Qua bờ bên kia hiểu là pháp đề tới Niết bàn. Cội nguồn của 
nhóm kinh Lối Đi Qua Bờ Kia được Thanissaro Bhikkhu 
giải thích trong bài “The Parayana Vagga: The Chapter on 
the Way to the Far Shore” (5) rằng một nhóm 16 đạo sĩ trẻ, 
học trò của một đạo sĩ Bà La Môn có tên là Bavari, tới 
tham vấn với Đức Phật, hỏi về cách nào để giải thoát tối 
hậu. Đức Phật trả lời tuần tự từng câu hỏi của 16 đạo sĩ, 
trong đó có một số vị đã thiền tập mức độ cao. 


Nhóm kinh Cula Niddesa ghi rằng, nghe xong các câu Đức 
Phật trả lời, 15 đạo sĩ đầu tiên tức khắc trở thành bậc A La 


187 


NGUYÊN GIÁC 


Hán; trong khi đạo sĩ thứ 16 là ngài Pingiya đạt Pháp Nhãn, 
nghĩa là quả Dự Lưu. Tuy nhiên, bộ luận về Cula Niddesa 
ghi rằng ngài Pingiya đắc thánh vị thứ ba, tức quả Bắt Lai. 


Đức Phật trong nhóm kinh này nhắc đi nhắc lại hình ảnh 
dòng nước lũ - trận lụt của sinh, già, chết: của nỗi buồn và 
thương khóc; của căng thăng và đạu khổ. Như Lai nói rằng 
pháp tu là phải tìm đường vượt qua dòng nước lũ lụt để tới 
bờ bên kia. Tất cả vướng mắc đều làm chúng ta bị cuốn 
chìm theo dòng nước lũ. 


Thanissaro Bhikkhu viết rằng có chứng cớ cho thấy l6 
đoạn đối thoại (của Đức Phật với 16 đạo sĩ trẻ) được chư 
tôn đức trong các thế kỷ đầu của Phật giáo tôn kính. Có 5 
kinh (một trong Kinh Tương Ưng Bộ, bốn trong Kinh Tăng 
Chi Bộ) thảo luận về một số câu thơ trong nhóm 16 kinh 
này. Có nghĩa là, nhóm kinh này có trước nhiều kinh trong 
Tương Ưng Bộ và Tăng Chi Bộ. 


Có nhiều chứng cớ cho thấy những năm đầu tiên thuyết 
pháp, chư tăng và nhiều cư sĩ dùng nhóm 16 đoạn đối thoại 
làm kinh nhật tụng. Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ của 
Ni Trưởng Sister Upalavanna có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ 
Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng 
nhóm 16 kinh Parayana Vagga. Trong một lần xuống nhắc 
vị nữ cư sĩ này cúng dường chư tăng hướng dẫn bởi ngài 
Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sắp tới thành phố 
Velukandaka, Vua cõi trời Vessavana phải tôn kính, chờ nữ 
cư sĩ đọc trọn 16 kinh mới tới thưa chuyện. (6) 


Các kinh này có thể đọc đầy đủ qua bản Việt dịch của Hòa 
Thượng Thích Minh Châu ở Kinh Tiểu Bộ, Kinh Tập, 
Chương Năm - Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia. (7) 


188 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Nơi đây, chúng ta sẽ trích dịch một số lời dạy của Đức Phật 
trong nhóm kinh này, dựa vào các bản Anh dịch từ Access 
to Insighit. 


Trong Kinh ŠSn 5.1, Như Lai trả lời câu hỏi của chàng thanh 
niên Ajita, cho thấy tỉnh giác (mindfulness) sẽ ngăn chận 
dòng nước lũ, và rồi dòng nước lũ đó sẽ bị cắt đứt bởi trí 
tuệ (wisdom). Chỗ nay nên hiểu, tỉnh giác là công cụ đề đối 
trị tham dục, nhưng khi trí tuệ bật sáng thì không cần đối trị 
gì, vì dòng sông tham dục tự khô cạn. Giới luật được giải 
thích là phải ly tham dục, giữ tâm trong sạch và vắng lặng, 
tỉnh giác khéo léo trong mọi trường hợp. 


“Như Lai: Bắt cứ dòng sông nào trên thế giới, chỉ có tỉnh 
giác mới ngăn cản và hạn chế chúng, và bằng trí tuệ chúng 
bị cắt Ẩn. 

“AJuứa: Đó là trí tuệ và tỉnh giác. Bây giờ thân và tâm, kính 
thính Như Lai giải thích: thân tâm tịch diệt thế nào? 

“Như Lai: Thân tâm tịch diệt hoàn toàn, bằng cách tịch 
diệt ý thức. 

“Ajita: Kính thỉnh Như Lai giải thích về giới luật (rule oƒ 


conduct). 


“Như Lai: Chớ tham dục, giữ tâm trong sạch và vắng lặng, 
nhà sự phải tỉnh giác, khéo léo trong mọi hoàn cảnh. ” 


Trong Kinh Šn 5.2, Đức Phật trả lời câu hỏi của chàng 
thanh niên Tissa-metteyya, đặc biệt nói về tư duy thâm sâu. 


*Tissa-mefteyya: Ai an lạc trong đời, ai không dao động. 
Người trí biết gì về 2 phía, và không dính mắc chính giữa? 


189 


NGUYÊN GIÁC 


Ngài gọi ai là đại nhân? Ai vượt qua được thêu dệt, tham 
ái? 


“Đức Phật: Người đứng giữa dục lạc, sống được đời thánh 
hạnh, luôn tỉnh giác, ly tham; nhờ tư duy thâm sâu, nhà sự 
sẽ giải thoát, sẽ không còn dao động. Người tư duy đó biết 
cả 2 phía, và không dính mắc chặng giữa. Ta gọi đó là đại 
nhân. Người đó đã vượt qua được thêu dệt, tham ái. ` 


, 


Câu hỏi rằng, 2 phía là gì, và chặng giữa là gì? Access to 
Insight có ghi chú rằng, Kinh AN 6.61 kế về cuộc thảo luận 
của nhiều vị sư trưởng lão về bài thơ trên với ý nghĩa “2 
phía” và “chặng giữa.” Có 6 trưởng lão giải thích như sau, 
ý kiến dị biệt nhau: 

- Xúc là phía thứ nhất, cội nguồn của xúc là phía thứ hai, và 
tịch diệt của xúc là nằm trong chặng giữa. 

- Quá khứ là phía thứ nhất, tương lai là phía thứ hai, và 
hiện tại là chặng giữa. 

- Thọ vui là phía thứ nhất, thọ đau đớn là phía thứ hai, và 


không vui cũng không khổ là chặng giữa. 


- Danh (tâm) là phía thứ nhất, sắc (thân) là phía thứ hai, và 
thức là chặng giữa. 


- Nhóm 6 trần (sắc thanh hương vị xúc pháp - tức là: cảnh 
thấy được, âm thanh nghe được, mùi hương ngửi được, vị 
nếm được, cảm xúc nhận từ thân, hình ảnh ý nghĩ hiện 
trong tâm) là phía thứ nhất, nhóm 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý) là phía thứ hai, và thức là chặng giữa. 


- Tự nhận mình có ngã (self-identity) là phía thứ nhất, cội 


190 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


nguôn của cái tự nhận mình có ngã là phía thứ hai, và tịch 
diệt cái tự nhận mình có ngã là chặng giữa. 


Đó ý kiến khác nhau từ 6 trưởng lão. Khi quý ngài trình với 
Đức Phật, Đức Phật trả lời rằng tất cả 6 giải thích trên đều 
là thích nghi, khéo thuyết, nhưng khi Đức Phật đọc bài thơ 
trả lời chàng thanh niên, chỉ nghĩ tới giải thích đầu tiên. 


Tới đây, chúng ta có thể suy nghĩ: với cả 6 giải thích nêu 
trên, là tất cả những gì chúng ta nhận ra trong cõi này. Như 
thế, khi Đức Phật dạy, không để vướng hai bên, không để 
dính mắc chặng giữa... có nghĩa lời dạy rút gọn là: vô sở 
trụ, không dính mắc vào bất kỳ pháp nào, dù là “quá khứ, 
hiện tại, vị lai,” dù là căn-trằn-thức, dù là thân-tâm-thức, 
dù là “ngã, phi ngã”... 


Trong Kinh Šn 5.15, Đức Phật trả lời chàng thanh niên 
Mogharaja, dạy rằng hãy nhìn thế giới như là rỗng rang, 
bứng gốc rễ cái nhìn về “tự ngã” và đó là giải thoát. 
“Moghardja:.... người tu nên nhìn thế giới như thể nào, để 
sẽ không bị Thần Chết nhìn thấy? 


“Đức Phật: Luôn luôn tỉnh giác nhìn thế giới như là rỗng 
rang, Mogharaja; bứng gốc cái nhìn về tự-ngã, như thế 
ngươi sẽ có thể vượt qua cái chết. Nhìn thể giới như thế, 
người tu sẽ không bị Thân Chết nhìn thấy.” 


Nhưng rỗng rang (empty) là gì? Trong bản Anh dịch Kinh 
Tương Ưng Bộ, nơi trang 1164 trong sách bản in trên giấy 
"he Connected Discourses of the Buddha: A New 
Translation of the Samyutta Nikaya," nơi Kinh "Empty 1s 


191 


NGUYÊN GIÁC 


the World," do ngài Bhikkhu Bodhi dịch, Đức Phật giải 
thích cho ngài Ananda rằng vì sắc, nhãn thức, nhãn xúc 
(tuần tự với thọ, tưởng, hành, thức) đều "không có ngã và 
không thuộc về ngã cho nên nó rỗng rang... Do vậy thê giới 
rỗng rang." Tâm Kinh Bát Nhã có lẽ soạn ra từ kinh này. 
Tâm Kinh cũng được xem là bản cô đọng của Kim Kim 
Cang. 


Như thế, các lời dạy vừa dẫn trong nhóm kinh trong Phẩm 
Con Đường Đến Bờ Bên Kia, có thể tóm gọn: 


-- Về cách nhìn: hãy thấy khắp thế giới là rỗng rang, vì 
không hề có øì là ngã hay ngã sở, thực tướng chính là rỗng 
rang vô tướng. Đây là cốt tủy Bát Nhã Tâm Kinh. 


-- Về pháp đối trị: hãy vô sở trụ, không dính mắc tâm vào 
bất kỳ pháp nào, không dính tâm vào quá-hiện-vị lai, không 
dính tâm vào căn-trằn-thức. Đây là cốt tủy Kinh Kim Cang. 


ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI THƯỜNG 


Chúng ta có thê ứng dụng cách nào trong đời thường, trong 
khi các pháp này diệu dụng mãnh liệt như thế? Trong nhóm 
Kinh Qua Bờ Bên Kia, ngay khi nghe Đức Phật nói xong, 
15 chàng thanh niên đạo sĩ tức khắc đắc quả A La Hán, 
trong khi chàng thứ 16 đắc quả Bất Lai. Nếu chúng ta lập 
tức vô sở trụ được, hay nếu lập tức nhìn được thế giới như 
là rỗng rang vô tướng, là xong, sẽ không còn gì để viết, để 
nói, để bàn nữa. 


Chúng ta đang đứng trên dòng nước lũ của sinh tử, của 
tham sân si... và trong thế giới phải cạnh tranh đề sinh tồn, 


192 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
không thê nào tránh được các phiền não trong thế gian. 


Trong khi chư tôn đức tăng ni phải học rất nhiều — như học 
về Tứ Diệu Đề, Bát Chánh Đạo, và thiên kinh vạn quyền — 
người cư sĩ chúng ta không có nhiều thì giờ, do vậy nên 
học những pháp ngắn gọn, có thể ứng dụng hiện tiền... sao 
cho đi đúng hướng và có sự an lạc tức khắc. Nghĩa là, một 
phút tu, là một phút an lạc. Và trong khi làm việc, giao tiếp 
ngoài đời... chúng ta tất sẽ gặp những hoàn cảnh bất như ý, 
nên tu làm sao có thể giữ tâm an trong mọi hoàn cảnh. 


Mặc khác, nếu đã từng trải qua thời gian tu với các pháp, 
chúng ta đều có thể ứng dụng chung với nhóm kinh trong 
Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia. 


Nếu bạn đang tu pháp chánh niệm về cái “bây giờ và ở 
đây,” vẫn nên giữ pháp tu đó, xem pháp tu chỉ như cây gậy 
đi đường, nhưng đồng thời cần tỉnh giác rằng chớ nên dính 
mắc vào ngay cả cái “bây giờ và ở đây”, cần vô sở trụ mới 
thực sự giải thoát... Đi đứng nằm ngồi đều giữ nên tâm như 
thê. 


Nếu bạn đang tu Thiền Lâm Tế, nên ghi nhận là hoàn toàn 
không có gì mâu thuẫn cả, vì “vô sở trụ” là câu thứ tư trong 
Tứ Liệu Giản. Câu đầu, "Có khi đoạt nhân không đoạt 
cảnh" là khi gặp cảnh, luôn luôn phòng hộ tâm mình. Câu 
thứ nhì, "Có khi đoạt cảnh không đoạt nhân" là khi gặp 
cảnh, hãy nhìn tất cả cảnh như thế là như thế thôi (như thị 
tướng, như thị tánh, như thị thê...) không có tâm nào khác 
để phan duyên. Câu thứ ba, "Có khi nhân cảnh đều đoạt" là 
khi gặp cảnh, thấy tâm và cảnh đều tự đặt trong chỗ như thị 
lặng lẽ. Câu thứ tư, "Có khi nhân cảnh đều không đoạt" là 
khi gặp cảnh, hoàn toàn vô sở trụ, không có gì để nắm giữ 


193 


NGUYÊN GIÁC 


cả, tâm và cảnh đêu rỗng rang, không có gì dính mắc. Tự 
nghiệm hoài trong tâm, bạn sẽ thây cả 4 câu đêu ứng dụng 
hay vô cùng tận. 


Nếu bạn đang tụng Kinh Pháp Hoa, hãy nhớ rằng Kinh 
Pháp Hoa hay vô cùng tận. Kinh này dạy khai thị ngộ nhập 
tri kiến Phật. Lục Tổ Huệ Năng dạy ngài Pháp Đạt, “...nói 
tri kiến Phật là ở nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật bên 
ngoài. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che khuất ánh sáng của 
tự tánh, tham ái cảnh trần, phan duyên bên ngoài, nhiễu 
loạn bên trong, cam chịu trần lao hành hạ, làm nhọc Đức 
Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ 
mọi cách, khiến ngừng nghỉ các duyên, chớ nên hướng 
ngoại tìm cầu.” (trích Kinh Pháp Bảo Đàn, bản dịch của HT 
Duy Lực, phẩm Cơ Duyên). Cũng là một nghĩa với vô sở 
trụ. 


Nếu bạn chưa tu gì hết, hãy tìm học theo pháp Văn Tư Tu 
(Nghe và học, Suy nghĩ nghĩa lý, Tu tập), theo các đề tài: 
tin sâu nhân quả, quy y, thọ giới, tập niệm hơi thở, tập lý 
luận theo lý nhân duyên (tức nhiên sẽ tin rằng không có gì 
là tự ngã), vô thường... Khi bạn quy y và thọ giới, là đã 
theo một vị thầy rỒi, nhưng sau đó nên tìm đọc, tìm nghe từ 
nhiễu vị thầy khác. Không nên phân biệt tông phái, hãy nhớ 
rằng Phật giáo Sơ thời không có chuyện tông phái, và lúc 
đó lời Đức Phật dạy rất ngắn gọn. 


Trong xã hội, không phải nghề nào cũng hợp với chánh 
mạng. Khi bạn thọ giới, sẽ được vị thầy giải thích. Nhưng 
dễ sanh tâm phan duyên nhất là ở nghệ thuật sân khấu, nơi 
nhan sắc và âm thanh dễ làm lay động lòng người. Nếu bạn 
nhìn cảnh sân khấu trước mắt, hay đang nghe ca sĩ hát, hãy 


194 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


tự suy nghĩ răng Đức Phật đã dạy là không nên sinh tâm trụ 
vào tất cả những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc 
nơi thân, và ý thức... Suy nghĩ như thế, chính lúc đó, bạn 
thực sự là người vẫn còn đứng trong dòng nước lũ, nhưng 
đang vững chắc bước dần sang bờ bên kia. 


Ngắn gọn, Đức Phật dạy rằng hãy luôn luôn tỉnh giác, hãy 
nhìn thế giới là rỗng rang không thực tướng, và hãy ưng vô 
sở trụ. Cốt tủy là như thể. Bây giờ, bạn hãy lắng nghe dịu 
dàng từng hơi thở của bạn, tuổi thọ chúng ta đang ngắn 
dần từng hơi thở đó. Bạn hãy lắng nghe dịu dàng từng hơi 
thở xem, hãy cảm nhận vô thường đang ngắm vào ngay nơi 
hơi thở đó... Ngay khi bạn tu như thế, tức khắc là an lạc. 


GHI CHÚ: 


(1) SN 22.79 -- Khajjaniya Sutta. Bản dịch Bhikkhu 
Thanissaro. "And why do you call 1t 'consciousness'? 
Because If cogn1zes, thus 1t 1s called consciousness... ” 
hftp:/wwwW.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn22/sn22.079.th 
an.html 

(2) SN 12, bản dịch Bhikkhu BodhI. “...When 
conscIousness 1s unestablished and does not come to 
growth, there 1s no producfion of future renewed 
exIstence.”” https://suttacentral.net/en/sn 12.38 

(3) Kinh Đại duyên (Mahànidàna sutta) - 
hffp://thuvienhoasen.org/a224/15-kinh-dai-duyen- 
mahanidana-sutta 

(4) Kinh Tham Luyến - Upaya Sutta - 
http:/www.phapluan.net/dieuphap/access_to_1nsight/TUO 
NG UNGBO/Upaya%20Suta SN 22 _53.htm 











195 


NGUYÊN GIÁC 


(Š) The Parayana Vagga 


http://www.accesstoinsight.org/Hib/authors/thanissaro/paray 


anavagsga.html 
(6) “Velukantaki Nanda having got up In the last watch of 


the night was reciting loudly the Parayana Vagøga...” - 
http://obo.genaud.ne/dhamma- 
vinaya/mnl/an/07_sevens/an07.050.upal.mnl.htm 

(7) Con Đường Đến Bờ Bên Kia - 


http://thuvienhoasen.org/al548/chuong-05-tren-duong-den- 
bo-ben-kia 


196 


2I 
BÀI KINH TUẦN MÃ VÀ THIÊN TÔNG 


Bài viết này sẽ phân tích, trích dịch và đối chiếu Kinh 
Thiền Tập Tuấn Mã trong Kinh Tăng Chi Bộ, cũng như sẽ 
nói sơ lược về yếu chỉ truyền pháp của Thiền Tông. Tất cả 
những dòng chữ được viết nơi đây hoàn toàn không có tính 
thâm quyên, chỉ là thêm một nỗ lực khiêm tốn từ một người 
hậu học kém cỏi muốn làm sáng tỏ lời Đức Phật dạy. 


Cơ duyên lớn nhất trong cõi này là được mang thân người, 
học Kinh Phật, tu thiện hạnh, tập thiền pháp... Không gì 
đẹp hơn là được ngắm mình trong Phật pháp, nơi từng dòng 
từng chữ đều mang sức mạnh chuyền hóa, đều mang vị giải 
thoát từ chặng đầu cho tới chặng cuối. 


Khi chúng ta đọc lại Kinh Phật, sẽ thấy Ngài dạy nhiều 
pháp khác nhau, cũng chỉ là đưa ra nhiều cửa vào, cũng là 
tùy bệnh cho thuốc. Và khi tu tập thực sự, sẽ thấy pháp 
môn nào của Ngài cũng đẹp tuyệt vời. Tập một ngày là 
hạnh phúc một ngày, tập một giờ là hạnh phúc một giờ, tập 


197 


NGUYÊN GIÁC 


một phút là hạnh phúc một phút. Giải thoát là ngay ở đây 
và ngay bây giờ. Nhưng giải thoát cũng là thấy tức khắc 
rằng ngay cái ở đây và bây giờ cũng không có chỗ hiện ra 
trong tâm của người tỉnh thức. 


...Ở,.. 


Hãy mở ra những trang kinh cực kỳ thơ mộng, nơi đó 
chúng ta có thể cảm nhận hạnh phúc khi thực tập từng chữ 
một. Thí dụ Kinh MN 62 - Maha-Rahulovada Sutta, và cả 
những Kinh khác nữa, khi Ngài Rahula, người con trai của 
Đức Phật, và chư cô đức bước theo Đức Phật trên đường 
giải thoát. Đó là những dòng Kinh đẹp như thơ, và cũng là 
những lời dạy thực tiễn làm chấn động tận gan ruột người 
đọc. 


Trong kinh Ngài Rahula được dạy rằng hãy rhiển tập như 
đất, đề tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... vì 
đất đón nhận tất cả những gì quăng vào mà không phiền 
muộn; rằng hãy thiên tập như nước, để tất cả những ưa và 
ghét không dính gì trong tâm... bất kể dân làng đi tới dòng 
nước giặt rửa mọi thứ dơ và sạch; rằng hãy rhiển tập như 
lửa, để tất cả những ưa và ghét không dính gì trong tâm... 
hệt như lửa sẽ thiêu ra tro mọi thứ quăng vào dù sạch hay 
dơ; rằng hãy thiền tập như gió... để tất cả những ưa và ghét 
không dính gì trong tâm... hệt như gió sẽ thổi bay đi mọi 
thứ sạch hay dơ; rằng hãy rhiển tập như hư không, để tất cả 
những ưa và ghét không dính gì trong tâm... hệt như hư 
không không trụ vào bắt cứ nơi nào. 


Ngài Rahula được dạy (hiên tập về tâm từ, về hạnh xả, về 
quán bát tịnh đê rời tâm tham, về quán vô thường đê tâm 
châp là "có ta” biên mật, về niệm hơi thở, và vê vân vân. 


198 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
Kinh đẹp như thơ, và đầy sức mạnh. 


Hay là những lời Kinh về thiền pháp Tứ niệm xứ, khi dạy 
cách niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm về tất 
cả những gì thấy nghe hay biết... Pháp này được các nhà 
khoa học, các bác sĩ, các lực sĩ và nhiều giới tỉnh hoa tại 
Tây Âu và Hoa Kỳ giữ lấy yếu chỉ Chánh Niệm để dùng 
như liều thuốc đa năng. 


Hay như lời Kinh về Tứ thiển Bát định, nơi đó giữ tâm vào 
các tầng định. 


Hay ngay cả pháp đơn giản, khi Đức Phật dạy Cư Sĩ 
Mahanama về 6 pháp niệm - răng hãy Miệm Phật, Niệm 
Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm Thiên... và 
dặn dò là trong khi sống giữa xã hội đời thường, hãy niệm 
trong khi đi đứng nằm ngồi, trong khi đang làm việc mưu 
sinh, trong khi đang ngồi nghỉ ở nhà với chung quanh là 
con cháu. 


Cũng tuyệt vời là khi Đức Phật dạy Kinh Kalama, cho phép 
và mời gọi nghi ngờ, khảo vấn, chất vấn... 


...Ở,.. 


Trong khi đó, cũng tuyệt vời thơ mộng là các dòng kinh 
bên ngoài Tạng Pali, nhưng chứa đựng cốt tủy của lời Đức 
Phật dạy — như khi chúng ta đọc Kinh Pháp Bảo Đàn với 
lời Ngài Huệ Năng dạy rằng bồ đề vốn chắng phải là cây, 
gương sáng vốn không đài, xưa nay chưa từng có gì gọi là 
vật, làm sao mà bụi bám được. 


Hay lời dạy cực kỳ thơ mộng trong Lâm Tế Ngữ Lục rằng: 
*...Đừng để bất cứ nội ngoại vật nào trói buộc, gặp 


199 


NGUYÊN GIÁC 


chướng ngại nào cứ đạp bỏ: gặp Phật giết Phật, gặp Tổ 
giết Tổ, cho đến gặp gì cũng giết cả. Đó là con đường duy 
nhất để đi đến giải thoát. ” 


Và rồi tuyệt vời thơ mộng là khi chúng ta đọc thấy trong 
Tạng Pali, có một kinh Đức Phật đã từng khen ngợi rằng 
cách dạy như Huệ Năng và Lâm Tế rất mực là giỏi, khi dạy 
Thiền pháp cho con ngựa giỏi của nhà Phật. Đó là khi Đức 
Phật dạy trong Kinh AN 11.10 Sandha Sutta rằng có thiền 
pháp cho ngựa hoang, và có thiền pháp cho tuần mã.... 


Đức Phật nói rằng, thiền tập cho ngựa hoang là niệm về 
(hay dựa vào niệm về) các đại (đất, nước, gió, lửa), về thân 
thọ tâm pháp, về những gì thấy nghe hay biết, về các pháp 
tứ thiền bát định, và về vân vân. 


Đức Phật nói răng (hiến tập cho tuân mã là không niệm về, 
không dựa vào bát kỳ niệm nảo... 


Có phải đó là thiền pháp “đạo nhân vô y” (người học đạo 
không dựa vào đâu hết) như Lâm Tế đã nói? Đúng như thế. 


Chính Đức Phật đã dạy Ngài Sandha như thế trong Kinh 
Sandha Sutfa - AN 11.10, trong Chương Mười Một Pháp 
của Kinh Tăng Chi Bộ. Nơi đây, chúng ta sẽ tham khảo 
nhiều bản dịch khác nhau. Tất cả các bản dịch (3 bản Anh 
dịch, 1 bản Việt dịch) thực ra đều có vẻ đẹp ngữ pháp tuyệt 
vời, đều nên đọc và nên nghiền ngẫm từng chữ một. 


Bản dịch của Nyanaponika Thera và Bhikkhu Bodhi viết: 
“He does not meditate in dependence on carth... ïn 
dependence oƒ what is seen, heard, sensed, cognized...” (VỊ 


200 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


này không thiền tập dựa vào đất [nước gió lửa...]... không 
dựa vào những gì được thấy, nghe, cảm thọ, nhận biết...) 


Bản dịch của Ni Trưởng Sister Uppalavanna tương tự, viết 
là “He does not think leaning on, whatever seen, heard...`” 
(Vị này không suy nghĩ dựa vào những gì được thấy, 
nghe... ) 


Bản dịch của đại sư Thanissaro Bhikkhu dịch là: “He ¡s 
absorbed dependent neither on earth, liquid, fire, wind... 
nor on whatever is seen, heard, sensed, cognized...`” (VỊ 
này thiền định không dựa vào đất nước gió lửa... cũng 
không dựa vào bất cứ những gì được thấy nghe hay biết...” 


Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là “V/ ấy 
Thiên tư không y chỉ vào đất, nước, lửa, gió, Không vô biên 
xứ... [cũng không y chỉ vào] cái gì được thấy, nghe, cảm 
giác, thức fri... 


Đó là lời của Đức Phật. Nhưng chỗ này riêng chúng ta 
không nên khởi tâm phân biệt thấp hay cao, và hãy nghĩ 
rằng Đức Phật chỉ mượn hình ảnh ngựa hoang, ngựa gIỏi... 
là tùy bệnh cho thuốc. 


...Ở,.. 


Có ít nhất ba bản Anh dịch của Kinh Sandha Sutta, và một 

bản Việt dịch của Ngài Thích Minh Châu. Cả 4 bản dịch 
này đều có links ở ghi chú (1). Đề tránh trùng lập, nơi đây 
chỉ trích những ý chính để tham khảo. 


Bản Anh dịch, ký tên chung của hai đại sư Nyanaponika 
Thera và Bhikkhu Bodhi, gọi kinh này là: Kinh "A 
Thoroughbreds Meditation”. Bản 1n trên giấy từ sách 


201 


NGUYÊN GIÁC 


“Numerical Discourses Of The Buddha” có bán ở Amazon, 
in ở các trang 272-274, không có bản online. Kinh này có 
thể đọc qua trích đoạn online trên tạp chí “Minnesota 
Buddhist: Bi-Annual Buddhist Newsletter in the Midwest” 
(trang 2-3). 


Bản Anh dịch này việt, phân đâu là vê ngựa hoang và phân 
sau là về ngựa giỏi, trích: 


*...He meditates in dependence on earth, in dependence oƒ 
wdafter, in dependence on jire, In dependence 0n di, In 
dependence on the base 0ƒ the IHHHIV ðOƑ SpdC€, 1" 
dependence on the base oƒ the IHÍIMfV Oƒ COHSCIOMHSN€SS, 1H 
dependence on the base oƒ nothingness, In dependence on 
the base 0ƒ. neither-perCceDHOH-nOrT-HnOH perCepfion, In 
dependence on the other world, in dependence on whaf 1s 
seen, hear, sensed, cognized, reached, sought qjfier and 
examined by the mind. Such is the meditation oƒa wild colt 
øƒqa man... 


.. đ @OOd thoroughbred o† a man... He does not meditate In 
dependence on earth...in dependence oƒ what ¡is seen, 
heard sensed cogmzed, reached, sought dqfller and 


, 


examined by the mỉnd, and yet he meditates... ` 
Dịch: 


*,,.Ứ† này thiên dựa vào đất, dựa vào nước, dựa vào lứa, 
dựa vào gió, dựa vào không vô biên xứ, dựa vào thức vô 
biên xứ, dựa vào vô sở hữu xứ, dựa vào phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, dựa vào thế giới khác, dựa vào những gì được 
thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận biết, được tìm 
tới, được tìm theo và được khảo sát bởi tâm. Như thế là vị 


202 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
đó thiên tập kiểu ngựa hoang... 


...!MỘt người như con ngựa giỏi... VỊ này không thiên dựa 
vào đất... không dựa vào những gì được thấy, nghe, cảm 
thọ, nhận biết, tìm tới, tìm theo và được khảo sát bởi tâm. 
Và như thể, vị đó thiên... ” 


Bản Anh dịch của Ni Trưởng Sister Uppalavanna viết: 


“He thinks leaning on earth, wdater, fire and anr. He thinks 
leanng on the sphere oƑ space, on the sphere oƒ 
Consciousness, on the sphere oƒ nothingness and on the 
sphere 0ƒ neither perception nor non-perception. He leans 
on this world and thinks, on the other world and thinks. 
Whatever seen, heard, experienced, cogmized and sought 
with the mind, leaning on that too he thinks, he 1S consumed 
by those thoughfs, 1s wdasted and ¡is destroyed by that. 
Saddha, these are the thoughfs oƒ an Inƒrior man. 


..He does not think leaning on earth, water, fire and aữr. 
He does not thimk leaning on the sphere oƒ space, on the 
sphere oƒ consciousness, on the sphere oƒ nothingness and 
on the sphere oƒ neither perception nor non-perceptfion. He 
does not lean on this world and the other world and think 
He does not thmk leaning on, whatever seen, heard, 
experienced, cogmized and sought with the mìnd. Yet, he 
thinks.... Saddha, when thoroughbred man concenfrafes in 
this manner, even Sakka together with the gods and 


” 


Brahama and his retinue worship him from dƒar. 
Dịch: 


“VỊ này suy nghĩ dựa vào đát, nước, lứa và gió. VỊ này suy 


NGUYÊN GIÁC 


nghĩ dựa vào không vô biên xứ, dựa vào thức vô biên xứ, 
dựa vào vô sở hữu xứ, dựa vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Vị này dựa vào thể giới này và suy nghĩ, dựa vào thế giới 
khác và suy nghĩ. Bất cứ những gì được thấy, được nghe, 
được kinh nghiệm, được nhận biết và được tìm kiếm bởi 
tạm, cũng dựa vào đó vị này suy nghĩ, vị này chìm vào các 
suy nghĩ đó, bị hoang phí, và bị phá húy bởi như thế. 
Saddha, đó là những suy nghĩ của người thấp kém. 


..Vj này không suy nghĩ dựa vào đất nước lửa gió. Vị này 
suy nghĩ không dựa vào không vô biên xứ, vào thức vô biên 
xứ, vào vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng. VỊ này 
không dựa vào thế giới này và thế giới khác và suy nghĩ. Vị 
này không dựa suy nghĩ vào bất cứ những gì được thấy, 
được nghe, được kinh nghiệm, được thức trì và được tìm 
kiếm với tâm. Dù vậy, vị đó vẫn suy nghĩ... Saddha, khi một 
người tu xuất sắc thiển tập như thế này, ngay cả Thiên Chủ 
Sakka cùng với chư thiên và Phạm Thiên và tùy tùng đều 
tôn kính vị này từ xa.” 


Bản Việt dịch xuất sắc và tế nhị của Hòa thượng Thích 
Minh Châu, trích nơi đây — tránh nói hình ảnh ngựa dở và 
ngựa giỏi, chỉ nói là “người thiền tư không thuần thục” và 
“người hiền thiện thuần thục” -- như sau: 


“Người ấy Thiển tư, y chỉ vào đất, Thiên tư y chỉ vào 
nước, Thiên tư y chỉ vào lửa, Thiên tư y chỉ vào gió, Thiển 
tư y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiên tư y chỉ vào Thức vô 
biên xứ, Thiên tư y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiên tư y chỉ vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thiên tư y chỉ vào đời này, 
Thiển tư y chỉ vào đời sau, phàm điều gì được thấy, được 
nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được 


204 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


tâm cẩu đến, được ý suy tư, đều ý chỉ vào đấy người ấy 
Thiển tư. Như vậy, này Sandha là người Thiển tư không 
thuần thục... 


..Vj ấy Thiên tư không y chỉ vào đất, Thiên tư không y chỉ 
vào nước, Thiên tư không y chỉ vào lửa, Thiên tư không y 
chỉ vào gió, Thiển tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, 
Thiên tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiên tư không y 
chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiên tư không y chỉ vào Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Thiên tư không y chỉ vào thế giới này, 
Thiên tư không y chỉ vào thế giới sau, phàm điều gì được 
thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt 
đến, được tâm câu đến, được ý suy tư, thiên tư không y chỉ 
vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có Thiển tư. Lại nữa, này 
Sandha, với vị ấy Thiên tư như vậy, chư Thiên với Thiên 
chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên, dâu từ xa, đảnh 
lẾ con người hiển thiện thuân thục..." 


Tuyệt vời. Đây thực sự là kinh đốn ngộ đốn tu. Trong khi 
đa số các Kinh trong Tạng Pali đều nói về niệm “cái bây 
giờ và ở đây” nhưng Kinh Tuấn Mã ghi rõ lời Đức Phật 
dạy rằng ngay cả khi niệm “cái bây giờ và ở đây” như thế 
cũng chỉ là pháp của ngựa hoang, còn ngựa giỏi thì sẽ 
không niệm về nơi này, không niệm về nơi kia, không niệm 
về đời này, không niệm về đời sau, không niệm về thấy 
nghe hay biết, không niệm một chỗ nào để y cứ hết... 
nhưng vẫn là niệm. Cũng nên nhắc lại rằng trong bài “Đức 
Phật Dạy Pháp Thấy Tánh” chúng ta đã nói về Kinh Pháp 
Cú - Kệ 348, trong đó Đức Phật dạy “quăng bỏ cả quá khứ, 
hiện tại, vị lai...” và chàng nghệ sĩ gánh xiếc Uggasena tức 
khắc trở thành A La Hán. 


NGUYÊN GIÁC 


Nhìn lại lịch sử Thiền Tông, chúng ta tất sẽ khởi lên câu 
hỏi: Phải chăng, tuấn mã đã bay về phương Đông quy tụ 
với các ngài Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Năng? 


1x Ô cac 


Tới đây, chúng ta suy nghĩ về các phương tiện truyền pháp 
của Thiền Tông. Thời rất xưa, như thời Đức Phật cho tới 
thời của Ngài Huệ Năng, phần lớn truyền pháp chỉ là gỡ 
chỗ bị kẹt của học nhân, để có thể nhận ra bản tâm, còn gọi 
là tự tánh. Từ khi Thấy Tánh xong, học nhân sẽ không bị 
kẹt gì nữa, bao nhiêu khối nghi sẽ biến mất, đọc kinh gì 
cũng biện biệt được, và tự động tâm không còn dính mắc gì 
nữa . 


Nhưng rồi với thời gian, khi các thiền sư phải dạy cho 500 
vị sư, hay khi dạy cho cả ngàn vị sư, hăn là phải có phương 
tiện phổ biến, vì không thể nào kèm cặp với từng học nhân. 
Mỗi vị thầy có thể tìm ra những cách truyền dạy khác nhau. 
Sẽ tuyệt vời nếu bạn gặp một vị thầy, được dạy pháp chỉ 
thắng vào tâm đề kiến tánh, và hốt nhiên đốn ngộ. Nhưng 
đó là cơ duyên hy hữu. 


Việt Nam có truyền thống Thiền Trúc Lâm. Phật Giáo Tây 
Tạng có các pháp Mahamudra, Dzogchen. Đều là truyền 
thống Thiền Tuấn Mã như Đức Phật dạy trong Kinh 
Sandha Sutfa nêu trên. 


Nhưng về ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới, chính là Thiền 
Tông từ Trung Hoa và Nhật Bản, thường là dạy qua 2 
phương pháp chính. Đặc biệt, cả 2 phương pháp này để 
không lưu tâm nơi “cái bây giờ và ở đây” — để nói một cách 
sơ lược. 


206 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Thứ nhất, là pháp Mặc chiếu thiền. Thường được dạy ở 
Thiền phái Tào Động. 


Thứ nhì, tham công án, hay tham thoại đầu. Thường được 
dạy ở Thiền phái Lâm Tế. 


Thế nào là Mặc chiếu thiền? 


Thiền sư Thánh Nghiêm (1930-2009) giải thích về Mặc 
chiếu thiền, qua lời cao đồ là Guo Gu nói trên tạp chí Lion's 
Roar ngày 12 tháng 8-2016, xin mời đọc và đối chiếu với 
Kinh Sandha nêu trên: 


“The ulÏtừnafe way to practice silent ilÏluminaftion is fo s1 
without dependence on your eyes, eqrs, nose, fongue, body, 
or mìnd. You sit with-out abiding anywhere, ƒabricaiing 
anything, or ƒalling In a stupor. You nelther enfer Info 
meditative absorpfion nor gIve rise fo scaftered thoughfs. 
In this very momemt, mìnd Just is— wakeƒful and still, clear 
and without delusion.” (2) 


Dịch: 


“Cách toàn hảo để thực tập mặc chiếu là ngôi mà không 
dựa vào mái, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý. Bạn ngôi mà không 
trụ vào bắt cứ nơi nào, không nghĩ tưởng bắt cứ gì, cũng 
không rơi vào hôn trầm. Bạn không nhập định, cũng không 
để cho khởi niệm tán loạn. Trong khoảnh khắc này, tâm là 
như thị -- tỉnh giác và lặng lẽ, tỏ tường và không do giác.” 


—. 
Vậy, còn pháp tham thoại đầu, hay tham công án? Pháp 


này là phương tiện của đời sau, có lẽ là từ thế kỷ thứ 10 


207 


NGUYÊN GIÁC 


mới có. Công án là một sự tích, một chuyện xảy ra trong 
Thiền Tông, mang ý nghĩa khó hiểu với người chưa ngộ. 
Thoại đầu là một câu khó hiểu. Các vị thiền sư Trung Hoa 
nhận ra rằng quá ít học trò có thể vào được kinh nghiệm 
giác ngộ, nên dùng phương tiện, yêu cầu học trò tham công 
án, hay tham thoại đầu (gọi tắt là: tham thiền), để dùng làm 
viên gạch dộng cửa. Có khoảng 1,700 công án được dùng 
để yêu cầu học nhân tham cứu, ghi lại trong các sách, nồi 
tiếng nhất là hai cuốn Vô môn quan, Bích nham lục... 


Cốt tủy của tham thiền là sử dụng “tâm không biết” — một 
cách để tới chỗ ngộ là dùng “nghi tình.” Vì khi chúng ta 
khảo sát một vấn đề gì, mà không biết rõ, và không dùng lý 
luận được, tâm nghi trở thành “sự chăm chú một cách tỉnh 
thức” mà không dựa vào mắt tai mũi lưỡi thân ý gì hết. Bởi 
vì cái biết của “tâm không biết” chính là Phật Tánh, còn gọi 
là bản tâm, hay tâm sơ nguyên. Tâm này xa lìa mọi thấy 
nghe hay biết do duyên khởi. 


Sống với “Tâm không biết, nhưng không có nghĩa là không 
biết” này là sống với chữ Như trong Kinh Phật. Tới đây, 
chúng ta có thể dẫn ra một số Kinh trong Tạng Pali 


Kinh Bahiya, Đức Phật dạy rằng hãy tập là trong cái thấy 
chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái được nghe... 
và vượt qua không đời này, không đời sau, không chặng 
giữa. 


Kinh Khemaka, dạy để tâm vô sở trụ (không dính tâm vào 
đâu cả). 


Kinh Kalaka, dạy chớ dựng lập thấy biết, và Đức Phật nói 
rằng đó là dạy về pháp "Như" tối thượng, không pháp nào 


208 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
cao hơn. 
Kinh Cetana, dạy chớ dựng lập ý niệm. 


Lời dạy ngắn gọn khác là ở Kinh SA 17, dạy bứng gốc và 
buông bỏ sắc thọ tưởng hành thức, nghĩa là bứng gốc và 
buông bỏ mọi hiện tướng của thân tâm. 


Kinh Pháp Cú - Kệ 348 đã nêu ở trên. 


Kinh Satta Sutta, Đức Phật: “...Con hãy đập vỡ, hãy quăng 
tứ tán và hãy hủy diệt thức, và Si cho nó không cựa quậy 
gì nữa. Hãy xóa số khát ái với thức — vì xóa số thức xong, 
hỡi sư Radha, là Giải thoát.” 


Và rồi quý thầy Thiền Tông tìm ra một phương tiện: trong 
cái tỉnh thức của nghỉ tình (tâm không biết), tất cả mọi thứ 
đều bị quét sạch, nơi đó “tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, tất 
cả cái nơi đây và nơi kia, tất cả sắc thọ tưởng hành thức...” 
đều bị nghi tình quét sạch. Và rồi sẽ tới một lúc thấy thực 
tướng các pháp bằng toàn thân (thấy bằng toàn thân, như 
lời Ni sư Zenju Earthlyn Manuel nói trong bài “Thiền Tập 
và Bạo Lực”) chính là không tướng, là vô tướng, là như 
huyền, và tri huyễn tức ly... 


Như thế, chúng ta tìm thấy một sợi dây xuyên suốt các 
Kinh Pháp Hoa (với 10 pháp Như Thị), Kinh Kim Cang (vô 
sở trụ), Kinh Lăng Nghiêm (hãy quảng bỏ kiến văn giác tr1, 
hay “tri kiến lập tri tức vô minh bồn” rằng trên cái thấy biết 
chớ chồng thêm cái thấy biết nào nữa), Kinh Duy Ma Cật 
(tất cả pháp bình đẳng, bất nhị), Kinh Địa Tạng (bốn 
nguyện: dùng nhiều phương tiện làm cho chúng sinh [trong 
tâm] giải thoát hết cả [quét sạch hết], rồi tự thân chứng 


NGUYÊN GIÁC 


thành Phật đạo), Kinh Viên Giác (tri huyễn tức ly), Kinh 
Bát Nhã Tâm Kinh (thấy Tánh Không trong tất cả các 
pháp), và rất nhiều kinh khác. 


Sau đây là hướng dẫn của Thiền sư Hám Sơn trong bài 
"Yếu Chỉ Tu Chứng Cho Người Sơ Học" - trích (ghi chú 
trong ngoặc vuông là của người viết): 


"Lhãy chăm chú nhìn vào nơi gốc của niệm] 


...Hãy đặt tâm vào quan sát, nhìn xem niệm sinh từ đâu, và 
niệm diệt về đâu. Nếu ngươi tu tập như thế này, bất kể loại 
vọng niệm nào sinh khởi, thì chỉ một cái chạm vào thôi là 
chúng đều sẽ tan ra manh mún. Tất cả sẽ tan đi và biến mắt. 
Ngươi đừng bao giờ chạy theo, hay tiếp diễn lan man vọng 
niệm... 


..Ngay khi niệm khởi lên, hãy thấy nó ngay tức khắc. Khi 
ngươi nhận ra niệm đó, thì nó sẽ biến mất. Đừng bao giờ 
tìm cách đè nén các niệm, nhưng hãy cho phép các niệm 
như nó là, hệt như ngươi nhìn một quả bầu trôi nổi trên mặt 
nước. Hãy đẹp hết tất cả thân, tâm và thế giới của ngươi, và 
hãy đơn giản đưa ra trước [tâm] một niệm, hệt như một mũi 
kiếm xuyên thủng bầu trời. Cho dù là Phật hay Ma xuất 
hiện, hãy cắt bỏ hết như một cuộn chỉ rối... 


[nếu không chăm chủ nhìn gốc của niệm được, hãy dùng 
phương tiện thoại đâu] 


..Dù vậy, ngay cả khi phải nói tới pháp tu thì thực sự y hệt 
như là lựa chọn cuối cùng. Thí dụ như, khi phải dùng tới 
binh khí, thì chúng thực sự không phải là vật kiết tường. 
Nhưng chúng được dùng như lựa chọn cuối cùng [trong 


210 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


chiến trận]. Cô đức đã nói về việc khảo sát Thiền, và đưa ra 
thoại đầu (huatou). Những cái này, cũng đều là các lựa 
chọn cuối cùng. Ngay cho dù có vô số công án, thì chỉ 
riêng dùng câu thoại đầu, “Ai đang niệm Phật đó?” ngươi 
cũng có thể nhờ nó tăng sức dễ dàng giữa các tình huống 
phiền não... 


...Hãy chăm chú nhìn vào điểm từ đâu mà niệm sinh khởi, 
và liên tục dấn tới và hỏi, “Nguyên khởi, không có gì bên 
trong tôi, vậy thì từ nơi đâu mà [trở ngại] tới? Cái gì đây?” 
Ngươi phải quyết tâm tìm ra tận gốc chuyện này. Cứ liên 
tục tham như thé, giết sạch tất cả [vọng hiện| mà không để 
lại một chút dấu vết nào, cho tới khi ngay cả tới quỷ thần 
cũng phải bật khóc. Nếu ngươi có thể tham thiền như thế, 
tin mừng sẽ tới với ngươi một cách tự nhiên. "(3) 


Tất cả những công đức nào trong bài viết này có được, xin 
hồi hướng khắp pháp giới. Trường hợp có sơ sót nào trong 
bài, chỉ là vì sở học bất toàn và người viết xin thành tâm 
sám hối. 


GHI CHÚ: 


(1) Bản của Nyanaponika Thera và Bhikkhu Bodhi: 
hftp:/www.mnbv.org/Wp- 
contenứ/uploads/2014/06/MBV_Newsletter 2011 Kathina. 
pdf 

Bản của NI Trưởng S1ster Uppalavanna — 
http://awake.klev.ua/dhamma/tipitaka/2Sutta- 
Pitaka/4Anguttara-Nikaya/Anguttara6/11- 
ekadasakanipata/001-nissayavaggo-e.html 





211 


NGUYÊN GIÁC 


Bản của Thanissaro Bhikkhu - 
http://www.accesstoinsight.org/Ipitaka/an/anI I/an11.010.t 
han.html 

Bản của HT Thích Minh Châu — 
http://thuvienhoasen.org/a [267/pham-01-03 

(2) You Are Already Enlightened - 
http://www.lionsroar.com/vyou-are-already-enlightened/ 

(3) Thiền Tập - http://thuvienhoasen.org/p3 lal1427 l/bac- 
truyen 





212 


22 
ĐƠN SƠ, LẶNG LẼ, RỖNG RANG, 


GƯƠNG SÁNG... 


Bài này được viết như một ghi chú cho Thiền Tông, để như 
một cách tiếp cận đơn giản... và hy vọng, cũng là một ghi 
chú cho rất nhiều pháp khác của nhà Phật, kế cả Tịnh Độ. 
Bởi vì, Thiền Tông là pháp môn cốt tủy nhất, trực tiếp nhất, 
không qua bất kỳ phương tiện nào khác, và cũng có thê 
dùng làm chiếc cửa lớn cho tất cả các pháp khác. 


Do người viết sở học không bao nhiêu, bài này có thể sẽ 
gây bất đồng, sẽ sinh khởi dị kiến từ một số độc giả; dù vậy 
tất cả những dòng chữ này được viết xuống đều vì mong 
muốn làm sáng tỏ chánh pháp. Xin nói rõ: người viết không 
phải là một thiền sư, cũng không phải một học giả. Người 
viết chỉ là người tập thiền, người học kinh... đơn giản như 
thế; hay đúng hơn, “người viết không là một pháp nào có 
thê là.” 


Nếu người đọc thấy bất đồng, xin nghĩ rằng bất đồng là 


213 


NGUYÊN GIÁC 


điều bình thường, và xin chớ nghĩ rằng người viết muốn bài 
bác những gì. Xin mời nghĩ rằng, và từng giây phút xin mời 
nghĩ rằng: không hè có ai đang viết và cũng không hề có ai 
đang đọc, rằng cả người viết và người đọc đều là những 
khối sắc-thọ-tưởng-hành-thức đang chuyên biến lay lắt 
trước cơn gió nghiệp của thời gian, rằng người viết chỉ là 
một hình ảnh lung linh hiện ra trong tâm người đọc (1), lúc 
đó người đọc sẽ thấy những bực dọc hay nghỉ ngờ (hay ưa 
thích) với người viết sẽ tan biến; ai mà đi bực dọc hay nghi 
ngờ (hay ưa thích) với một hình ảnh (vốn là sản phẩm) 
trong tâm mình. 


Một lý do muốn làm sáng tỏ thêm vê Thiền Tông, cũng vì 
có những bạn văn tuôi đã vào cổ lai hy, cuối đời hướng tâm 
về Phật pháp và băn khoăn trước cả rừng kinh luận. Do 
vậy, bài này nhắm phần lớn về khối độc giả cao niên mới 
tìm hiểu về Phật giáo, và hy vọng trình bày bằng ngôn ngữ 
thực dụng tới mức độc giả có thể ngưng ở bất kỳ dòng chữ 
nào để tự nhìn vào tâm và nghiệm ý cỗ đức. Tất cả những 
gì bất toàn, chỉ là do người viết chưa hiểu trọn ý kinh. 


Hoàn cảnh người Việt hiện nay phức tạp vô cùng, vì rất 
nhiều người ở các tiêu bang xa, hay ở các quốc gia rất xa, 
khó gần chùa, gần thầy, và có khi phải tự tu học. Trường 
hợp như thế, xin đề nghị: trước tiên, nên đọc thật nhiều 
sách về Phật học căn bản, rồi đọc kinh thật kỹ bằng tiếng 
Việt hay tiếng Anh qua Internet, đọc càng nhiều càng tốt, 
chỗ nào không hiểu thì bỏ qua để đọc sách khác, nên đưa cà 
nhà già trẻ lớn bé tới một ngôi chùa (nếu không gần chùa 
Việt, có thể tới bất kỳ chùa quốc tịch nào cảm thấy thích 
hợp) để quy y và thọ giới, sám hối, phát đại nguyện và tu 
học theo khuynh hướng tự thấy thích nghi. Và nên tu học 


214 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


từng giây phút, trọn ngày như thế. Một phút tu là hạnh phúc 
trọn 60 giây, là ngay tức khắc hạnh phúc. Những câu hỏi có 
thể có, hãy gửi qua email tới các chủ trang web Phật học, 
và giữa những câu trả lời có thể đị biệt hãy tìm những gì có 
lợi cho việc tu học của mình. 


Thời nay may mắn, có những pháp hội của Ngài Đạt Lai 
Lạt Ma, người được dân tộc Tây Tạng tin là hóa thân của 
Đức Quan Âm Bồ Tát, và nên hiểu rằng Ngài là người tu 
được tâm tương ưng như của Đức Quan Âm. Tham dự các 
pháp hội của Ngài là cơ duyên lớn cho chúng ta, cả kiếp 
này lẫn kiếp sau, vì Ngài có lời nguyện không bỏ chúng 
sanh. Hãy hình dung rằng chúng ta đang bơi giữa biển 
sóng, trải qua vô lượng kiếp, và những vị như Đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã nguyện là không rời bỏ cõi này, khi nào còn 
chúng sanh nào chưa giải thoát. Bản thân người viết cũng 
có một niềm tin vững chắc rằng: Đức Phật Thích Ca không 
hề rời bỏ chúng sanh (có người nghĩ rằng Ngài sẽ không 
xuất hiện nữa), bởi vì Kinh MN 72 (Aggi-Vacchagotta 
Sutta) nói rằng Ngài nhập Niết Bàn là cảnh giới không gọi 
bằng bất cứ ngôn ngữ nào được nữa, nơi “xa lìa mọi phân 
loại của ý thức, hỡi Vaccha, Như Lai là rất mực sâu thăm, 
vô tận, khó hiểu, hệt như biển”... Và rồi Đức Phật lập lại 
rằng Ngài xa ha tứ cú (4 mệnh đề) hệt như Kinh Kim 
Cương. Nghĩa là, Đức Phật không hè rời xa chúng ta, mà 
cũng không gần chúng ta (hiểu theo các nghĩa sắc thân vật 
lý). 


Một lý do mời gọi người tu nên đọc rất nhiều từ mọi tông 
phái cũng vì, cần có đủ lý luận để biện giải cho quyến 
thuộc và bạn hữu về Phật pháp. Thời này là cách mạng 
truyền thông: trên TV, báo, đài, Internet... những tôn giáo 


215 


NGUYÊN GIÁC 


khác đang tuyên truyền 24/24 giờ. Nếu chúng ta không đủ 
lý luận, và nếu không quan tâm về những gì thế hệ trẻ sẽ 
đọc, chủ yêu là tiếng Anh và Pháp, chúng ta có thể sẽ là 
những Phật tử cuối cùng trong gia tộc mình. Thấy như thế, 
mới biết ơn sâu từ các đại thiện tri thức thời nay như Đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 


...Ở,.. 


Chúng ta nhiều khi bị lúng túng, vì trong gia tộc cũng có 
người theo đạo khác, và chúng ta muốn tạo cơ duyên cho 
họ nghe chánh pháp. Ngay cả khi chúng ta nói về tôn giáo 
nói chung, khó là làm sao để người khác đạo chịu nghe mà 
không nổi sân, không phiền não, và không hủy báng chánh 
pháp. 


Thí dụ như trong nghề truyền thông. Một phóng viên tất 
nhiên phải gặp rất nhiều hạng người trong xã hội, từ rất 
nhiều tôn giáo khác nhau. Lời nói sơ suất có thể bị hiểu là 
chỉ trích đạo khác; xã hội lại bất hòa. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đi các nơi thuyết pháp, Ngài biết 
rằng người nghe cũng từ nhiều tôn giáo khác nhau. Thường 
khi, Ngài dạy về tâm từ bi, về ước mơ hạnh phúc của mọi 
người và do đó phải giữ tâm bất hại, về hòa bình thế giới... 
Như thế sẽ thích nghỉ với người từ các tôn giáo khác. Vì khi 
đọc diễn văn trước Quốc Hội Mỹ, không lẽ Ngài thuyết 
pháp về Bát Nhã Tâm Kinh, một đề tài Ngài rất ưa thích 
khi giảng trong các chùa Việt Nam. 


Thích nghi tuyệt vời khi chúng ta nói chuyện với người 
ngoại đạo, là nói về Kinh Từ Bi (Metta Sutta). Có lẽ, ít 
nhất, chúng ta cũng hạnh phúc vì gieo nhân duyên cho họ 


216 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


kiếp sau sẽ gặp Phật pháp: Khắp thời đi đứng nằm ngồi, 
hãy rải tâm từ ba cõi, yêu thương tất cả chúng sinh, như mẹ 
yêu thương con mội... 


Có những người chúng ta biết rằng, lần gặp đầu cũng có thê 
là lần gặp cuối, vì họ sẽ đi về những tiểu bang thật xa. 
Chúng ta nói gì để gây cơ duyên cho họ gặp chánh pháp về 
sau? 


Có lẽ, dạy thiền chánh niệm cũng là tạo được cơ duyên. 
Trong đó, dạy niệm hơi thở là giúp họ an lạc, giữ sức khỏe, 
chữa bệnh, tăng trí nhớ... Pháp này không còn độc quyên 
của Phật giáo, vì cũng đang dạy ở nhà thờ, quân đội, bệnh 
viện, trường học... và trở thành một công cụ phổ biến. 
Thầy Thích Nhất Hạnh thường dạy pháp niệm hơi thở, và 
hiển nhiên là thích nghỉ cả với mọi người khác tôn giáo. 


Có lẽ, nên dạy tin sâu nhân quả. Bởi vì, Đạo Phật dạy về tin 
sâu nhân quả, trong khi hầu hết (hay tất cả) các đạo khác 
chỉ dạy phi-nhân-quả, chỉ dạy cầu xin “hồng ân” từ một 
đẳng siêu nhiên nào đó. Tin sâu nhân quả là độc quyền của 
Phật giáo. 


Có lẽ, nên dạy về các pháp là vô ngã, là vô thường, vì đây 
là lối đi rất riêng của Phật giáo. Khó chỉ là trình bày bằng 
ngôn ngữ đời thường, để người nghe không có cảm giác bị 
truyền giáo. 


Có lẽ, dạy quán sự chết cũng là một trong những pháp tiện 
nhất, mà không cho người nghe cảm giác bị truyền giáo. 
Bởi vì, Đức Phật có dạy pháp niệm sự chết. Trong khi hầu 
hết (hay tất cả) các tôn giáo khác chỉ dạy về “cầu nguyện 
được phục sinh,” vì họ sợ nghĩ về một cõi lặng lẽ. 


217 


NGUYÊN GIÁC 


Đức Đạt Lai Lạt Ma viết rằng Ngài mỗi ngày quán tiến 
trình sự chết theo phương pháp Mật tông, trung bình 7 hay 
8 lần mỗi ngày (sách “The Joy of Living and Dying in 
Peace,” ấn bản đầu, NXB Harper, trang 29). Dĩ nhiên, Mật 
giáo là quá phức tạp. Trong khi chúng ta chỉ quan tâm về 
Hiền giáo. 


Bản thân người viết thường niệm sự chết như một cách giữ 
sức khỏe. Khi làm việc quá mệt, là nằm xuống, hoặc ngồi 
thắng lưng trên ghế, nhắm mắt lại, hình dung rằng hơi thở 
chậm lại, rất chậm, cảm nhận sự chết lan nhẹ nhàng từ 
dưới chân lên đỉnh đầu, tỉnh thức cảm nhận hơi lạnh của sự 
chết khắp người. Tập quen, người viết thường khi đứng 
ngoài chợ, đi ngoài phố cũng thấy mình như xác chết biết 
đi. Đây là một cách giữ sức khỏe tuyệt vời. Và có thể chi 
cho người đạo khác, mà không ngại bị xem là truyền giáo. 


...Ở,.. 


Trong khi tìm học và đọc nhiều, sẽ thấy ngay cả trong giới 
học Phật cũng chia ra nhiều tông phái, và chúng ta nên 
nghiên cứu cả các tông phái khác. Lý do: thế hệ Phật tử sau 
chúng ta, không đủ tiếng Việt nữa, sẽ đọc sách Phật giáo 
bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Và các vị sư, các học giả viết 
sách Phật học tiếng Anh, tiếng Pháp đó sẽ có rất nhiều giải 
thích khác với chúng ta. Đồng ý hay không, là chuyện 
khác. Nhưng nên chuẩn bị cho thế hệ trẻ của thế kỷ 21 đối 
diện với một rừng Phật học không giống nhiều với thời 
chúng ta khi mới học Phật ở thế kỷ 20. Hãy thấy rằng các 
giáo sư đại học Hoa Kỳ: họ sẽ ảnh hưởng tới việc học Phật 
của thế hệ thứ nhì, thứ ba... của cộng đồng Việt ngoài 
nước. Nhiều thiền sư và học giả quốc tế, cả gốc Việt, rất 


218 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


uyên bác, rât đa dạng, giỏi nhiêu sinh ngữ và cô ngữ, cũng 
chia thành nhiêu tông phái, nhưng cũng có nhiêu người sẽ 
vạch ra các hướng đi rât mới, rât bât ngờ. 


Trong các cuộc tranh luận, dị biệt lớn nhât là quan điêm về 
tái sanh và thân trung âm. 


Phật giáo Tây Tạng và Bắc Tông dạy rằng có tái sanh, có 
thân trung ấm. Trong khi nhiều thầy Nam Tông nói rằng có 
tái sanh và không có thân trung ấm, vẫn có nhiều (không 
phải ít) học giả Nam Tông (như Bhikkhu Sujato, như Piya 
Tan) nói rằng có tái sanh và có thân trung ấm. Nhưng ở 
một cực xa hơn, nhiều Thiền sư, học giả Hoa Kỳ nói rằng 
không có chuyện tái sanh, không có chuyện kiếp trước và 
kiếp sau, vì họ nói rằng Đức Phật nói tái sanh và thân trung 
ấm chỉ là ân dụ. Trong khi đó cũng có những vị nói lưng 
chừng, giữa hai cực rất xa nêu trên. Thế hệ con em chúng ta 
ở Mỹ, ở Anh, ở Úc sẽ đọc, sẽ nghe đủ thứ dị biệt đó. Các 
học giả gọi đây là cuộc tranh luận lớn đối với Phật giáo 
Hoa Kỳ. Các bài viết bằng tiếng Anh đều có giá trị lớn về 
nghiên cứu, đều nên đọc, dù chúng ta có đồng ý hay không. 
Các links liên hệ để ở (2). 


Thiền Tông trả lời thế nào? Người viết không trả lời được, 
vì không có thẩm quyền gì. 


Tuy nhiên, nếu cho người dựa cột được lên tiếng, xin thưa 
rằng người viết đã đọc nhiều sách của Ngài Đạt Lai Lạt 
Ma, và thân cận một sỐ vị Lạt ma, nên rất mực tin vào 
Ngài. Còn nhìn dưới mắt Thiền Tông, xin thưa rằng chúng 
ta đã chết đi và tái sanh cả tỷ tỷ lần trong ngày. Trong 
những khoảng chết đi và tái sanh đó, có những khoảnh 
khắc bất định, lơ lửng... và đó là thân trung ấm. 


219 


NGUYÊN GIÁC 


Có cách nào nói theo ngôn ngữ Thiền Tông? Có như thế. 
Đức Phật đã nói rồi, trong Kinh Bahiya. Trong Kinh Kim 
Cang (hay Kinh Kim Cương). Trong Bát Nhã Tâm Kinh. 


Chư Tổ Thiền Tông đã nói rằng không hề có một pháp nào 
trao cho người, Thiền Tông là phải tu cái pháp không có gì 
để tu hết. Vì hễ nói là phải tu gì, hay phải niệm gì, lập tức 
là rơi vào tâm quá khứ rồi, đã mất liền cái khoảnh khắc 
hiện tiền. Vì ý thức luôn luôn là cái xuất hiện của một vài 
khoảnh khắc sau khi cái hiện tiền trở thành quá khứ. 
Chúng ta cần ý thức để làm toán, để biết đường lái xe... 
Đúng thế. Nhưng đó là kỹ năng để tồn tại trong cõi này. 
Còn chuyện tu học sẽ thấy: ý thức là cái đi sau các pháp, là 
cái tư lường với quá khứ, là phải đập cho vỡ tan tành ý thức 
ra. Chư Tổ nói, hễ mở miệng là trễ rồi. 


Thí dụ, nơi đây chúng ta dẫn Kinh Bahiya. Trích lời Đức 
Phật dạy Ngài Bahiya: 


“Bahiya, hãy tự tu tập thế này: trong cái được thấy sẽ chỉ 
là cải được thấy, trong cải đuọc nghe sẽ chỉ là cái được 
nghe, trong cái được cảm thọ sẽ chỉ là cái được cảm thọ, 
trong cái được thức trì sẽ chỉ là cái được thức tri... ` 


(Bahiya, you should train yourself thus: In the seen wIll be 
merely what 1s seen; In the heard wIll be merely what 1s 
heard; in the sensed will be merely what 1s sensed; in the 
cogn1zed will be merely what 1s cognized.' - Bản dịch của 
John D. Ireland) (3) 


Đức Phật dạy tuyệt vời như thế. Trước tiên, chúng ta sẽ lấy 
thí dụ từ lời Đức Phật dạy về nghe. Bây giờ, chúng ta xét 
về tứ pháp ấn (vô thường, bất như ý, vô ngã, rỗng rang 


220 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


không tự tánh) qua Kinh Bahiya. Khi giữ tâm cho thật đơn 
sơ và lặng lẽ, thật rỗng lặng, sẽ thấy tức khắc lời Đức Phật 
dạy. Đây là kinh nghiệm tuyệt vời. Hãy trọn lòng tin Đức 
Phật, chúng ta sẽ lập tức thấy ngay (không cần qua lý luận) 
tứ pháp ấn, còn gọi là bốn đặc tướng của các pháp. 


Thế này. Bạn hãy ra ngồi ở mái hiên, hay ở giữa vườn, hít 
thở dịu dàng, giữ tâm thật đơn sơ, thật lặng lẽ, buông xả hết 
tất cả vướng bận... Không cần niệm bất cứ gì hết, chỉ giữ 
sự tỉnh thức, lặng lẽ. Bắt chợt, bạn nghe tiếng chim kêu. 
Tiếng chim kêu hiện lên và biến mất tức khắc; đó là vô 
thường. Tiếng kêu từ nhân duyên hiện lên trong tâm, và rồi 
biến hắn đi; tiếng kêu đó là “rỗng rang trong gương tâm 
sáng” (do căn, trần, thức đủ duyện là tiếng kêu hiện ra) và 
đó là Không. Tiếng kêu biến mất, không lưu dấu trong 
không gian; và đó là vô ngã. Bạn muốn nứu lại tiếng kêu ấy 
dù bất cứ lý do gì, thí dụ như để xem âm vang trầm hay 
bồng, là chim sơn ca hay chim hoàng anh... và không thê 
níu lại được để thẩm định; và đó là bất như ý. Trong cái 
tiếng kêu được nghe buốt lạnh hư không đó, bạn trực nhận 
ngay không hề có cái “ta” và cái “của ta” nào ở đâu. Nếu 
nói có “cái ta” nào, ngay “cái ta” đó là cái được hiên lộ ra 
tiếng kêu, và ngay tức khắc “cái gọi là ta” đó biến dạng. 
Nên người xua nói, nhìn hoa, sẽ thấy “hoa với người vô 
biệt.” 


Chữ dukkha trước kia thường dịch theo Hán văn là khổ 
(suffering), nhưng chữ này có nhiều nghĩa, hiện nay thường 
dịch là bất như ý (unsatisfactoriness). Vấn đề là khổ với ai, 
là bất như ý với ai... trong khi hễ thấy ngay cái được nghe 
là vô ngã, và cái nghe tan biến theo cái được nghe, nghĩa là 
tức khắc các pháp vô ngã... lập tức, cái khổ đó tức khắc 


221 


NGUYÊN GIÁC 


biến mất, và đó là khổ diệt. Tức là, Tứ Diệu Đề thành tựu 
ngay trong cái nghe tiếng chim kêu đó. Và thấy tâm tịch 
diệt, muốn gọi là gì cũng được, chỉ còn là cái không ngôn 
ngữ. 


Kinh nghiệm này là tức khắc. CÁI ĐƯỢC NGHE tự thân 
đủ các pháp ấn. Cái được nghe biến hiện vô chừng. Còn 
CÁI NGHE? Đó sẽ là ly tức cú, sẽ là tuyệt bách phi... sẽ là 
không một lời để nói, vì hễ mở miệng, là trễ rồi. Tất cả các 
Kính Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cương, 
Tâm Kinh Bát Nhã... không lìa khoảnh khắc này của tâm 
đơn sơ, tăm lặng lẽ, nơi tất cả các pháp đều đã buông xả, và 
không có gì để buông xả. 


Nghe câu hát “trầm hương đốt, xông ngát mười phương...” 
bạn có muốn nghe trở ngược nốt nhạc nào trong đó cũng 
không được, vì lời phát ra là biến tức khắc rồi. Và cái được 
nghe đó là vô thường, là vô ngã, là bất như ý, là rỗng rang 
không một pháp. 


Từng âm thanh hiện lên trong tâm gương sáng rỗng rang. 
Từng khoảnh khắc như thế, là Thấy Tánh. Tức là thấy các 
pháp vốn vô tự tánh. Thấy các pháp hiện lên và biến mắt 
trong gương tâm rỗng rang rực sáng và lặng lẽ. Đó là Thiền 
Tông: yêu cầu trước tiên, phải Thấy Tánh, sau đó là bảo 
nhậm liên tục. 


Lúc đó, nói rằng còn phải tu gì đi nữa, cũng là hỏng. 
Nơi này, xin ghi một vài ý, từ một thí dụ đã viết. 
Thí dụ, như giọng ca một ca sĩ. Có lẽ, Thái Thanh là ca sĩ 


có giọng ca hay nhất của dân tộc Việt Nam trong một thế 


222 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


kỷ tân nhạc vừa qua, và hầu hết mọi người từng nghe giọng 
ca của bà. Câu hỏi là, bạn đang ngồi nhìn lên sân khấu, trực 
tiếp nhìn và nghe ca sĩ Thái Thanh hát, những âm thanh 
vang trong không gian đó có gọi được là có, hay gọi là 
không? Có ai chụp bắt được những âm thanh bà vừa hát? 
Không ai chỉ ra được phương xứ của những âm thanh bà 
vừa hát ra. May mắn, bây giờ có máy ghi âm. Nhưng ngay 
cả như thế, cũng không ai chỉ ra tánh của những âm vang 
do ca sĩ này vừa hát ra. Tất cả đều từ nhân duyên khởi lên, 
phải có một ca sĩ Thái Thanh rèn luyện một đời cộng với 
tài năng bắm sinh, có ca khúc, có trống đàn, có luyện tập... 
nhưng ngày hôm đó vẫn khác ngày hôm sau, ca khúc trước 
vẫn khác ca khúc sau, từng giây phút vẫn độc đáo, không 
hề giống giây phút nào, và tất cả đều vô tự tánh, đều không 
thực tánh, đều vô ngã, đều không có người ca, không có lời 
được ca, cũng không có người nghe mà chỉ có cái được 
nghe... Không ai chụp bắt được bất cứ gì hết. Vì nốt nhạc 
này khởi lên, chúng ta nghe là có; và nốt nhạc đó biến mất 
để chỗ cho nốt khác, lúc đó chúng ta nghe là không. Đó là 
vô thường, và tất cả đều là duyên khởi. Nếu bạn giữ tâm 
cho thật lặng lẽ và rỗng rang, bạn sẽ cảm nhận tức khắc 
như thế. Cảm nhận bằng toàn thân của bạn. Không qua lý 
luận gì, vì lý luận là sản phẩm ý thức, luôn luôn là cái tới 
sau. 


Ngắn gọn, các pháp từng khoảnh khắc là bất động, hiểu 
theo nghĩa là không hề di chuyên vì tính độc đáo của từng 
pháp, từng khoảnh khắc. Đồng thời cũng gọi là bất nhị, vì 
có với không như dường là một, hay đúng hơn, cũng không 
gọi là bất nhị được -- chỉ là vô ngôn mà nhận ra tánh các 
pháp thực sự là vô tự tánh, vì không dùng ngôn ngữ được 
chỗ này. Và cũng vì từng âm vang chính là tâm hiển lộ ra 


223 


NGUYÊN GIÁC 


qua cái được nghe. Do vậy, không thể nói là cảnh ca sĩ Thái 
Thanh đứng hát đã đi tới đâu, bởi vì nó chỉ là do nhân 
duyên hiện ra. Khi màn hạ, khi đèn tắt, khi nhạc sĩ rút dây 
đàn, khi ca sĩ Thái Thanh rời quán nhạc... cảnh cũ là duyên 
hợp, nên không thực tướng, và là không hề đi, vì cũng 
chăng hè tới. Cảnh đó cũng là tới và đi trong Tánh Không 
của gương tâm rỗng sáng. Chính cái toàn thể đó đã hiển 
hiện ra, vận hành bởi Lý Duyên Khởi. Toàn khối đó, là cái 
đương xứ tức chân. 


Ngắn gọn hơn, như Đức Phật dạy, rằng trong cái được nghe 
chỉ là cái được nghe. Nghĩa là, tức khắc, chúng ta có thê 
trực nhận tất cả các pháp vô thường chỉ qua cái được nghe. 
Từng nốt nhạc hiện rồi biến. Không ai níu được nốt nhạc đã 
qua. Và là cảnh hiện trong gương tâm sáng rỗng rang của 
bạn. 


Bây giờ, nói thêm về cái được thấy (khi nghe nhạc trong 
tiệm, trong thí dụ nêu trên, tất nhiên là cảnh cũng hiện qua 
cái được thấy). 


Hãy thử thế này, bạn ngồi lặng lẽ ở bên hiên. Hãy nhắm 
mắt, hít thở lặng lẽ, giữ tâm thật lặng lẽ. Chỉ giữ sự lặng lẽ 
và tỉnh thức (để dễ nhớ, theo câu kệ: tỉnh tỉnh lặng lặng), 
tới một lúc bạn thấy không một niệm nào khởi trong tâm, 
lúc đó, hãy dịu dàng mở mắt ra, sẽ thấy trước mắt, giả sử có 
lá cờ bay phất phới trước gió, trong màu nắng xế bóng 
nghiêng qua ngả lại. Cảm giác tức khắc là: Toàn cảnh lá cờ 
bay trước gió sẽ là hình ảnh trong tâm. Đó là cái được thấy. 
Cảm giác đầu tiên, bạn không thấy cảnh đó ngoài tâm. 
Hình ảnh lá cờ bay theo gió, hình ảnh chao động, là chập 
chùng vô lượng hình ảnh của vô thường. Hình ảnh cờ bay 


224 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


cũng là vô ngã, vì theo gió lặng hay động mà hiện ra, và là 
bất như ý vì không hề có gì được chủ động nơi đây, và là 
Tánh Không rỗng rang vì nếu có thực tánh gì thì lúc đó 
không thê có chuyền động, không thể có biến hiện. 


Lúc đó, bạn không thấy cảnh lá cờ ngoài tâm, nhưng một 
chặp sau, tập quán lý luận nhị nguyên mới kéo bạn về suy 
nghĩ là có cái ngoài tâm. Đức Phật đã nói, không phải ngoài 
tâm đâu (qua Kinh Tất Cá và Kinh Thế Giới) rằng thế giới 
đó, cảnh lá cờ bay đó, chỉ là hiển lộ tương ưng của sắc thọ 
tưởng hành thức thôi. 


Không thê nói là không có cảnh. Nhưng cũng không thể nói 
có cảnh ngoài tâm. Đó là lý do nhiều vị tổ khi trực nhận ra 
bản tâm rỗng rang vô tánh này đã nói rằng không ngờ tâm 
mình nói nhỏ thì nhỏ như mũi kim, nói lớn thì bao trùm cả 
núi sông biển trời, và ngó cho cùng thì bản tâm này không 
ở đâu hết, không trong thân và cũng không ngoài thân 
mình. Khi bất chợt đau vì ngón tay trúng nhằm mũi kim 
mới biết là tâm hiện ra ở cảm thọ, nơi ngón tay vừa bị 
thương. Nhưng khi ngó lại ngón tay thì không tìm ra đâu 
tâm trong hay ngoài da này. Cũng hệt như tiếng chim kêu, 
tất cả các pháp đều không lìa tâm, nhưng tâm lại không 
phải tất cả các pháp. Nên mới nói, tâm này là gương sáng 
rỗng lặng. Tham sân si cũng từ tâm này khởi lên, cũng như 
sóng khởi lên từ nước. Nhưng khi ngó vào niệm tham, niệm 
sân... lập tức các niệm này biến diệt vào cõi rỗng lặng của 
tâm gương sáng này, cũng như sóng tan vào nước. 


Cứ như thế mà tu thôi, hễ khởi lên bất kỳ ý thức gì, cũng 
phải quăng bỏ đi thôi, vì ý thức luôn luôn là cái trễ vài sát- 
na sau cái hiện tiền. 


225 


NGUYÊN GIÁC 


Tại sao rời bỏ ý thức? Xin thưa: Thiền Tông là kinh nghiệm 
trực tiếp, là thấy ngay tức khắc núi rừng mưa bay là ảnh 
hiện ra trong tâm, và cảnh trước mắt tức khắc (y hệt tiếng 
chim kêu là tâm, nhưng cũng không phải tâm) — tương tự, 
cảnh núi rừng mưa bay trước mắt là tâm, nhưng cũng 
không phải tăm, nhưng không lìa tâm mà có, và ngay khi 
thấy cảnh chỉ là hình bóng trong tâm, thế là thấy hiện ra 
bốn pháp ấn, và đó là thấy tánh, cũng là thấy vô tự tánh. 
Hoặc đơn giản hơn, lấy thí dụ đã nêu, như khi ngồi nghe ca 
sĩ hát, mắt chúng ta thấy cảnh trên sân khấu thực sự chỉ là 
ảnh lung linh hiện trong tâm mình. 


Thiền Lâm Tế sử dụng chữ tâm và cảnh, nhưng Thiền Tào 


Động sử dụng chữ “chính” và “thiên” cũng là tương tự. 


Riêng Thiền Tào Động Nhật Bản của Thiền Sư Dogen 
(Đạo Nguyên) nói rằng cốt tủy chỉ là: ngồi chỉ là ngồi, 
không làm gì hết, chỉ là buông bỏ thân tâm. 


Khi nói theo ngôn ngữ Đức Phật ở Tạng Pali: buông bỏ 
thân tâm, chính là quăng bỏ sắc-thọ-tưởng-hành-thức, 
quăng bỏ kiến văn giác tri, là không một pháp nào để dính 
vào. Và như thế, trở về các kinh về lời dạy ngắn gọn đã nói 
ở (1). 


...Ở,.. 


Trong những khoảnh khắc như thế, làm gì có tham và sân 
để phải tu, phải sửa nữa. Kinh Phật nói rằng, hễ dứt tâm 
tham, là vào thánh quả A Na Hàm (quả thánh thứ 3). Tương 
tự, hễ dứt tâm sân, là vào thánh quả A Na Hàm (quả thánh 
thứ 3). Tức là, chỉ cần dứt một tâm bắt thiện tham hay sân, 
là vào cõi tịnh độ Bất Lai (còn gọi là 5 cõi trời tịnh độ), và 


226 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
từ đó sẽ tới thánh quả A La Hán. 


Như thế, có phải pháp môn Tịnh Độ là phương tiện để vào 
cõi Bất Lai? 


Người viết không biết, và do vậy không dám trả lời. Thực 
ra, Phật Giáo Tây Tạng cũng dạy pháp Tịnh Độ, và rất 
phức tạp, khi dạy về giải thoát trong thân trung ấm. 


Có thê giải thoát trong thân trung ấm hay không? Đức Phật 
có dạy như thế trong Kinh Pali, theo lời nhiều học giả. 


Chú thích thứ 27 trong bài "Rebirth And The In-Between 
State In Early Buddhism” (2) của Sư Bhikkhu Sujato ghi 
rằng Tạng Pali có nói về giải thoát trong thân trung ấm để 
vào thánh quả A Na Hàm ở các kinh: DN 33.1.9, SN 46.3, 
SN 46.15, SN 48.24/5, SN 48.66, SN 51.26, SN 54.5, 5N 
55.25.8, AN 3.86.3, AN 3.87/.3, AN 4.131, AN 7.16, AN 
7.17, AN 7.52, AN 7.80, AN 9.12, AN 10.63, AN 10.61... 
nghĩa là, rất nhiều kinh Pali ghi lời Đức Phật dạy vào cõi 
Tịnh Độ A Na Hàm trong thân trung ấm. 


Chỗ này người viết không có đủ kiến thức, nên không dám 
suy đoán, chỉ ghi lại như thế, để các học giả thảo luận. 


Thực ra, Tịnh Độ Tông truyền thống, với 3 Kinh và một 
Luận, căn bản là khác tông chỉ với Nam Tông. 


Giả sử, có anh bạn XYZ có thể hỏi rằng, Đức Phật A Di Đà 
không có trong lịch sử, ít nhất cũng không có trong Tạng 
Pali, đúng không? 


Trong ngôn ngữ Thiền Tông, có thể trả lời bằng ngôn ngữ 
rất đơn sơ: 


227 


NGUYÊN GIÁC 


“Ủa, vậy hả, chuyện đó có gì lạ đâu, vì Đức Phật A Di Đà 
cũng nói rằng ngài không hề có, và không phải thế sao, và 
bây giờ anh XYZ. mới thắc mắc; vậy bạn tưởng là người tên 
XYZ thực sự là có thực?” 


Trong các kinh dạy pháp ngắn gọn ở Tạng Pali, Đức Phật 
thường nói về cách nhìn “không phải có, không phải 
không.” Rất nhiều ngôn ngữ cơ phong tưởng như giỡn của 
Thiền Tông đều là lời chỉ thắng, đa số có thể dò lại trong 
Kinh Pali (như chúng ta đã dò ra). 


Thiền sư Tông Diễn (1640-1711), người có bài thơ tuyệt 
vời “hữu vô câu bất lập” — có và không, đều không lập — 
cũng là người còn để lại một dấu ấn lớn hiện nay: ngôi 
chùa Hòe Nhai (số 19 phố Hàng Than, Hà Nội) vẫn còn thờ 
pho tượng vua Lê Hy Tông (1675-1705) quỳ sám hỗi trong 
khi tượng Phật ngồi trên lưng vua. Bởi vì vua vốn hà khắc 
với Phật giáo, sau khi đọc bài biểu của Thầy Tông Diễn 
trình vua, mới tỉnh ngộ rằng các đời nhà Lê vững bền là 
nhờ Phật Giáo. Nghĩa là, tuy sống trong pháp tánh rồng 
lặng vô tướng, không lập cả hữu và vô, nhưng Thiền sư 
Tông Diễn đã viết một bài văn chuyền đổi được chính sách 
của một triều đại. Mới biết, vô ngôn không có nghĩa là 
không dùng tới chữ. 


Kinh Viên Giác nói: Hễ biết là huyễn, tức khắc [tự động] 
xa lìa huyễn, sẽ không cần nhờ phương tiện gì, và hễ xa lìa 
huyền tức là giác ngộ, không còn tu thứ bậc gì nữa... 


Chư Tổ Thiền Tông thường nói rằng Kinh Viên Giác tóm 
gọn về những chữ quan trọng là: Tri huyễn tức ly, bất tác 
phương tiện. 


228 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Bởi vì khi biết mình đang ở trong một vai kịch, hết tuồng 
này sẽ theo nghiệp sang tuồng khác, thì sân làm chi trong 
vai diễn, tham làm chỉ trong đoạn tuồng này, đoạn tuông 
kia. 


Kinh Bát Nhã Tâm Kinh cũng nói về sắc-thọ-tưởng-hành- 
thức đều là Không, Tứ Đề cũng là Không, ngay tới tận 
cùng Lục Độ Ba La Mật cũng là Không... mới thực sự qua 
bờ kia. Đó là khi Đức Phật nói, qua sông là bỏ bè... 


Kinh Kim Cương cũng ghi lời Đức Phật dạy rằng phải thấy 
các pháp như mộng, như huyễn, như bọt sóng, như ảnh 
hiện... và tức khắc là qua bờ. 


Hãy trở lại Kinh Bahiya... Khi bạn bỗng nhiên nghe tiếng 
mắng chửi mình, hãy thấy tức khắc đó là cái được nghe, 
hiển lộ trong toàn cảnh của duyên khởi, và đó là vô thường, 
là vô ngã, là không, là bất như ý, là huyễn, là bọt sóng, là 
mộng, là ảnh hiện... và tức khắc, thấy cái gọi là người 
mắng và người nghe đều là không, sẽ thấy làm gì có tâm 
giận dữ nữa... và đó là tức khắc qua bờ. 


¬ 


Nói tức khắc, vì là nói những khoảnh khắc nhận ra Tánh 
Không. Nhưng rồi, thường khi chúng ta sẽ bị nghiệp kéo 
lại. Lúc đó, nên mượn tất cả các pháp khác để tu trì. 


Gần như ai cũng thế, có rất nhiều khi, không giữ được tâm 
đơn sơ và lặng lẽ. Lúc đó, nên biết là nghiệp cũ lôi kéo. Thí 
dụ, trong tâm cứ nhớ mãi những hình ảnh bạo lực hay thơ 
mộng, hiện ra có khi trong giấc ngủ, có khi cả ban ngày. 
Các bản tin thường nói về nhiều chiến binh Mỹ sau chiến 


229 


NGUYÊN GIÁC 


cuộc Iraq và Afghanistan dễ bị ám ảnh với cảnh bạo lực. 
Hay như đời thường, chúng ta có thê chợt nhớ tới, và bị ám 
ảnh bởi một hình bóng diễm lệ quá khứ. Hay như một nhạc 
sĩ, có thê từ sáng đến tối cứ mãi bị ám ảnh bởi những dòng 
nhạc... và vân vân. 


Lúc đó, phải dùng pháp đối trị. Trong bài Đức Phật Dạy 
Pháp Thấy Tánh (1), chúng ta đã thấy có những bản kinh 
dạy “quăng bỏ sắc thọ tưởng hành thức”... dạy “quăng bỏ 
kiến văn giác trị”... Đó cũng là Thiền của Ngài Huệ Năng. 


Có một kinh, Đức Phật sử dụng ngôn ngữ cực kỳ quyết liệt. 
Đó là kinh Satta Sutta, ký số SN 23.2. Nơi đây không dạy 
là phải tu hay vun bồi gì cả, mà dạy là phải đập vỡ, hãy 
quăng tứ tán, hãy hủy diệt sắc và làm cho sắc sẽ không cựa 
quậy gì được nữa (rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành...) và rồi xóa 
số luôn cả thức. Cũng y hệt như các kinh quăng bỏ sắc thọ 
tưởng hành thức, quăng bỏ kiến văn giác tri... 


Đức Phật nói rằng, trích: 


“...Con hãy đập vỡ, hãy quăng tứ tán và hãy hủy diệt thức, 
và làm cho nó không cựa quậy gì nữa. Hãy xóa số khát ái 
với thức — vì xóa số thức xong, hỡi sư Radha, là Giải 
thoát. ” (4) 


Thực ra, cũng là ngôn ngữ “đập chết con quỷ ý thức” của 
Thiền Lâm Tế, và “quăng bỏ thân tâm” của Thiền Tào 
Động. 


Nhưng trong cõi này, chúng ta phải giao tiếp với đủ mọi 
hạng người, phải tham dự nhiều sự kiện trong xã hội, và 
ngay cả khi có trực ngộ, cũng sẽ rất khó để duy trì cái nhìn 


230 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
Thấy Tánh thường trực. 


Sám hối là một cách làm cho nhẹ nghiệp, đề dễ tu học hơn. 
Do vậy, Thiền Trúc Lâm có tác phẩm Sám Hồi Sáu Căn là 
đề tất cả người tu làm nhẹ nghiệp hơn. 


Pháp đối trị vọng tâm có thể dùng hơi thở, giữ thọ nơi hơi 
thở, hay niệm cái chết. Hay đơn giản, lấy Kinh Kim Cương, 
hay Bát Nhã Tâm Kinh ra tụng, đọc, nghiền ngẫm từng 
chữ. 


Hay tùy trường hợp, và có thể mỗi người sẽ có những pháp 
thích nghi. Thí dụ, khi rời một buổi hòa nhạc, ngay cả vài 
giờ sau hay cả ngày sau, một vài âm vang dòng nhạc của 
Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy tự nhiên lảng vảng trong 
đầu, bên tai chúng ta. Muốn đập vỡ cái âm vang đó cũng là 
chyện khó, mà không lẽ cứ đề nó theo mình vào giấc ngủ... 
Lúc đó, có thể thử nghiến răng nhẹ (có khi không cần ra 
tiếng) và chú tâm vào âm vang nghiến răng (dù là tiếng 
lặng lẽ) sẽ thấy dòng nhạc kia biến mắt. 


Hay là khi mắt tự nhiên nhớ tới hình ảnh kinh khủng của 
chiến trường Iraq, hay hình ảnh dịu dàng của một người 
bạn học thời thơ trẻ... Có thê thử cách này: hãy lấy hộp chì 
màu và một tờ giấy trắng, vẽ và tô lên giấy những ô vuông 
màu xanh, rồi ô vuông màu đỏ, ô vuông màu vàng... Dễ 
dàng thấy hình ảnh quá khứ biến mất trước mắt. Về sau, 
không cần vẽ, chỉ cần hình dung trong đầu là đang cầm bút 
chì màu vẽ lên giấy, các ảnh quá khứ cũng dễ tan biến. 


Hay là niệm các chữ cái, tức là mẫu tự tiếng Việt. Nên 
niệm 4 âm. Tại sao 4 âm? Vì mã sô thẻ ATM thường là 4 
âm, vì lên tới 5 âm là khó nhớ. 


231 


NGUYÊN GIÁC 


Khi tâm nhiều vọng niệm, nếu thử các pháp truyền thống 
không xong, vẫn cứ thấy đau đớn với những hình ảnh cũ 
hiện ra, nên nhìn vào bảng mẫu tự, chọn 4 chữ để niệm, 
niệm “a, b, c, đ” thật chậm. Tiếp theo, niệm “k, L, m, n”... 
và vân vân. Từng mẫu tự vang lên, chú ý tâm tập khởi lên, 
và rồi âm vang biến diệt. Niệm chậm, không cần chữ theo 
thứ tự. 


Hay là nên tập thể dục, chạy bộ, cử tạ... Tập thể dục thật 
mệt trong nửa giờ, là những âm vang và hình ảnh ám ảnh 
trong tâm nhiều phần sẽ biến mắt. 


Hay là pháp Niệm Tâm Từ. Cũng không cần niệm phức 
tạp, chỉ đọc thật chậm từng chữ và nghiền ngẫm từng chữ 
trong bài Kinh Từ Bi (Metta Sutta) là thấy lòng nhẹ nhàng 
với những lời dạy đầy sức mạnh; như qua bản dịch của 
Thầy Nhất Hạnh, xin mời đọc thât chậm từng chữ, trích: 
“Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng a1 coi nhẹ 
tính mạng của al, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong 
cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem 
thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất. Chúng ta 
hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài...” Chỉ 
đọc như thế, các niệm bắt thiện dễ dàng biến mắt. 


Hoặc là niệm danh Đức Phật A Di Đà. Thí dụ, từng chữ 
“Nam Mô A Di Đà Phật.” Chú ý từng âm vang dịu dàng 
khởi lên trong tâm, hiện trong tâm và biến mất, 6 lần như 
thế là cho 6 chữ. Hay niệm 4 âm A Di Đà Phật. 


Trong khi niệm các âm vang như thế, dù bất kê âm vang gì, 
hãy nhớ Kinh Bahiya rằng trong cái được nghe sẽ chỉ là cái 
được nghe tức khắc đó cũng là cơ duyên đề thấy bốn pháp 
ấn -- vô ngã, vô thường, Không và bất như ý. Khoảnh khắc 


232 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
đó, tham sân sĩ biến mắt. 
Niệm như trên là Thiền. 


Thực ra, Tịnh Độ niệm Phật là bằng niềm tin kiên cố rằng 
có một cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Nếu là người fu 
Tịnh Độ, hãy niệm với niềm tin vào hạnh nguyện của Ngài. 
Truyền thống Phật Giáo Tây Tạng tin rằng Đức Ban Thiền 
Lạt Ma là hóa thân của Đức Phật A Di Đà (nên hiểu, Ngài 
là người tu được tâm tương ưng như Đức Phật A Di Đài). 


...Ở,.. 


Nêu có ai chât vân bạn răng Cõi Cực Lạc không có thực... 
có lẽ, nên trả lời thê này: 


“Ngày hôm qua, bạn đứng ở góc rừng này, mưa ào ạt và 
gió tung bay tứ phương, cây nghiêng đồ lá, lạnh buốt 
người... Bây giờ cảnh đó ở đâu?” 


Nếu người kia nói rằng cảnh hôm qua có thực và hôm nay 
không còn nữa vì là vô thường hay vì bất cứ lý đo gì... bạn 
hãy tin rằng nói như thế là sai ý Đức Phật rồi. Trong bài 
Đức Phật Dạy Pháp Thấy Tánh ở link (1) đã nói về tính bất 
nhị của cảnh và tâm (để dễ nhớ: của tiếng chim kêu và 
tâm)... Không phải là không có cảnh, nhưng không thể gọi 
có cái gì là có. 


Tất cả những cảnh mưa gió ào ạt nơi góc rừng không lìa 
tâm mà có, và thực sự ngay lúc đó (như Kinh Bahiya nói, 
hay như Kinh Tất Cả và Kinh Thế Giới nói) cảnh đó chỉ là 
những cái được nghe, những cái được thấy, những cái được 
cảm thọ, những cái được thức trị... Không phải thực có, 
không phải thực không... chỉ là hiện lên trong tâm rỗng 


233 


NGUYÊN GIÁC 
rang gương sáng thôi. 


Cảnh nơi góc rừng đó dù hôm qua hay hôm nay vốn đã xa 
la ngôn thuyết, sao lại thắc mắc gì chuyện Cõi Phật A Di 
Đà có thực hay chỉ là hư ảo? 


Thêm nữa, người tu Tịnh Độ phải giữ giới nghiêm trì, nệm 
niệm tỉnh giác nhận ra âm vang hiện rồi biến trong tâm, tất 
nhiên sẽ thấy không nơi nào vọng niệm khởi lên được. Đó 
là thành tựu rồi, vì xa lìa tham, xa lìa sân tức nhiên (theo 
Tạng Pali) là tự thân đã vào cõi tịnh độ rồi. 


Tu học tới mức tâm bất thiện biến mất là tuyệt vời. Câu 
niệm Phật như thế sẽ làm thành tựu các pháp. 


Trong Kinh Pháp Cú ở Kệ 25, Đức Phật nói rằng: “Nhờ 
tỉnh tấn, chánh niệm, nghiêm minh trì giới, người trí sẽ trở 
thành một hải đảo, nơi không trận lụt nào gây hại được.” 


G) 


Bản ghi chú của Piya Tan nói rằng “trở thành hải đảo” là 
nhóm chữ chỉ cho “đắc thánh quả A La Hán” vì người đó 
đã thoát được sóng gió bão tố của cõi luân hồi (tức, không 
còn tái sanh nữa). 


Kệ 25 Pháp Cú kể về Ngài Culapanthaka, em của Ngài 
Mahapanthaka. Người anh đã xuất gia, trở thành A La 
Hán. Người em theo anh, xuất gia làm tỳ kheo. Tuy nhiên 
vì nghiệp xa xưa, thời Đức Phật Ca Diếp, Ngài 
Culapanthaka cười, giểu một nhà sư rất khù khờ chậm 
chạp, nên kiếp này Culapanthaka trở thành một vị sư rất 
khù khờ chậm chạp. 


Trong vòng bốn tháng, Ngài Culaphanthaka không nhớ nỗi 


234 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


một câu kệ. Ông anh Mahapanthaka thất vọng với em 
mình, và nói với em rằng em không xứng đáng ở trong 
tăng đoàn. 


Lúc đó, Cư sĩ Jivaka tới tự viện, cung thỉnh Đức Phật và 
các sư nơi này tới nhà dự trai tăng. Ngài Mahapanthaka giữ 
nhiệm vụ lập danh sách các sư dự trai tăng, bèn gạch tên 
em mình. Ngài Culapanthaka thấy bị anh gạch tên khỏi các 
sư theo Đức Phật dự trai tăng, rất là phiền não, mới quyết 
định sẽ về lại đời thế tục. Đức Phật biết ý định đó, mới gặp 
nhà sư trẻ Culapanthaka, cho ngồi phía trước hội trường 
Gandhakuti. Đức Phật trao một miếng vải sạch cho Ngài 
Culapanthaka và bảo ngồi đó, hướng mặt về hướng Đông, 
và chà miếng vải lau bụi. Cùng lúc, nhà sư trẻ này phải lập 
lại chữ "Rajoharanam", nghĩa là "taking on Iimpurity" (lau 
bất tịnh). Rồi Đức Phật đi tới nhà Jivaka cùng với các sư dự 
trai tăng. 


Trong khi đó, Ngài Culapanthaka cứ tiếp tục chà vào 
miếng vải, liên tục đọc thì thầm chữ "RaJoharanam". Thế 
rồi, miếng vải dính bụi đất. Thấy miếng vải biến đổi, 
Culapanthaka trực nhận tánh vô thường của tất cả các pháp 
hữu vi. Từ nhà của Cư sĩ Jivaka, Đức Phật biết qua thần 
thông về bước tiễn của Culapanthaka, mới phóng quang để 
hiện thân Đức Phật ngồi trước mặt nhà sư Culapanthaka, và 
nÓI: 


“Không phải miếng vải riêng bị bụi đất làm dơ; chính trong 
chúng sanh cũng có bụi tham, bụi sân, bụi s1, tức là không 
thấu hiểu Tứ Diệu Đề. Khi xóa các bụi này, mới hoàn tắt, 
và thành bậc A La Hán.” 


Ngài Culapanthaka nhận được lời dạy của Đức Phật, tiếp 


235 


NGUYÊN GIÁC 


tục thiền định, trong thời gian ngắn đắc quả A La Hán cùng 
với Tuệ Phân Tích (Analytical Insight). Như thế, 
Culapanthaka không còn là kẻ khù khờ chậm chạp nữa. 


Tại ngôi nhà của Jivaka, khi người ta sắp rót nước uống để 
cúng dường, nhưng Đức Phật lấy bàn tay che bình bát lại, 
và hỏi là có vị sư nào còn ở tu viện chăng. Khi được trả lời 
là không còn ai, Đức Phật mới nói là còn một nhà sư, vả 
yêu cầu phải cho người tới cung thỉnh Culapanthaka. Khi 
người triệu thỉnh từ nhà Jivaka tới tự viện, thấy là không 
chỉ một nhà sư, nhưng là 1,000 nhà sư y hệt nhau. Tất cả 
đều tạo ra bởi Culapanthaka, người đã chứng được thần 
thông. 


Người triệu thính kinh hoảng, quay lại, báo cáo cho JIvaka. 
Người này được lệnh tới tự viện lần nữa, và được dạy là 
phải nói rằng Đức Phật gửi lời gọi nhà sư có tên 
Culapanthaka. Khi người này tới nói như thế, một ngàn 
tiếng nói vang lên, "Tôi là Culapanthaka." Một lần nữa, 
kinh hoảng, người này quay lại lần thứ nhì. Rồi lại được 
dạy phải tới lại tự viện, lần thứ ba. Lần này, người này 
được dạy là phải năm lấy nhà sư nào nói đầu tiên rằng sư là 
Culapanthaka. Ngay khi nắm nhà sư đó, tất cả các sư còn 
lại biến mất. Và Culapanthaka đi với người triệu thỉnh tới 
nhà của Jivaka. Sau bữa ăn, theo chỉ thị từ Đức Phật, 
Culapanthaka nói lên một thời pháp tự tin và can đảm, y 
như tiếng gầm của một con sư tử trẻ. 


Về sau, khi đề tài về Culapanthaka khởi lên giữa các sư, 
Đức Phật nói rằng những ai tỉnh tấn tu học, chắc chăn sẽ 
thành quả A La Hán. Và rồi, Đức Phật nói Kệ 25. 


Tuyệt vời, tâm trí chậm chạp và chỉ nhớ lời Đức Phật chỉ 


236 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


có hai chữ “lau bụi” là giây lâu sau đã xa lìa mọi trói buộc 
muôn kiếp ngàn đời. Thứ nhất, Pháp Cú Kệ 25 cho chúng 
ta tin sâu vào nhân quả, thấy những nghiệp đời trước buộc 
mình; do vậy cần phải sám hối. Thứ nhì là kiên tâm, chỉ 
đơn giản lau bụi và thấy tắm vải từ sạch biến ra dơ là ngộ 
vô thường. 


Đây là kinh nghiệm, không phải lý luận. Trực nhận vô 
thường sẽ làm chúng ta ngây ngất, từ đó về sau sẽ không 
còn như những ngày hôm qua nữa. Từ đó về sau, bất kỳ 
niệm tham, niệm sân nào chợt nỗi lên, cũng thấy ngay đó là 
từ gương tâm rỗng sáng hiện ra và lập tức các niệm biến đi 
vào rồng rang vô tứơng. Đó là pháp thấy tánh của Thiền 
Tông, nhận ra tất cả các pháp đều từ biển tánh hiện ra và 
rồi sóng tham và sân sẽ tan lập tức trở lại biển. 


¬ 


Một số người ngộ nhận rằng Thiền Tông là do người Trung 
Quốc chế tạo ra, rằng Đức Phật không dạy như thế. Trong 
link (1), chúng ta đã chứng minh rằng Thiền Tông thực ra 
là pháp cốt tủy do Đức Phật dạy. Bây giờ, chúng ta thử đọc 
lại mấy dòng thơ của Thiền Sư Tông Diễn (Đời pháp thứ 
37, tông Tào Động) thời vua Lê Hy Tông. 

Ngài Tông Diễn trình với Thầy là Thiền Sư Thông Giác 
bằng bài thơ chữ Hán: 

Ung hữu vạn duyên hữu 

Tùy vô nhất thiết vô 

Hữu vô câu bắt lập 

Nhật cảnh bổn đương bô. 


237 


NGUYÊN GIÁC 


Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ trong sách Thiền 
Sư Việt Nam là: 


Cần có, muôn duyên có 
Ưng không, tất cả không 
Có không, hai chẳng lập 
Ánh nhật hiện lên cao. 


Thế rồi, Thầy Thông Giác mới nói kệ trao pháp cho Ngài 
Tông Diễn: 


Nhất thiết pháp bất sanh 
Nhát thiết pháp bắt diệt 
Phật Phật, Tổ Tổ truyền 
Uẩn không liên đầu thiệt. 


Bản dịch của Thầy Thích Thanh Từ: 


Tắt cả pháp chẳng sanh 
Tắt cả pháp chẳng diệt 

Phật Phật, Tổ Tổ truyền 
Uẩn không sen đâu lưỡi. 


Tất cả ngôn ngữ “hữu, vô, pháp bất sanh, pháp bất dệt” là 
như dường đặc biệt Thiền Tông, thực ra đã có trong Kinh 
Bahiya như đã nói qua nhiều thí dụ ở trên, và trong nhiều 
kinh đã dẫn trong bài trước. 


Nơi đây, chúng ta dẫn ra Kinh Phật Tự Thuyết Udana 3.10, 
sẽ thấy Đức Phật từ xa xưa đã dạy y hệt Thiền Sư Tông 
Diễn. Nghĩa là, Ngài Tông Diễn đã chú giải tuyệt vời lời 
Đức Phật trong Tạng Pali. 


238 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
Bản Anh dịch của ThanIssaro Bhikkhu, trích: 


“Whatever contemplatives or brahmans say that liberation 
from becoming 1s by means of becoming, all of them are 
not released from becomnng, Ï say. 


And whatever contemplatives or brahmans say that escape 
from becoming 1s by means of non-becominsg, all of them 
have not escaped from becomnng, I say.” 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, trích: 

“Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào đã tuyên bố rằng sự 
giải thoát khỏi hữu là do hữu. Ta nói rằng tất cả những vị 
ấy không giải thoát khỏi hữu. 

Những Sa môn hay những Bà-la-môn nào đã tuyên bố rằng 


sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu, tất cả những vị ấy, Ta 
tuyên bố rằng chúng không nương tựa nơi hữu.” (6) 


Có đọc Ud 3.10 mới thấy Ngài Tông Diễn tuyệt vời. Rất 
ngắn gọn, không dài dòng, mấy chữ thôi: 


Hữu vô câu bất lập. 

Thế thôi. Vài chữ này là đủ để giải thoát. Vì hữu hay vô 
cũng là cõi của sắc thọ tưởng hành thức. Hãy rời xa các cõi 
đó. Không cần tu gì, không cần niệm gì. Đó là lời Phật dạy. 
Không thê nào giải thoát, nêu dính vào hữu hay dính vào 
vô. Chỉ có máy chữ thôi. Thiền Tông Việt Nam đã chú giải 
lời Đức Phật siêu đăng như thế. 

sa Ô sa 


Trong một đoạn trên, chúng ta đã dẫn lời Đức Phật dạy 


239 


NGUYÊN GIÁC 


rằng phải đập cho tan tành cái ý thức để nó không còn cựa 
quậy gì nữa. Câu hỏi răng, khi đập tan tành ý thức như thế, 
chuyện gì sẽ xảy ra? Trong Thiền Tông, giải thích rằng lúc 
đó (có khi dùng nhiều chữ như: vô niệm, vô tâm, vô sở trụ, 
vô tác...), chính khi ý thức bị đập tan tành, các pháp sẽ 
hiển lộ trong Tánh Không của gương tâm rỗng sáng. Trực 
tiếp. Vì ý thức chỉ là cây cầu của quá khứ, vì ý thức hiện ra 
vài sát na sáu cái được nghe, sau cái được thấy. 


Bạn có thể cảm nghiệm, hãy tỉnh tỉnh lặng lặng, sẽ thấy: 
trong cái được nghe, trong cái được thấy, trong cái được 
cảm thọ... không hề có ý thức, không hề có ngôn ngữ. Khi 
đột nhiên mưa rào, bạn ướt mèm và thấy lạnh tức khắc, 
hay khi vô ý ngón tay bị kim đâm: cái lạnh và cái đau đó 
không có chữ nào kèm theo, không có ý thức nào bên cạnh. 


Do vậy, Thiền Tông nói rằng khoảnh khắc đó vắng bật 
tham sân sĩ, và đó là giải thoát. 


Giải thích đi xa hơn: khi nhìn vào tâm, sẽ thấy tất cả các 
tâm phiền não khi nào khởi lên, bị nhận ra là tức khắc biến 
mắt, từ gương tâm rỗng rang hiện ra và rồi biến diệt trong 
rỗng rang gương tâm — các tâm phiền não đó, thực tướng 
cũng chính là Niết Bàn rỗng lặng, tức là thấy ngay đương 
xứ tức chân. 


Đức Phật dạy rằng tất cả thế giới này là hiện lên trong cõi 
sắc thọ tưởng hành thức, và khi chúng ta đập tan tành cõi 
sắc thọ tửơng hành thức để không còn thứ nào cựa quậy 
nữa, lúc đó theo Kinh MN 72 (Aggi-Vacchagotta Sutta: To 
Vacchagotta on Fire) là “khi xa lia mọi phân loại của ý 
thức, hỡi Vaccha, Như Lai là rất sâu thắm, vô biên vô tận, 
khó hiểu nỗi, hệt như biển. “Nói “Tái xuất hiện” là không 


240 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


đúng. Nói “Không tái xuất hiện cũng không đúng. “Cả hai 
có và không tái xuất hiện" cũng không phải. “Không tái 
xuất hiện mà cũng không không tái xuất hiện” cũng không 
phải.” (7) 


Va đó là pháp Như tối thượng, sau khi đập vỡ tan tành ý 
thức. 


Đập vỡ tan tành ý thức, quăng bỏ thấy nghe hay biết... 
không có nghĩa là không thấy nghe hay biết. Nhưng chính 
ngay mới hiên lộ Tâm Chói Sáng — tâm này được Đức Phật 
mô tả là bụi bám từ ngoài. 

Anguttara Nikãya, chương Một Pháp viết: 

“Chư tăng, tâm này chói sảng, nhưng bị nhiễm ô bởi bụi 
bên ngoài tới. Người không được chỉ dạy không hiểu việc 


này như nó thực sự là; cho nên với người không được chỉ 
dạy, sẽ không có thăng tiễn tâm. 


Chư tăng, tâm này chói sáng, và tâm này xa lìa các bụi bên 
ngoài tới bám. Các đệ tử bậc thánh được chỉ dạy hiểu tâm 
này như nó thực sự là; do vậy, với đệ tử bậc thánh, có sự 
thăng tiến tâm. ” (8) 


cv 0 
Chúng ta có thể đối chiếu một số ý kinh nơi đây. 
Trong Kinh Pháp Cú, Kệ 381, phần tích truyện, có ghi rằng 
Đức Phật nói với ngài Vakkali rằng, "Người nào thấy Pháp 
sẽ thấy ta. Người nào không thấy Pháp, sẽ không thấy ta." 


Trong Kinh MN 28, Đức Phật nói, "Người nào thấy Lý 
Duyên Khởi, sẽ thấy Pháp. Người nào thấy Pháp, sẽ thấy 


24I 


NGUYÊN GIÁC 
Lý Duyên Khởi." 
Như thế, hễ thấy Lý Duyên Khởi, tức là thấy Đức Phật. 


Trong các phần trên, qua các thí dụ về nghe và thấy -- Nøay 
khi chỉ nhận qua cái được nghe và cái được thấy -- lúc đó 
chỉ cần nghe tiếng chim kêu, thấy lá cờ bay, dự buổi hòa 
nhạc, thấy cảnh núi rừng mưa bay... là nhận ra Lý Duyên 
Khởi, và lúc đó hoàn toàn không thấy gì là "ai" và "của 


+11 


al.... 


Tức là ngay lúc đó, là thấy Pháp, là thấy Phật. Là toàn 
cảnh, khi nhìn hoa sẽ thấy “người, hoa vô biệt.” 


Nói theo Thiền Tông, lúc đó là nhận ra Pháp Thân, tức là 
thân chân thật của Pháp, thân chân thật của Đức Phật. Phật 
Giáo Tây Tạng giải thích về Pháp Thân (Dharmakaya) rất 
phức tạp khi nói về Tam Thân, trong khi Thiền Tông lại nói 
rất kiệm lời. 


Nơi Kinh MN 72 dẫn trên, nói rằng Như Lai rất mực sâu 
thắm, hệt như biển, xa lìa mọi tư lường của ý thức... 


Câu hỏi là, nếu tu theo Kinh Bahiya, nghĩa của Pháp Thân 
là gì? Và chứng ngộ Pháp Thân là gì? 


Chỗ này, người viết chỉ ghi theo cảm nghiệm đơn giản (và 
ai cũng cảm nghiệm được) rằng: bản tâm vốn vô hình, vô 
tướng, và chỉ có thê hiển lộ qua Lý Duyên Khởi, lúc đó sẽ 
hiển lộ qua thế giới sắc thọ tưởng hành thức, lúc đó sẽ phải 
duyên vào cảnh để làm thân. Và như thế, toàn cảnh tiếng 
kêu của chim và người ngồi nghe tiếng kêu sẽ là thân của 
pháp, lá cờ bay (được thấy và thấy) là thân của pháp, toàn 
cảnh ca sĩ đứng hát và người ngồi nghe là thân của pháp, 


242 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


toàn cảnh núi rừng mưa gió (và người đứng ướt mem dưới 
mưa) là thân của pháp. Các bộ luận nói phức tạp hơn, 
nhưng nơi đây, chúng ta nói trong cách thực dụng của thấy 
và nghe tức khắc. 


Như thế, Pháp Thân hiển lộ qua cảnh (và bao trùm cảnh) 
cho bất kỳ ai thấy rằng tâm và cảnh không lìa nhau, tức là 
Pháp Thân là rỗng rang gương sáng luôn luôn hiện ra khi 
cảnh hiển lộ. Và Thấy Pháp Thân, tức là Thấy Phật. Tức là, 
đương xứ tức chân. 


Nói gương sáng là tiếng Việt, trong Kinh Pháp Bảo Đàn là 
chữ minh kính, trong các sách về Phật Giáo Tây Tạng viết 
bằng tiếng Anh là "clear light" (ánh sáng trong trẻo)... 


Nếu có ai niệm Phật trong toàn cảnh nhận ra Pháp Thân 
như thế sẽ là tức khắc thấy Đức Phật A Di Đà. 


Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm là một bậc tôn túc như thế. 
Lời dạy của vị Trưởng Lão Ni này chỉ rõ rằng pháp giải 
thoát là ngay ở chỗ thấy và chỗ nghe. Xin mời nghe lời dạy 
của cô Ni Trưởng Hải Triều Âm từ phút thứ 42:10 của băng 
hình: 


https:/www.youtube.com/watch?v=62H3fvz6hH 





Trích lời như sau: 


“Hễ mắt mình thấy hình tướng gì, phải tập thói quen nhìn, 
biết đấy là Như lai tạng; chỗ ấy là Đức Di Đà, chỗ ấy là 
Đức Quan Thế Âm... nơi âm thanh cũng thế. Phải thấy 
tướng là hư vọng, do nghiệp báo của mình hiện lên, mà 
Tánh là Phật, là Tổ, là Như Lai Tạng Diệu Chân Như 
Tánh... 


243 


NGUYÊN GIÁC 


Làm thế nào mắt mình nhìn chỗ nào cũng khởi lòng từ bị, 
tai nghe gì, cũng chỉ khởi lòng từ bị, sự an hòa... Hòa với 
ngừơi thiện thì dễ... nhưng hòa với những người ác thì thế 
nào? Cho nên phải thấy khía cạnh thể tánh của người ta là 
Tánh Phật, đồng thể với mình, bây giờ phải tập như thế... 
phải thấy nơi nơi, ở nơi mỗi người, mỗi vật, đâu đâu cũng 
là Đức Phật A Di Đà đang đứng tại đấy...”(hết trích) 


tsvØ 5y 


Nhìn lại những thập niên vừa qua, đã thấy rất nhiều vị tôn 
túc thực hiện các công trình ghi chú xuất sắc, rất mực công 
phu - trong đó có 2 Trưởng lão Thiền sư là quý ngài Thích 
Thanh Từ và Thích Duy Lực, mà người viết đã trích dẫn 
nhiều lần qua các bài đã viết. 


Nơi đây, xin trích thêm từ một số vị tôn túc khác để làm 
sáng tỏ pháp tu Thiền Tông. 


Nhà sư có bút danh Nguyễn Thế Đăng trong bài viết tựa đề 
"Nhất Tâm" đã viết, trích: 


"Nhất tâm là tánh Không, quang minh và như huyễn. Cả ba 
cái ấy là đồng thời, đồng hiện hữu. Nơi nào cũng là tánh 
Không nên nơi nào cũng có quang minh; và nơi nảo có 
quang minh, nơi ấy có ảnh hiện các sự vật như huyễn. Cả 
ba cái ấy là một, tức là cả ba thân, Pháp thân (tánh Không), 
Báo thân (quang minh), Hóa thân (như huyễn) là một. 

Thấy Nhất Tâm là thấy “cả ba tức là một” ấy hiển hiện 
khắp nơi, khắp chốn. Sở đĩ người ta không thấy được, sống 
được pháp giới Nhất Tâm vì con người tự tạo ra một trung 
tâm giả tạo là cái tôi, và xung quanh liền có những trung 


244 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


tâm giả tạo khác là những cái khác với tôi. Trong khi pháp 
giới “cả ba là một” thì không có một trung tâm, nghĩa là 
đâu cũng là trung tâm, tất cả là trung tâm. 


Văn, tư, tu cái “không có một trung tâm nên tất cả là trung 
tâm” này, thì đến một lúc nào, chúng ta thấy được Nhất tâm 
đang ảnh hiện thành muôn vàn sắc tướng, âm thanh, hương 

. như huyễn tạo thành pháp giới. Đây chính là ý nghĩa 
của đời sống". (9) 


Hay như Thầy Thích Đức Thắng, nổi tiếng là một dịch giả 
các bộ A Hàm nhưng cũng là một bậc tôn túc trong nhà 
Thiên, qua bài "Niết Bản" đã viết, nói về quăng bỏ sắc thọ 
tưởng hành thức là thấy Niết Bản, trích: 


“Trong sự hiện hữu sinh-tử này, chúng nói lên được liên hệ 
nhân quả từ sinh đến tử, giai đoạn này chúng ta vừa là 
người thọ quả của quá khứ, vừa là kẻ tạo nhân cho vị lai. 
Và cũng vì lẽ đó cho nên khi chúng ta biết rõ cái quả hiện 
tại của nhân quá khứ chúng là năm thọ uấn, thì cũng trong 
hiện tại chúng ta tạo nhân cho vị lai bằng cách đoạn tận 
năm thọ uấn vọng này đề không có cái nhân vọng cho vị lai 
nữa, nghĩa là không sinh ra quả vọng cho vị lai; khi quả 
vọng vị lai không sinh, thì nhân vị lai cũng không sinh, và 
cứ như vậy vòng xích nhân quả vọng sẽ bị diệt. Đến đây 
năm thọ uân không sinh ra nữa, khi năm thọ uẫn đã không 
sinh, thì có gì để diệt, nên không diệt. 


Vậy Niết-bàn chúng sẽ hiện hữu ngay trong cõi này, ngay 
trong xác thân này, nếu ai giải thóat được mọi trói buộc đau 
khổ của tập khởi, của đoạn diệt, bằng cách không khởi tâm 
điên đảo, phân biệt chấp trước đối với cuộc sống, thì người 
đó sẽ đạt được Niết bàn ngay trong cuộc sống này. Từ 


245 


NGUYÊN GIÁC 


những ngộ nhận sai lầm như vậy, cho nên những gì đức 
Phật đã phương tiện dạy cho chúng ta con đường đi đến 
giải thoát, thì họ đã biến chúng thành con đường nô lệ trói 
buộc. 


Niễt-bàn cùng thế gian 
Không có tí phân biệt 

Thế gian cùng Niễt-bàn 
Cũng không tí phân biệt. "(9) 


Đó là các vị tu sĩ. Về phía cư sĩ, có nhà văn Đỗ Hồng Ngọc 
-- một trong vài người viết tản văn xuất sắc nhất trong làng 
văn học Việt Nam, nếu không nói là hay nhất -- trong bài 
"Tôi Học Kim Cang - Ưng Vô Sở Trụ" đã viết những dòng 
cực kỳ thơ mộng, trích: 


"...Phật nói rõ hơn: Vô sở trụ nghĩa là... đừng có trụ vào sắc 
bố thí, đừng có trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp... Tóm 
lại, đừng có trụ vào tướng! Bắt trụ tướng bố thí. Trụ là dựa, 
là dính, là mắc. Bố thí mà dính mà mắc, mà dựa vào 
“tướng”, vào hình thức thì chưa phải là bố thí đúng nghĩa! 
Bồ thí mà còn thấy có kẻ cho người nhận, có quay Truyền 
hình để lăng xê tên tuổi, để “đầu tư” kiếm danh, kiếm lợi, 
kiếm phước thì chưa phải bố thí đúng nghĩa. Đúng nghĩa là 
bố thí... bất vụ lợi, bố thí không thấy có ta có người có vật 
bố thí; bố thí được như vậy mới... thực là hạnh phúc. Đó là 
cách bố thí vô tướng, bố thí không dính mắc, không toan 
tính. Một đời lận đận đo rồi đêm/ Mỏi gối người đi đứng lại 
ngồi! (Bùi Giáng). Cái bố thí mà Phật dạy để có Huệ chính 
là cáí bố thí vượt qua, vượt ra, vượt lên, bố thí ở bờ bên kia, 
bờ của tuệ giác, bố thí Ba-la-mật đó vậy. 


246 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Một lần nọ, tôi hỏi vị sư: “Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” 
có phải là câu hay nhất trong kinh Kim Cang không thì sư 
nhẹ nhàng bảo không, trong kinh Kim Cang câu nào cũng 
hay! Quả thật, dần dần tôi cũng thấy ra kinh Kim Cang chỗ 
nào cũng hay cả, mà hình như ngày càng hay hơn, nhất là 
khi... áp dụng vào đời sống hằng ngày... Đừng trụ vào đâu 
cả? Đừng trụ vào đâu cả... ư? Ờ, mà có lý." (9) 


Và cuôi cùng, nơi đây xin sáng tác vài dòng thơ đê cúng 
dường Tam Bảo và cũng đê cảm ơn độc giả đã đọc tới 
những lời vụng về này: 


Cúi đâu đi biển biệt 

tóc rất xanh môt thời 
như dường qua trăm kiếp 
nhìn lại tóc trắng rồi 


Trân trọng ghi từng chữ 
làm mới những dòng thơ 
thắp hương trăm nghìn chữ 
thành hoa qua kia bờ. 


GHI CHÚ: 


(1) Đức Phật Dạy Pháp Thấy Tánh: 
http://thuvienhoasen.org/a24741/duc-phat-day-phap-thay- 
tanh 





(2) Rebirth And The In-Between State In Early Buddhism 
— by Bhikkhu SuJato 


htfp://santifm.org/santipada/wp- 
confent/uploads/2010/05/RebirthandInbetweenState.pdf 





247 


NGUYÊN GIÁC 
Is Rebirth Immediate? — by Piya Tan 


http://dharmafarer.org/wordpress/wp- 
confent/uploads/2009/12/2.17-Is-rebirth-immediate.- 
pIya.pdf 


Reincarnation -- Đức Đạt Lai Lạt Ma (có nói về tương lai) 





http:/www.dalailama.com/messages/statement-of-his- 


holiness-the-fourteenth-dalai-lama-tenzIn-øyatso-on-the- 
1Ssue-of-hIs-reincarnation 





The Selfless Mind: Personality... — by Peter Harvey (sách 
này có thê mua ở Amazon) 


http:/www.ahandfulofleaves.org/documents/ 


The Truth of Rebirth And Why 1t Matters for Buddhist 
Practice -- by Thanissaro Bhikkhu 





http://www.accesstoInsight.org/lib/authors/thanissaro/truth 
of rebirth.html 


Should I Believe in Rebirth? -- by Gil Fronsdal 





http:/www.insiehtmeditationcenter.org/books- 
articles/articles/should-1-believe-in-rebirth/ 


Stephen Batchelor: The Buddhist Atheist (phỏng vấn) 


http://www.buddhistgeeks.com/2010/06/bg- 175-the- 
buddhist-atheist/ 


Thich Nhat Hanh: Be Beautiful, Be Yourself (phỏng vấn) 





http://www.lionsroar.com/be-beautiful-be-yourself-January- 
2012/ 





Đọc thêm, xin vào www.google.com và gõ “rebirth 
debate”... 


248 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


(3) Kinh Bahiya. Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu: 
http://thuvienhoasen.org/a25 I30/kinh-bahiya 
Bản John D. Ireland: 


http:/www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.1.10.irel.h 
tml 





Bản ThanIssaro Bhikkhu: 
http:/www.accesstoinsight.org/tiIpitaka/kn/ud/ud. l.10.than. 
html 

(4) Kinh Satta Sutta: "... You should smash, scatter, & 
demolish conscIousness and make 1t unfit for play. Practice 
for the ending of craving for conscIousness — for the 
ending of craving, Radha, 1s Unbinding." (Bản dịch của 
ThanIssaro Bhikkhu: 
http:/www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn23/sn23.002.th 
an.híml) 


Bản dịch của Thầy Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/vn/sn23.2 

Kinh tương tự bên Tạp A Hàm, bản dịch của Thầy Thích 
Đức Thắng: https://suttacentral.net/vn/sa122 


(Š5) Dhammapada Verse 25: 
http:/www.tipitaka.neVtipitaka/dhp/verseload.php ?verse=0 
cà 


(6) Kinh ỦUd 3.10, bản của Thanissaro Bhikkhu: 











hftp:/www.accesstoinsight.org/tiIpitaka/kn/ud/ud.3. 10.than. 
htm]l 


Bản của Bhikkhu AnadaJotI 


“For whatever the ascetics or brahmanas say about freedom 


249 


NGUYÊN GIÁC 


Írom continulty being through further continutty, all of 
them are not free from confinuity, I say. Or whatever the 
ascetics or brahmanas say about the escape from continuIty 
being through discontinutrty, all of them have not escaped 
from confinutty, Ï say.” 


https://suttacenftral.net/en/ud3. L0 





Bản của John D. Ireland, trích từ sách “Udana and the 
Hivuttaka: Two Classics from the Pali Canon” (ấn bản 
2007, trang 46): 


“Whatever recluses and brahmins have said that freedom 
from being comes about through some kind of being, none 
of them, I say, are freed from being. And whatever recluses 
and brahmins have said that escape from being comes 
about through non-being, none of them, I say, have escaped 
from being.” 


Bản của Peter Masefield, sách “Sacred Books of the 
Buddhists” (ấn bản 1994, trang 54-55): 


“Some who are recluses or brahmins said the complete 
Ireedom from becoming 1s by way of becoming - all of 
these, I say, are not completely released from becoming. 
Moreover, some who are recluses or brahmins said the 
escape from becoming 1s by way of non-becoming - all 
these, Ï say, are not escaped from becoming.” 


Bản của HT Thích Minh Châu: 
http://thuvienhoasen.org/a1277/chuong-01-03 
(7) Kinh MN 72: 


http://www.accesstoInsight.org/tIpitaka/mn/mn.072.than.ht 
mÌ 





250 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


(8) Bản Anh dịch của Nyanaponika Thera và Bhikkhu 
Bodhi: 
http://www.urbandharma.org/pdf1/wh155AnguttaraNikaya 
1.pdf 

(9) Nguyễn Thê Đăng, "Nhất Tâm" - 
http://thuvienhoasen.org/a24191/nhat-tam 








TT Thích Đức Thắng, "Niết Bàn" - 
http://www.tuvienquangduc.com.au/triet/36nietban.html 

Đỗ Hồng Ngọc, "Tôi Học Kim Cang” -- 
http://thuvienhoasen.org/a24560/toi-hoc-kim-cang-ung-vo- 
So-fru 





2511 


23 
ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẦY TÁNH 


Bài viết này sẽ trình bày rằng Thiền Tông là pháp môn 
nguyên thủy và cốt tủy do Đức Phật dạy. Nói nguyên thủy, 
vì Thiền Tông chính từ lời Đức Phật dạy. Nói cốt tủy, vì 
nhiều cách an tâm trong Thiền Tông là từ các kinh, khi chư 
tăng cao niên xin dạy pháp ngắn gọn đề sẽ lui về một góc 
rừng ngồi trọn đời cho tới khi giải thoát. 


Bài viết này sẽ sắp xếp các lý luận sao cho thực dụng, có 
lợi cho tất cả những người quan tâm và muốn bước vào 
Thiền Tông. Tính thực dụng trong cách an tâm sẽ trình bày 
cụ thể, trong mức có thê được. Bản thân người viết tự xét 
sở học bắt toàn, nên sẽ tránh ý riêng tối đa, đê chủ yếu dựa 
vào các kinh Pali phố biến, có sẵn với các bản Anh văn trên 
mạng. 


Hy hữu trong đời là gặp được, tin được và tu học được Phật 
pháp. Trước tiên, xin ghi lời ngợi ca Phật pháp bằng cách 
ghi lại Kinh Pháp Cú kệ 178: 


252 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


“Chỉ mới đạt sơ quả Tu Đà Hoàn, đã thấy tốt lành hơn là 
làm chủ trọn thế gian nay, tốt lành hơn là vào sống cõi chư 
thiên, tốt lành hơn là lên ngôi vua tối thượng của toàn vũ 


” 


trụ... 


Vâng, chỉ mới sơ quả thôi, đã có giá trị tuyệt vời như thế. 
Cuộc đời này quá ngắn, gặp được Phật pháp là cơ duyên 
tuyệt diệu, hy hữu của trăm kiếp, nghìn đời. Căn bản Phật 
pháp có thê gom về ba chữ là tu giới định huệ, để lìa tham 
sân si; tất cả các pháp không ngoài xả ly tham sân si. Thực 
sự Kinh Phật dạy, chỉ cần lìa riêng một tâm sân thôi, cũng 
đủ đắc tam quả A Na Hàm. 


Trong muôn ngàn lời dạy từ Kinh Phật, tuyệt vời nhất là 
khi học được và tu được pháp môn ngắn gọn do chính Đức 
Phật tuyên thuyết. Vì rất nhiều người trong chúng ta không 
còn nhiều thì giờ nữa trong đời này. 


Tại sao nói rằng Đức Phật đã dạy pháp Thấy Tánh? 


Đơn giản, đọc lại Kinh Pali, có thể thấy rằng tới 90% kinh 
là dạy về thấy, nghe, hay, biết... dạy về sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức... dạy thấy tâm nơi không một pháp nào dính 
vào, nhìn thấy tâm nơi chỗ rỗng rang, nhìn thấy tâm nơi 
khởi lên và biến diệt, nhìn thấy tâm vô tác, vô tướng... 
Ngắn gọn, đây là dạy Thấy Tánh. 


Đúng là Đức Phật có dạy ngồi thở, có dạy về một số pháp 
xử thế trong xã hội. Nhưng phần lớn, hầu hết, Đức Phật 
nói về bản tánh các pháp là vô thường, là bất như ý, là 
không tự ngã, là rỗng rang, là chiếu sáng của tâm, là hư ảo 
của sắc thọ tưởng hành thức, và tương tự. Thấy được tánh 
các pháp như thế, là giải thoát. 


253 


NGUYÊN GIÁC 


Thiền Tông chỉ dạy pháp Thấy Tánh. Dạy ngồi, dạy hít thở 
chỉ là phụ. Khi đã Thấy Tánh rồi, đã thấy là rỗng rang vô 
ngã, đã thấy muôn pháp tương tức nhân duyên, tức nhiên là 
trong tâm sẵn đủ Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo. Lúc đó, 
cần ngồi làm chi, không cần tu một pháp nào hết nhưng 
muôn pháp sẽ trọn đủ. Bởi vì, tất cả các pháp sẽ hoàn tất 
ngay trong một niệm. Khi nhìn thấy vừa khởi niệm (bất kê 
là niệm tham sân si hay không, bất kể niệm lành hay đỡ), 
người tu thấy ngay bản tánh của niệm là rỗng rang, là vô tự 
tánh, tức khắc niệm này sẽ biến vào cõi lặng lẽ của tâm — 
trong mỗi niệm dưới mắt người thấy tánh, niệm này tức 
khắc trải qua sanh lão bệnh tử để trở về biển tâm vốn rỗng 
rang, vô tướng, vô tác ... Cho nên, gọi rằng không cần tu. 
Và thấy nghe hay biết như trong pháp Như, trước mắt thấy 
tự tâm là gương sáng rồng rang bất động, bất kế khi cảnh 
mưa gió bão tuyết hiện ra trước gương tâm nhưng tính rỗng 
sáng vẫn bất động, vẫn lặng lẽ. Tuy rằng tu pháp như như 
bất động, nhưng vẫn viết sách, vẫn làm thơ, vẫn vào đời 
thuận theo cơ duyên hoăng pháp... 


¬ 


Thiền Tông phần lớn dựa vào lời dạy ngắn gọn, thường là 
các pháp đặc biệt do Đức Phật tuyên thuyết, khi có một vị 
tăng cao niên xin lời ngắn gọn để nghe xong, sẽ lui về góc 
rừng ngồi tu tới trọn đời. 


Lời dạy ngắn gọn thường được nhắc tơi là Kinh Bahiya, khi 
một du sĩ ngoại đạo nghe xong, vài khoảnh khắc sau là 
thành A La Hán, trong đó Đức Phật dạy rằng hãy tập là 
trong cái thấy chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái 
được nghe... (1) 


254 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Lời dạy ngắn gọn tương tự là Kinh Malunkyaputta, khi Tỳ 
kheo Malunkyaputta đã cao niên, tự biết không còn ở lâu 
trên cõi đời này, cho nên mới hỏi Đức Phật, xin dạy pháp 
ngắn gọn, đề lui về tu khẩn cấp.(2) 


Lời dạy ngắn gọn khác được dạy là Kinh Khemaka, dạy để 
tâm vô sở trụ (không dính tâm vào đâu cả), phương pháp là 
hãy chăm chú nhìn vào chỗ tập khởi và biến diệt của tâm. 
Nghe xong, 61 tỳ kheo đắc quả A La Hán.(3) 


Lời dạy ngắn gọn khác là ở Kinh Kalaka, dạy chớ dựng lập 
thấy biết, được giảng lại chỉ tiết ở Kinh Lăng Nghiêm, và 
Đức Phật nói rằng đó là dạy về pháp "Như" tối thượng, 
không pháp nào cao hơn. (4) 


Lời dạy ngắn gọn khác là ở Kinh Cetana, dạy chớ dựng lập 
ý niệm. (Š) 


Lời dạy ngắn gọn khác là ở Kinh SA 17, dạy bứng gốc và 
buông bỏ sắc thọ tưởng hành thức, nghĩa là bứng gốc và 
buông bỏ mọi hiện tướng của thân tâm. (6) 


Các pháp ghi trên thực ra là rất gần nhau, là nhiều cách tiếp 
cận khác để tâm rỗng rang, bình lặng, mà không cần tập 
định, vì đây là tự tánh định. Theo các lời dạy này, hễ khởi 
tâm tập định là dính vào cõi thấy nghe hay biết của sắc thọ 
tưởng hành thức, nghĩa là dính vào tập quán hành nghiệp 
muôn đời. 


Các lời dạy ngắn gọn nêu trên Bồ Đề Đạt Ma truyền sang 
Trung Hoa, rồi do Ngài Huệ Năng dạy trong Kinh Pháp 
Bảo Đàn, dùng làm các pháp thiền cốt tủy cho Tổ Sư 
Thiền. Vào cuối thế kỷ 20 và đầu 21, một trong những 


NGUYÊN GIÁC 


người nối pháp Thiền Tông là cố Thiền Sư Duy Lực, một 
vị sư từng được GHPGVN thỉnh giảng trong một số khóa 
tu ngắn hạn ở các tỉnh Miền Trung và Miền Nam cuối thập 
niên 1990s. Nhiều thế kỷ trước, tại Việt Nam, các pháp 
ngắn gọn này được Phật Hoàng Trần Nhân Tông dùng làm 
pháp cốt tủy cho Thiền Trúc Lâm, một thiền phái một thời 
bặt dấu và gần đây được hồi phục nhờ công lớn của Thiền 
Sư Thích Thanh Từ. 


...Ở,.. 


Câu hỏi là, pháp chánh niệm (mindfulness) hiện nay dạy 
phổ biến ở Hoa Kỳ và Châu Âu, có liên hệ gì tới Thiền 
Tông? Xin trả lời, đây là một công cụ để an tâm. Nếu 
không Thấy Tánh, có thể người tu sẽ bị dẫn đi lầm lạc, 
hoặc chệch sang các pháp thế tục, hoặc chệch sang ngoại 
đạo. 


Một điểm để suy nghĩ rằng, Phật giáo khi sang Hoa Kỳ và 
Châu Âu, công cụ chánh niệm (mindfulness) được rút ra để 
phục vụ cho nhiều mục đích trần gian. Hiệu quả đa dạng 
của chánh niệm được dùng trong bệnh viện để chữa bệnh, 
dùng trong giới sinh viên để tập trung tư tưởng và tăng trí 
nhớ, dùng trong quân sự đề tăng phản ứng nhanh nhẹn và 
tăng hiệu năng tác chiến, dùng trong nhà thờ để “tĩnh tâm 
và lắng nghe Thượng Đế” và cũng được một số bác sĩ sử 
dụng mindfulness để hướng dẫn tăng các khoái lạc thân 
xác. Thậm chí, một số Phật tử tập thiền có thê đi lạc sang 
ngoại đạo, khi thấy cơ thể nhẹ nhàng và đạt vài công năng 
đặc dị, và rồi chạy theo những người tự xưng thế này, thế 
kia. 


Đọc Kinh Phật, chúng ta sẽ thấy răng, trong rất nhiều kinh, 


256 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


khi Đức Phật nói xong, là có những vị sư (và cả cư sĩ, du 
sĩ) đắc ngay quả A La Hán. Tại sao như thế? Có phải vì 
nghiệp có thể tan biến chỉ trong khoảnh khắc? Hay thực sự, 
không hề có gì gọi là nghiệp cả, mà chỉ vì khi chúng ta mê 
thì nghiệp níu kéo, khi tỉnh thì nghiệp nhẹ thênh thang? Chỉ 
vì nghiệp tự thân cũng là vô ngã, cũng là do nhân duyên. 
Nếu nghiệp có thực thể, chúng ta trả nghiệp hoài cũng 
không xong. 


Hãy nghĩ rằng, chúng ta như trên sân khấu các vở kịch, 
đóng đủ thứ vai trò, khi làm vua, lúc làm dân, cũng với đủ 
thứ vui buồn giận đữ, nhưng khi thấy được tánh của các vở 
kịch chỉ là hư giả, mới tỉnh ra rằng đây là vở kịch; lúc đó sẽ 
không có cảm xúc nào trong kịch lôi kéo mình nỗi, và khi 
bước ra sân khấu là vô lượng nghiệp của trăm ngàn vai kịch 
cũng sẽ khoảnh khắc tan biến. Đó là lý do, một khi Thấy 
Tánh, vô lượng nghiệp dữ tan biến. 


;á+)vsêy 
Pháp Thấy Tánh thực ra mở Kinh Pháp Cú là thấy rồi. 


Trong Kinh Pháp Cú, Kệ 170, kế về một lời dạy ngắn gọn 
của Đức Phật. Kinh này ghi rằng, có 500 nhà sư ban đầu 
nhận đề mục thiền định từ Đức Phật, nhưng tập hoài vẫn 
không khởi được tuệ giác. Khi Đức Phật nói lên Kệ 170, và 
sần như tức khắc, 500 vị sư đắc quả A La Hán. Tại sao 
nhanh như thế? Có phải nghiệp tan biến dưới đôi mắt tuệ? 
Có phải nghiệp vô lượng kiếp chỉ là vô lượng vai trò với 
tham sân si trên sân khấu kịch, và khi tỉnh ra rằng đây là 
kịch, tất cả tham sân sỉ trong các vai kia sẽ mất tác dụng? 


Nơi đây, xin trích đăng Tích Truyện Pháp Cú, bản dịch của 


257 


NGUYÊN GIÁC 
Thiền Viện Viên Chiếu, về Kệ 170, trích: 
"$3. Năm Trăm Tỳ Kheo Chứng Quả 
Hãy nhìn như bọt nước ... 


Câu chuyện này xảy ra khi đức Bồn sư ở tại Kỳ Viên với 
năm trăm Tỳ-kheo chứng quả. 


Có năm trăm T)-kheo nhận đề mục thiên định từ đức Bồn 
Sư, trở về rừng và nỗ lực thiển định. Nhưng mặc dù gắng 
sức chiến đấu hết mình, họ không thể nào phát triển tuệ 
giác. 


Các thây nghĩ thâm: "Chúng ta sẽ đổi đề mục khác thích 
hợp với chúng ta hơn". Các thầy lại chỗ Phật, trên đường 
đi các thây thấy một ảo ảnh, tập trung mọi ý niệm về ảo 
ảnh ấy, các thấy khai mở tuệ giác. Khi bước vào sân tu 
viện, trời đồ mưa, các thầy đứng đấy nhìn những bọt nước 
nổi bập bệnh và tan nhanh chóng. Một tư tưởng trỗi dậy: 
"Tự ngã của chúng ta như bọt nước nổi tan". Láp tức các 
thây tập trung tư tưởng vào ý nghĩ này. Đức Bồn Sư đang 
ngôi trong hương thất, bèn hóa thân đến trước các thây, 
nói kệ: 

(170) Hãy nhìn như bọt nước, 

Hãy nhìn như cảnh huyễm! 

Quản nhìn đời như vậy, 

Thân chết không bắt gặp. 

Nghe xong, các thầy chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ." 
(ngưng trích) 


Xin xem bản Việt dịch và Anh dịch ở link (7). 


258 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
sa ¿¿ 


Nhìn như bọt nước, nhìn như cảnh huyễn? Đó là pháp Thấy 
Tánh. Đức Phật bảo phải nhìn, không bảo phải ngồi rèn 
luyện công phu. Ai thấy tất cả các pháp cõi này như thế 
trọn ngày, tự nhiên, là không còn pháp nào dình vào tâm 
nữa, và tức khắc giải thoát vì không gì buộc nữa. Xin chú ý 
rằng, pháp mindfulness dùng cho các thế gian trên báo Mỹ 
hầu hết không hề nói gì về nhìn các pháp như huyễn, mà 
đều dùng như công cụ để thành đạt và vun bồi cho cái tự 
ngã đề thành công hơn trong cõi dục này. 


Chư Tổ đưa pháp ngắn gọn trong Kệ 170 vào Kinh Kim 
Cang, được Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch như sau, trích: 


“Này Tu-bô-để, nếu có người đem bảy báu bằng thể giới 
trải qua số kiếp vô lượng a-tăng-kỳ đề bố thí. Nếu có người 
thiện nam, người thiện nữ phát tâm bô-để đem kinh này cho 
đến bốn câu kệ v.v. thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói thì 
phước của người này còn hơn phước của người kia. Thể 
nào là vì người diễn nói? Chẳng thủ nơi tướng, như như 
bất động. Vì cớ sao? 

Tắt cả pháp hữu vi, 

Như mộng, huyền, bọt, bóng, 


Như sương cũng như điện, 
Nên khởi quán như thế... ” (ngưng trích) (8) 


. 


Chỉ thấy các pháp là huyễn, có nghĩa là thấy ngay hiện 
cảnh sắc thọ tưởng hành thức trước mắt cần quăng bỏ, tức 
khắc thoát sinh tử luân hồi... Pháp môn đó, không có thứ 


259 


NGUYÊN GIÁC 


lớp, nên còn gọi là Vô Môn, tức Không Cửa Vào, còn gọi 
là Tâm Tông. Và vì quăng bỏ sắc thọ tưởng hành thức, và 
vì đưa vô lượng chúng sinh (hiện tướng của sắc thọ tưởng 
hành thức) vào Niết Bàn, nên còn gọi Thiền Tông là 84 
ngàn pháp môn, khi 84 ngàn phiền não khi được nhìn tới 
liền tức khắc là 84 ngàn cửa vào đạo. Đó là, phiền não tức 
bô đê. 


Lời dạy trong Pháp Cú Kệ 170 còn đưa vào Kinh Viên 
Giác, được chư Tổ giảng rằng “tri huyễn tức ly” là pháp 
không cần tu, không cần ngồi — thấy huyễn, là không còn 
dính gì tới cõi sinh tử nữa, là nghiệp vô lượng kiếp sẽ 
không kéo nổi chúng ta nữa. 


Bản dịch của Thiền sư Duy Lực, trích: 


“Thiện nam tử! Tất cả Bô Tát và chúng sanh đời mạt pháp 
nên xa lìa tất cả huyễn hoá, những cảnh giới hư vọng do 
vọng tâm cô chấp mà sanh. Nay xa lìa vọng tâm, cái tâm 
năng lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa cũng 
là huyễn cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa để lìa vẫn là huyễn, 
cũng phải lìa luôn, lìa rồi lại làa nữa, đến chỗ chẳng có sở 
la mới dứt hẳn các huyễn. Ví như dùi cây lấy lửa, hai cây 
chà xát vào nhau, lứa ra thì cây cháy thành tro, khói diệt 
tro bay, đất chỗ nơi đốt vốn chẳng động; vậy dùng huyễn tu 
huyễn cũng như thế, các huyễn diệt hết nhưng chẳng phải 
đoạn diệt. 


Thiện nam tử! Biết huyễn tức là lìa, chẳng lập phương tiện; 
la huyền tức là giác, cũng chẳng thứ lớp. Tắt cả Bồ Tát và 
chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, như thể mới 
được lìa hẳn các huyễn.” (hết trích) (9) 


260 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Cả Kinh Kim Cang và Kinh Viên Giác đều là căn bản của 
Thiền Tông. Cảnh giác, tuy nói không cần tu, nhưng thực 
sự là tu suốt ngày, tu trong từng khoảnh khắc của tâm. 
Nhưng không quán gì hết, vì quán là rơi vào thứ lớp, rơi 
vào sinh diệt. Quán chỉ là một phương tiện của các pháp có 
tu, trong khi Thiền Tông là cái thấy nghe hay biết không 
qua mài giũa, vì là pháp vô sinh diệt. Ngắn gọn, Thiền 
Tông là bảo nhậm cái tâm xa lìa mọi sắc thọ tưởng hành 
thức. 


Đề đối chiếu, thử nêu một thí dụ, trong nhà chùa có pháp 
gọi tên (labelling) bất kỳ hiện tướng nào của tâm thân, khi 
đi biết và gọi tên là đi, khi ngồi biết và gọi tên là ngồi, khi 
thấy tâm vui hay buồn thì nhận ra và gọi tên là tâm vui, 
buồn... Đó là một pháp an tâm tuyệt diệu. Tuy nhiên, 
Thiền Tông lại khác, vì không cần gọi tên bất kỳ pháp nào 
ra, vì là ngôn ngữ đạo đoạn (cắt đứt con đường ngôn ngữ), 
vì là đọc “kinh không chữ” và là cái thấy nghe hay biết 
trước khi ngôn ngữ hình thành. Thiền Tông là pháp môn 
khi tâm chưa khởi lên, là pháp môn của quăng bỏ sắc thọ 
tưởng hành thức. 


Rất nhiều người cũng từng có những kinh nghiệm thế này: 
khi bạn bước ra vườn và đột nhiên mưa rào đồ xuống, bạn 
thấy lạnh co ro... và nhận ra cái tâm thấy lạnh và co ro đó 
khi chưa có chữ nào hiện lên, lúc đó là tâm sơ nguyên — 
tâm này xa lìa thiện ác lành dữ, xa ha mọi thứ lớp ba cõi 
sáu đường, và là một cõi gương sáng, rỗng rang, vô ngôn. 
Tương tự, khi một vị sư bị véo mũi, hay một vi sư bị cánh 
cửa kẹp vào chân đau điếng... chính ngay khi thân đau đó, 
khi chữ chưa hiện ra, đã thấy đó là tâm. Pháp môn này là 
thấy được tâm vô tâm, không trải qua chữ nào hết. 


261 


NGUYÊN GIÁC 


TT. 


Các pháp mindfulness được dạy ở Hoa Kỳ và Châu Âu là 
tập trung vào cái bây giờ - không nghĩ tới hôm qua, không 
nghĩ tới ngày mai, không nghĩ chuyện quá khứ, không vẽ 
vời chuyện tương lai. Đúng là Đức Phật có dạy như thế 
trong Trung Bộ kinh 131. Nhưng, khi dạy tới pháp “vô sở 
trụ” hay pháp “bứng gốc và buông bỏ sắc thọ tưởng hành 
thức” thì lấy đâu ra cái bây giờ để thân tâm này chăm sóc 
cái mindfulness, vì lúc đó cả ba thời — quá, hiện, vị lai — 
đều vào cõi vắng lặng rồi. 


Tới đây, chúng ta nên nhắc về trường họp Pháp Sư Đức 
Sơn (782-865) chuyên giảng Kim Kim Cang, không tin các 
sư đạy pháp thiền đốn ngộ, nên đã về phương Nam để tìm 
tranh luận. Khi tới Lễ Châu, gặp một bà già bán bánh rán, 
mới hỏi mua cho đỡ đói. Thấy sư gánh bộ Thanh Long Sớ 
Sao, bà già nói là sẽ hỏi một câu, nếu sư trả lời được thì sẽ 
được cúng bánh. 


Sư Đức Sơn đồng ý, bà liền hỏi: “Trong kinh Kim cương 
có nói “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, 
tâm hiện tại bất khả đắc.” Vậy Thầy muốn điểm tâm nào?” 


Sư Đức Sơn lặng thính, không đáp được. Bà già mới chỉ Sư 
đến tham vấn Thiền sư Long Đàm. 


Sư Đức Sơn về học với Ngài Long Đàm, nhiều năm chưa 
ngộ. Uyên bác như thế, tinh cần như thế... tại sao chưa 
ngộ? Một đêm, Đức Sơn hầu Long Đàm, nói khuya rồi, 
không thấy gì, Long Đàm thắp nên đưa, Đức Sơn tính nhận 


262 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


thì Long Đàm thối tắt biến. Đức Sơn nói rằng từ đây không 
còn nghi ngờ lời dạy của Sư Long Đàm nữa. 


Đó là trong cái khoảng khắc của thấy bóng tối, rồi thấy đèn, 
rồi đèn tắt lại thấy bóng tối. Thấy sáng, thấy tối... sao nói 
là không thấy tâm nào cần điểm? Thấy đó là một tâm, và xa 
la nhân duyên sáng tối, là khi cái được thấy là cái được 
thấy, xa lìa cả ngôn ngữ “sáng, tối”... Đây là kinh nghiệm, 
không phải chữ để thuộc lòng. Chính ngay lúc đó, tâm hiện 
tại nói là biến mất cũng được, nói là một niệm ngàn năm 
cũng được, nhưng đó là khoảng khắc của quăng bỏ sắc thọ 
tưởng hành thức. Nếu cứ nói là “ø1ữ tâm hiện tại” có khi sẽ 
mắc mưu các bác si Mỹ chỉ muốn dùng mindfulness để 
chữa bệnh và tìm cái khoái lạc hiện tại ở cõi này. 


¬ 


Trong Kinh Pháp Cú, kệ 348 có lời dạy của Đức Phật tương 
tự. Kinh này cho thấy, sau khi Đức Phật dạy ngắn gọn rằng 
hãy buông bỏ hết ngũ uần (tức, buông bỏ: sắc thọ tưởng 
hành thức) trong quá khứ, hiện tại, vị lai... chàng trai làm 
xiếc tức khắc chứng qủa A La Hán ngay trên cột cao. Đây 
lại thêm trường hợp một cư sĩ chứng quả tối thượng, ngay 
khi đang làm xiếc. Chỉ vì một lời dạy của Đức Phật. Lời 
này cũng dạy phải quăng bỏ cái hiện tại. Nghĩa là, không 
một tâm có thể dính tới. 


Tích Truyện Pháp Cú, Kệ 348, do Thiền viện Viên Chiếu 
dịch, trích như sau: 


“.. Phật đọc được tư tưởng của chàng liền bảo Trưởng lão 
Mục-kiên liên: 


NGUYÊN GIÁC 


- Ông hãy đến bảo con viên chưởng khô fa muôn xem 
chàng biêu điên tài nghệ. 


Tôn giả đên bên cây cột nói với chàng điên viên: 


Này, Dggasena 

Diễn viên xiếc tài ba! 
Hãy phô trương tải nghệ, 
Cổng hiến dân thành ta. 


Uggasena nghe vậy vô cùng hoan hỉ: "Chắc đức Thế Tôn 
muốn xem tài năng của ta". Nghĩ vậy, chàng liên đáp, trong 
lúc vẫn đứng lơ lửng trên đâu cột: 


Hãy xem tôi, Mục-kiên-liên Tôn giả! 
Bậc đại trí, bậc đại thần thông! 

Tôi trồ tài công hiến đám đông 

Và làm họ cười reo thỏa thích 


Từ trên đầu cột chàng tung mình lên không, quay lộn mười 
bốn vòng rồi đặt chân trở lại, giữ thăng băng trên đáu cội. 
Đức Thế Tôn bảo: 


- Này Uggasena, người trí phải biết cởi bỏ buộc ràng của 
thân ngũ uân trong quá khứ, hiện tại và vị lại. Như vậy, 
người ấy mới thoát được sanh, già, bệnh, chết. 


Ngài nói kệ: 

(346) Bỏ quá, hiện, vị lai, 
Đến bờ kia cuộc đời, 

Ý giải thoát tất cả, 

Chớ vướng lại sanh già. 


264 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Phật nói xong, tám vạn bốn ngàn người được pháp nhãn 
thanh tịnh, con trai quan chưởng khó đắc quả A-la-hán và 
được thân thông ngay khi chàng còn đứng lơ lửng đâu cột. 


Chàng tụt xuống, tiễn tới trước đức Thé Tôn, năm vóc gieo 
xuống đất đảnh lễ Phật và xin được gia nhập Tăng đoàn. 
Phật đưa tay nói: "Hãy đến, Tỳ-kheo!" Chàng liên biến 
thành một vị Trưởng lão chừng sáu mươi tuổi, với đây đủ 
tám vật dụng tùy thân. Các thầy T)-kheo hỏi Trưởng lão: 


- Này huynh Uggasena, huynh leo từ cây cột ba chục thước 
xuống mà không sợ sao? 
Uggasena đáp: 


- Chư huynh đệ, tôi chẳng sợ chút nào. Chúng T)-kheo bạch 
Phật: 


- Bạch Thế Tôn, Uggasena nói "Tôi chẳng sợ chút nào" là 
nói điều không thật. Ông ấy phạm việc dối trá. 


Phật bảo: 


- Này các T)-kheo, Tỳ-kheo như Ueøasena đã diệt trừ tham 
ái, không còn lo âu sợ hãi gì nữa. ” (hết trích) 


Bản Việt dịch và Anh dịch để ở link (10). 


Chú ý câu bên trên: “tám vạn bốn ngàn người được pháp 
nhãn thanh tịnh” có nghĩa là 84.000 phiền não trong tâm 
tức khắc trở thành trí tuệ pháp nhãn. Đây là ý nghĩa của 
tám vạn bốn ngàn pháp môn. Kệ này cũng cho thấy y hệt 
như Kinh SA 17 rằng pháp môn này không cần trải qua 
thời gian tuần tự. Chỉ cần quăng bỏ hết các pháp... 


265 


NGUYÊN GIÁC 


Chúng ta nói Thấy Tánh, có thực cần như thế không? Xin 
trả lời: Cực kỳ cần thiết, để khỏi chệch sang ngoại đạo: Có 
thể thấy một cảnh giác ghi về những pháp giữ tâm an lạc 
hiện tại kiểu Hoa Kỳ và Châu Âu (nếu chúng ta thuần túy 
giữ tâm an lạc trong hiện tại) qua bài “Kinh SA 79: Đức 
Phật Dạy Về Pháp Ngắn Gọn.” 


Kinh này sẽ làm sáng tỏ răng giữ tâm an lạc nơi các pháp 
hiện tại có thê sẽ mang nhiêu rủi ro chệch hướng. Trích bản 
Anh dịch, và sẽ chuyên ra Việt ngữ, như sau: 


“Samyuktägama 79. Kinh về Giáo pháp ngắn gọn 


.. Vào lúc đó, Thế Tôn nói với các sư: “Thân quá khứ và 
tương lai đều vô thường, nói gì về thân hiện tại! Bậc thánh 
đệ tử nào khảo sát trong cách này sẽ không quan tâm gì về 
thân quá khứ, và không tìm sung sướng trong thân xác 
tương lai. Thấy hư ảo trong sắc thân hiện tại, sẽ không 
tham ái thân này và cứ giữ mãi cái thấy này cho tới khi 
thân diệt tận. Thọ... tưởng... hành... thức cũng nhìn nhự 
thể. 


.. Tương tự, ba kinh sau sẽ thay chữ “vô thường” bằng chữ 
“bất như ý”, chữ “rỗng rang”, chữ “vô ngã” để tụng đọc 
như thế. ” (11) 


Nhóm 4 chữ “khổ, vô thường, vô ngã, không” có nơi còn 
gọi là Tứ Pháp Ấn, tức lá 4 đặc tướng của các pháp thế 
gian. Như thế, chúng ta thấy rằng trong Kinh Pháp Cú 348 
và SA.79, Đức Phật dạy quăng bỏ cả cái gọi là hiện tại. Và 
nhóm 4 chữ này hiểu là tương đương như nhau khi tu giải 
thoát. Nghĩa là, Đức Phật dạy rằng thực tướng của sắc thọ 
tưởng hành thức là: khổ, vô thường, vô ngã, không. 


266 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Nhóm 4 pháp ấn này có thể diễn cho dễ hiểu là: tất cả các 
pháp đều bất như ý, đều biến dịch không ngừng, đều không 
hề có bất cứ gì gọi là tự ngã, đều rỗng rang không thực 
tướng. 


Có nghĩa là gì? Nghĩa là, không cần làm gì hết, chỉ cần thấy 
một pháp ấn thôi, là tất cả tự nhiên sụp đồ, là như Kinh SA 
L7 nói là sắc thọ tưởng hành thức bị bật gốc và buông bỏ. 


Một cách đơn giản là, không cần ngồi thiền, bạn hãy lặng lẽ 
ngó tâm mình, lặng lẽ và chỉ ngó tâm thôi, sẽ thấy các niệm 
chảy xiết và từ từ chạy chậm lại, bạn sẽ thấy các niệm đó 
vô thường (biến diệt), các niệm đó bất như ý (bạn không 
chủ động được), các niệm đó vô ngã (không thực thế), và 
tâm bạn thực sự là vô tâm (rỗng rang, vắng lặng). Không 
cần thấy hết 4 pháp ấn, chỉ cần thấy một thôi, cũng đủ để 
bạn thấy tham sân si không còn bám dính bạn nữa: nếu có 
niệm nào khởi lên, bạn chỉ ngó thôi, lập tức niệm biến 
ngay. Chư Tổ nói rằng niệm tham sân si cũng như bông 
tuyết bay, bạn chỉ cần ngó thấy là niệm sẽ rơi trên đất tâm 
và tan thành nước. 


xà v22 
Câu hỏi tới đây, rằng hiện tướng thân tâm và thế giới (tâm 
và cảnh) dưới mắt Đức Phật là gì? Nơi đây có thê dẫn Kinh 


SN 35.23 và Kinh SN 35.82 để trả lời. Hai kinh này rất 
ngắn, nên ghi toàn văn và dịch luôn ở đây. 


Dịch Kinh SN 35.23, trong ngoặc tròn là tác giả Việt dịch 
ghi thêm cho rõ: 


“23. Tất cả 


267 


NGUYÊN GIÁC 


Tại thành Xá vệ, “Các sư, thầy sẽ dạy các sự về cái tất cả. 
Hãy lắng nghe... 


“Các sư, các gì là tất cả? Mắt và sắc (cái được nhìn thấy), 
tại và thanh (cái được nghe), mũi và mùi, lưỡi và hương vị, 
thân và cảm giác của thân, tâm và hiện tướng của tâm. Đó 
gọi là tất cả. 


“Các sư, nêu có di nói rằng: 'Dẹp bỏ hết cái tất cả này, tôi 
sẽ chỉ ra cái tất cả khác' — đó sẽ chỉ là lời khoe khoang 
trồng rỗng. Nếu người đó bị chất vấn, y sẽ không thể trả lời 
và thêm nữa, y sẽ lúng tung. Vì sao? Cúc sư, bởi vì ngoài 
cái tắt cả đó (ngoài cái thấy và cái được thấy, ngoài cái 
nghe và cái được nghe, tương tự với mũi, lưỡi, thân, ÿ...) 
lại không nằm trong lĩnh vực của y.” (12) 


Kinh SN 35.82 nói căn, trần, thức gộp lại là thế giới, dịch 
như sau: 


“82. Thé giới 


Khi äó, một vị sư tới sẵn Thé Tôn... và nói với ngài: “Bạch 
Thế Tôn, khi nói thế giới, thế giới... trong ý nghĩa nào, thế 
giới được nói như thế? 


“Các sư, nó đang hư rã, nên được gọi là thế giới. Và cái gì 
đang hư rã? Mắt đang hư rã, sắc (cái được thấy) đang hư 
rã, nhãn thức đang hư rã, nhãn xúc đang hư rã, và bất cứ 
thọ nào khởi lên với nhãn xúc... cũng đang hư rã. Tương tự 
với tai... nhân tới ÿ... cũng đang hư rã. Các sư, đó đang hư 
rã, cho nên được gọi là thế giới. ” (12) 


Hai kinh vừa dịch trên cho thấy tính bất nhị: tâm và cảnh 
(tât cả các pháp, hay toàn bộ thế giới) có thê hiểu là một, vì 


268 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


không phải là hai, nhưng vẫn không thể gọi là một, vì 
không một pháp nào có thực thể (vô ngã) nên không thê gọi 
là một hay nhiều. Hai kinh vừa dẫn cũng là nền tảng cho 
Thiền Tông, dẫn tới cái nhìn bất nhị, khi tâm cảnh nhất 
như. Cũng gọi là bình đăng. Tới đây, độc giả có thể ngưng 
đọc vài phút, hãy tự nhìn vào tâm, giữ lòng cho lặng lẽ... 
Nếu bất chợt lúc đó có một tiếng chim kêu, có thể sẽ thấy 
rằng tiếng chim kêu đó chính là tâm hiển lộ và ngay lúc đó 
không có chữ nào để diễn tả, và sẽ tràn ngập cái hạnh phúc 
của khoảnh khắc nhận ra tâm sơ nguyên đó. Tính bắt nhị là 
khi nhận ra ở đây: tâm không lìa tiếng chim kêu mà có, và 
tiếng chim kêu không lìa tâm mà có. Nhưng tâm và tiếng 
chim không phải hai, không phải một — và đó gọi cho gọn 
là bất nhị. 


Như vậy, khi quăng bỏ hết thế giới này, quăng bỏ tất cả cõi 
này, cái gì còn lại? Trong khoảng gần 10 kinh dẫn trên, cho 
thấy khi không dính gì tới “tất cả” hay khi không dính gì 
tới “thế giới” theo định nghĩa ở 2 kinh trên, là sẽ giải thoát, 
sẽ đắc quả A La Hán. Có nghĩa là, rời pháp thế gian, sẽ tức 
khắc thấy pháp xuất thế gian. 


Nơi một đoạn trên, chúng ta đã nói rằng phiền não tức bồ 
đề, tham sân sỉ thực tướng là giải thoát (khi nhận ra tính hư 
ảo của các tâm này), như vậy, pháp xuất thế gian nằm ở đâu 
trong cõi này? 


Tới đây, chúng ta bước vào cõi bất nhị (còn gọi là thể 
không hai) của pháp Như. 

Trong bài viết “Giới Thiệu Thành Duy Thức” của Thầy 
Tuệ Sỹ, có đoạn, trích: 


NGUYÊN GIÁC 


“Đại Bát-nhã nói: “Pháp tính của Như Lai ở ngay trong 
uấn, xứ, giới của các loại hữu tình, vận chuyển tiếp nối liên 
tục kế từ thời vô thủy; bản tính thanh tịnh không bị nhiễm ô 
bởi phiền não. Các tâm-ý-thức không thể vin vào đó làm 
đối tượng đề sinh khởi.”...”(13) 


Có thể so sánh cho dễ hiểu: chúng ta thấy tất cả uấn, xứ, 
giới (nghĩa là toàn bộ thế giới) hiện ra trong tâm gương 
sáng, rỗng rang, và bất kê sinh khởi, vận chuyền thế nào, 
tất cả đều mang sẵn pháp tính của Như Lai, tức đã sẵn giải 
thoát. Vì gương tâm rỗng rang không lìa cảnh mà có, và thế 
giới này không lìa tâm mà có. Thấy như thế, tức khắc sẽ 
không bị dính vào đâu hết. 


Trong “Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông” với bản dịch 
của Thubten Osall Lama — Nhẫn Tế Thiền Sư, nơi đoạn “II. 
Thấy Rõ Tánh của Mối Nút để Tức Thời Giải Thoát,” trích 
đoạn ý này như sau: 


*,..Từ lúc Căn hợp với Trần mà trôi xuôi thì goi là buộc. 
Từ lúc Căn ngược với Trân mà trở về nguôn, thì gọi là mở. 
Cải trói chính là sáu Căn, chứ không phải vật gì khác. Cái 
mở cũng là sảu Căn, chứ không còn vật gì khác. Thể vốn 
không hai vậy. Trong cái Thể không hai này mà soi xét, thì 
trói buộc chẳng là dơ, cởi Imở chẳng là sạch. Nơi Thể 
không hai đó, chưa từng có thêm bớt, đó là Căn, Trần vốn 
đông nguôn vậy, ai thấy là khác được? Trói, mở vốn không 
hai, ai thấy được là hai ? 


Sở đĩ phán biệt chia tách, là do cái Thức vậy. Thức này hư 
vọng mà phân biệt, cũng như dụi mắt mà vọng thấy có 
không-hoa. Vốn nào có Căn, Trần lại vọng thấy Căn, Trần. 
Vốn nào có trói, mở mà vọng thấy trói, mở. Biết rõ cái 


270 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Thức này, có cũng như do dụi mắt, bèn chuyển Thức về 
nguôn, thì con mắt trong sáng, nên chóng chứng an lạc giải 
thoát, Tịch Tịnh Diệu Thường. Chẳng phải ở nơi Căn mà 
quay lại, nhưng ở nơi Thức mà chuyển. Sao gọi là Thức hư 
vọng giống như hoa đốm ? Chẳng phải bảo là làa cái Thức 
tánh hư vọng mà riêng có cái gọi là Tịch Tịnh Diệu 
Thưởng đâu. Chỉ cân tin cái Thức là hư vọng, thì Diệu 
Thường ở ngay nơi Thức. Chỉ cần tin hoa đốm không tự 
tánh, thì con mắt sáng trong ở ngay tại không-hoa. ” (14) 


Như thế, giải thoát đã là ngay khi cảnh hiện ra ở gương tâm 
rỗng rang ngời sáng. Nếu ngay lúc đó, bị cảnh lôi kéo đi 
(thí dụ, trong lễ hội âm nhạc, chợt khởi tâm quyên luyến 
giọng ca mùi mẫn và nhan sắc của cô ca sĩ). Như vậy, có 
pháp nào cho người tu không bị chệch hướng? 


Bồ Đề Đạt Ma nói là phải thấy tánh, thấy cái rỗng rang 
ngời sáng đó, thì cảnh tới (như chim bay tới) rồi cảnh sẽ 
biến đi không dấu tích (chim không lưu dấu trên hư không); 
có cách tiếp cận y hệt pháp Như do Đức Phật dạy ở trên, 
ghi lại trong chương Ngộ Tánh Luận ở cuốn Thiếu Thất 
Lục Môn, bản của Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải, 
trích: 


“Nói pháp Đại thừa hay Tối thượng thừa đều là nói đến 
chỗ sở hành của Bồ-tát. Không gì không là pháp ấy, lại 
cũng không có gì là pháp ấy. Suốt ngày tu pháp ấy mà chưa 
từng tu pháp, đó là Phật thừa. Kinh dạy rằng: “Vô thừa là 
Phật thừa. ” 


Như có người nào rõ biết răng sảu căn là không thật, năm 
uân đêu là tên gọi giả tạo, cáu tìm khặp trong đó cũng 
không có chô nào chắc thật, nên biết răng người ây đã hiểu 


271 


NGUYÊN GIÁC 


được lời Phật dạy. Kinh dạy rằng: “Nơi tụ hội của năm 
uẩn gọi là thiển viện. Soi sáng trong tâm, mở thông rõ biết 
tức là pháp Đại thừa. Không nhớ tưởng bắt cứ pháp nào 
nên gọi là thiên định.” Nếu như hiểu rõ được lời dạy này 
thì dù trong khi đi đứng nằm ngôi cũng đều là thiên định. 


Rõ biết tâm là không, gọi là thấy Phật. Vì sao vậy? Mười 
phương chư Phật đêu dùng chỗ tâm không ấy. Không thấy 
ở nơi tâm gọi là thấy Phật. Lìa bỏ tâm không tham tiếc gọi 
là sự bố thí lớn lao.” (L5) 


¬ 


Tính bất nhị của tâm và pháp, hay tâm và cảnh, còn ghi lại 
trong tích Niêm Hoa Vi Tiếu. Theo truyền thuyết, khi Đức 
Phật cầm hoa đưa lên, ngài Ca Diếp mỉm cười. Có phải vì 
lúc đó, ngài Ca Diếp nhận ra trong cánh hoa (cái được thấy) 
đó thực sự là hiện tướng trong gương tâm rỗng rang chiếu 
sáng? Hay như trong Kinh Pháp Bảo Đàn, khi ngó thấy 
phướn bay, tức thời thấy ngay tâm động (vì phướn không 
ha tâm)? 


Lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngôn ngữ cụ thê 
hơn: rằng hoa chính là tâm, rằng tâm chính là hoa, rằng hoa 
và tâm là bất nhị, nhưng hoa và tâm cũng không thể gọi là 
một dù rằng (lúc đó) lìa hoa không có tâm. Tâm cảnh nhất 
như cũng là một cửa vào. 


Pháp an tâm này Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy trong rất 
nhiều pháp hội khắp thế giới, và sau này ghi lại trong tác 
phẩm “The Gelug-Kagyu Tradiion of Mahamudra”... 
Mahamudra, hay Đại Thủ Ấn, chính là Thiền Đốn Ngộ 
truyền dạy theo phiên bản Phật Giáo Tây Tạng. Đức Đạt 


272 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Lai Lạt Ma giải thích tính bất nhị của tâm và cảnh (hay cái 
được thấy, được nghe...), và chúng ta sẽ thấy trở lại y hệt 
như các kinh Đức Phật dạy về pháp Như, trích như sau (nếu 
độc giả có bản giấy in 1997, đoạn này ở trang 61, nhưng 
ghi chú sẽ có link cho bản điện tử): 


'“The Nonduality of SubJect and ObJect...” 
Việt dịch: 
“Tính Bắt nhị của chủ thê và đối thê 


Đức Phật dạy về tính bất nhị của hiện tướng, nơi đó có một 
pháp và một vật của nó — thường được dịch như là “tính bất 
nhị của chủ thể và đối thể.” Chúng ta phải hiểu điểm này 
chính xác, nếu hông, chúng ta sẽ nghĩ nhằm rằng Đức Phật 
tự mâu thuẫn khi ngài dạy rằng tâm luôn luôn có một vật 
(cảnh). Chúng ta có thê nghĩ rằng thế là ám chỉ rằng bởi vì 
cả hai pháp đó khác nhau, chúng là hai. Nếu chúng ta nổi 
giận với cái bàn, tính bất nhị của tâm và vật, tuy nhiên, 
không có nghĩa rằng nỗi giận của tôi là cái bàn. Tính bất 
nhị khôngc ó nghĩa rằng tâm và cảnh hoàn toàn y hệt nhau 
— một và cùng như thế. 


Kinh nghiệm luôn luôn có nội dung trong đó. Chúng ta 
không thê có một kinh nghiệm mà không kinh nghiệm về 
cái gì. Một niệm không hiện hữu mà không nghĩ về niệm 
đó, và không ai có thể suy nghĩ mà không nghĩ về một 
niệm. Do vậy, bất nhị có nghĩa là trong bất kỳ khoảnh khắc 
nào, hai thứ này — tâm và cảnh [của tâm], hay kinh nghiệm 
và nội dung của nó — luôn luôn đi chung như một thê. Nói 
cho đơn giản, trong chữ đời thường, chúng ta có thê nói 
rằng chúng luôn luôn đi chung nhau trong cùng một gói. 


273 


NGUYÊN GIÁC 


Không có thể có một cái này mà không có cái kia. Do vậy, 
trong Phật Giáo, “tâm” luôn luôn chỉ tới kinh nghiệm với 
nội dung của nó.” (16) 

Khi đã thấy bất nhị giữa tâm và cảnh, có nghĩa là trong cái 
thấy này, tất cả các pháp hiện ra trước mắt (hay nghe bên 
tai) đều bất động (không lay động), bất kê là mưa bay tuyết 
thôi trước mắt (hay gió gầm rú bên tai). Xin nhắc rằng tất 
cả những dòng chữ viết trong bài này đều rất thực dụng, 
độc giả thỉnh thoảng có thê ngưng đọc vài phút để thử nhìn 
tâm là sẽ thấy. Vì cái rỗng rang chiêu sáng bao trùm tất cả 
các pháp thực ra xa lìa cả động và bất động. 


Pháp môn Thiên Tông cực kỳ ảo diệu, vì ngộ đạo xong, nói 
gì cũng không nhâm. 


Do vậy, nói tâm cảnh nhất như cũng đúng. 
Nói quăng bỏ cả tâm và cảnh cũng đúng. 


Nói mặc kệ muôn cảnh vạn pháp, chỉ thây trước mắt cái 
tâm rỗng rang gương sáng này cũng đúng. 


Nói mặc kệ tâm, mặc kệ cảnh cũng đúng. 


Bồn câu vừa rôi là diễn lại 4 cách ngài Lâm Tế thường dạy 
học nhân. 


Tương tự, trong dòng Thiền Tào Động, các bài kệ Động 
Sơn ngũ vị, nếu: 


- thay chữ "Chính" bằng chữ "Không" hay "thể rỗng rang 
gương sáng của tâm” và 


- thay chữ "Thiên" bằng chữ "cảnh" hay "muôn pháp", các 


274 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


bài kệ trong dòng Thiền này sẽ hiện ra là hình thức khác 
của các giáo pháp ngắn gọn do Đức Phật dạy đã nêu trong 
các kinh trên. 


Tới đây, chúng ta sẽ dẫn lời của Đức Phật trong Kinh 
SA.21 cũng là một cách tiếp cận với pháp Như. Kinh này 
cũng dạy cho các vị sư muốn học pháp cốt tủy ngắn gọn đề 
lui về một góc rừng tu chỉ một pháp này thôi. 


¬ 


Kinh SA.21 bản Anh dịch (cũng như Kinh SN 35.23 và 
Kinh SN 35.82 nêu trên) đều do ngài Bhikkhu Bodhi thực 
hiện. Trong kinh này không hề nói phải tu hay phải mài 
giữa gì, cũng không dạy phải quán chiếu gì, Đức Phật chỉ 
nói là chớ dao động, bất kể cảnh nào hiện ra. Có một chữ 
“tâm như tường vách” của Bồ Đề Đạt Ma, hay đơn giản 
hơn, hãy để tâm tự nhiên, ngay nơi thể rỗng rang của tâm 
đã là như như bất động. Trích dịch như sau. 


“$A.21: Kinh về Bị Dao Động 


lôi nghe như vây. Một thời Đức Phật ở thành Xá vệ, nơi 
rừng Kỳ đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Lúc đó một vị sư từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật và bạch: 


“Kính xin Đức Thé Tôn dạy cho con phần cốt ty của Giáo 
pháp ngắn gọn. Khi nghe xong, con sẽ đơn độc về một góc 
văng lặng để nhiệt tâm tu pháp này. Vào pháp này không 
buông lơi, con sẽ thọ trì pháp này vì lợi ích của con trai 
của một bộ tộc khi xuất gia, trở thành kẻ không nhà... cho 
tới... fự biết là không còn thọ thân sau nữa. 


Lúc đó, Đức Phật nói với vị sự kia, “Tốt lăm, tốt lăm, khi 


275 


NGUYÊN GIÁC 


con nói thế này, “Con hoan hỷ | nếu Đức Thế Tôn dạy con 
phân cốt tủy của Giáo pháp ngắn gọn. Khi nghe xong, con 
sẽ đơn độc về một góc vắng lặng để nhiệt tâm tu pháp này. 
Vào pháp này không buông lơi, con sẽ thọ trì pháp này vì 
lợi ích của con trai của một bộ tộc khi xuất gia, trở thành 
kẻ không nhà... cho tới... fự biết là không còn thọ thân sau 
nữa. ` Có phải không?” Vị sư nói với Đức Phật: “Bạch Thể 
Tôn, đúng là như thế. ” 


Đức Phật nói với vị sự: “Hãy nghe, hãy nghe và chủ ÿ tới 
lời Thầy sẽ nói với con. Ty kheo, vào lúc bị dao động, sẽ bị 
Ma vương trói buộc. Nếu có ai không dao động, người đó 
sẽ xa lìa Ma vương. ” VỊ sự nói với Đức Phật: “Bạch Thế 
Tôn, con hiểu rồi, con đã hiểu Như Lai!” 


Đức Phật nói với vị sự: “Làm sao con hiểu đây đủ ý nghĩa 
giáo pháp Thây vừa mới nói ngắn gọn?” Vị sư nói với Đức 
Phật: “Bạch thế Tôn, vào lúc bị dao động bởi sắc thân 
hình hài, sẽ bị trói buộc bởi Ma vương. Nếu có ai không 
dao động, người đó sẽ xa la Ma vương. Tương tự, vào lúc 
bị dao động bởi thọ... tưởng... hành... thức, người đó sẽ bị 
trói buộc bởi Ma vương. Nếu có ai không bị dao động, 
người đó sẽ xa lìa Ma vương. Bạch Thế Tôn, như thế con 
hiểu đây đủ ý nghĩa giáo pháp được tuyên thuyết ngắn 
gọn” (L7) 


¬ 


Thiền Tông nói rất nhiều về pháp như như bất động. Ngay 
trong Tâm Kinh Bát Nhã cũng là một diễn giải khác của 
pháp quăng bỏ sắc thọ tường hình thức, để hiển lộ ra cái 
rỗng rang không tướng của tâm. 


276 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Bắt kỳ ai cũng có thể tu học Thiền Tông. Pháp này không 
cần ngồi, vì sẽ tu trọn ngày, cả khi khi đi đứng nằm ngồi. 
Bạn có thể ngồi nhìn ra biển, hay đi bộ bên góc núi, hay 
ngay cả khi đọc sách, khi đang làm thơ, luôn luôn thấy tâm 
lặng lẽ ứng phó mọi trường hợp mà không để dính theo bất 
kỳ pháp nào. Nếu không tự nhiên lặng lẽ được, có thể theo 
những phương tiện khác do chư Tổ dạy. Thực sự, khi trọn 
ngày không lìa Tự Tánh (rỗng Tang, gương sáng), tất nhiên 
không dễ cảnh nào lay động nổi. Dù vậy, có một số ngành 
nghề trong xã hội bất lợi cho việc tu Thiền. Chỗ này, mỗi 
hoàn cảnh nên tự nghiệm ra, vì không thể rời giới định huệ. 


Nơi đây, có thể dẫn ra một lời dạy về pháp như như bất 
động từ Kinh Pháp Bảo Đàn, bản dịch của Hoà Thượng 
Thích Thanh Từ, nơi Phẩm Cơ Duyên, trích: 


“...Diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm âm vốn 
không, sáu trần chẳng phải có, chăng ra chắng vào, chẳng 
định chăng loạn, tánh thiền không trụ, ha trụ thiền tịch, 
tánh thiền không sanh, lìa sanh thiền tưởng, tâm như hư 
không cũng không có cái lượng của hư không... 


...Ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến chấp 
không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không 
tâm, tình phàm Thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh 
tướng như như, không có lúc nào mà chăng định.” (18) 


Hay là lời dạy của ngài Hoàng Bá, nói về thấy nghe hay 
biết (kiến văn giác tri) giống hệt lời Đức Phật dạy trong các 
kinh dẫn nơi đầu bài viết. 


Trong “Truyền Tâm Pháp Yếu,” ngài Hoàng Bá dạy, bản 
dịch của Hòa Thượng Thích Duy Lực, trích: 


277 


NGUYÊN GIÁC 


“Cái tâm bốn nguyên thanh tịnh này thường tự tròn đầy 
sáng tỏ chiếu soi khắp nơi, người đời chẳng ngộ chỉ nhận 
kiến văn giác tri là tâm, bị kiến văn giác tri che khuất cho 
nên chăng thấy cái bản thể tỉnh diệu sáng tỏ. Nếu ngay đó 
vô tâm thì bản thê tự hiện như mặt trời trên hư không chiếu 
khắp mười phương chẳng gì chướng ngại. Người học đạo 
chớ nên chỉ nhận kiến văn giác tri, động tác làm việc, cho 
đó là tâm, cũng chớ nên bỏ hẵn kiến văn giác tri khiến cho 
đường tâm bị bít tuyệt chẳng có chỗ nhập. Hãy ngay nơi 
kiến văn giác tri nhận bản tâm, nhưng bản tâm chẳng thuộc 
kiến văn giác tri cũng chẳng lìa kiến văn giác tri. Chớ nên ở 
nơi kiến văn giác tri sanh khởi kiến giải, nghĩa là chớ ở nơi 
kiến văn giác tri động niệm. Cũng chớ lìa kiến văn giác tri 
tìm tâm, cũng chớ bỏ kiến văn giác tri lấy pháp. Bất tức bất 
ly, chăng trụ chẳng chấp,tung hoành tự tại đều là đạo 
tràng.” (19) 


Hay là pháp tham thoại đầu. Bạn hãy khởi lên trong tâm 
chữ “Ai?” hay “Ai đó?” rồi nhìn vào chỗ khi niệm chưa 
sanh, xem là cái gì... 


Hay là một lời dạy tuyệt vời từ Ngài Hư Vân trong sách 
“Hư Vân Lão Hòa Thượng” bản dịch và ghi chú của Báo 
Ân. Cũng là lối vào một pháp tham thoại đầu, trích văn nơi 
đây kèm 2 ghi chú: 


“Chi ĐƠN ĐỘC nơi một niệm “Trạm nhiên tịch chiếu, như 
như bất động, linh linh bất muội, liễu liễu thường tri” này 
(21), như “Lãnh hỏa trừu yên”(22), tựa một sợi chỉ dài 
dằng dặc không đứt đoạn.... 


...21. MỘT niệm “TRẠM NHIÊN TỊCH CHIẾU, NHƯ 
NHƯ BẤT ĐỘNG, LINH LINH BÁT MUỘI, LIÊU LIÊU 


278 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
THƯỜNG TRI”: 


- Trạm nhiên tịch chiêu: rõ ràng trong suôt, yên lặng mà 
chiêu soi muôn vật. 


- Linh linh bất muội: linh minh không mê muội. 
- Liễu liễu thường tri: rõ ràng thường biết. 


Tắm gương sáng lúc chiếu soi vạn hữu thì “Trạm nhiên tịch 
chiếu, như như bất động”, nhưng gương là vật vô tri nên 
không “linh linh bất muội, liễu liễu thường tri”. Còn chúng 
hữu tình do có “tánh giác” nên khi chiếu soi vạn hữu thì 
vừa “Trạm nhiên tịch chiếu, như như bất động” lại vừa 
“linh linh bất muội, liễu liễu thường tri”. 


22. LÃNH HOÁ TRỪU YÊN: Lửa sau khi tắt gọi là lãnh 
hỏa.Trừu yên là rút khói .Tức làn khói nhẹ bốc lên từ vật 
được đốt cháy (ví dụ như thuốc lá) khi lửa vừa tắt.” (20) 


Tới đây, tự thấy đã dài, xin ngừng bài viết. 


Lời cuối, xin trân trọng đảnh lễ tạ ơn tới Tam Bảo, và ba 
mẹ nhiều đời. Và cũng trân trọng tạ ơn tới tất cả quý thầy 
mà người viết đã có cơ duyên đọc trong kiếp này, trong đó 
có Đức Đạt Lai Lạt Ma, HT Duy Lực, HT Thanh Từ, HT 
Minh Châu, HT Nhất Hạnh, HT Đức Thắng, Thầy Tuệ Sỹ, 
ngài J. Krishnamurti, rất nhiều vị thầy khác, và tất cả các 
thiện hữu tri thức. 


Và đặc biệt, trân trọng tạ ơn bồn sư Thích Tịch Chiếu và sư 
thúc Thích Thường Chiếu ở Chùa Tây Tạng Bình Dương, 
nơi người viết nhiều thập niên trước đã học Tổ Sư Thiên. 


279 


NGUYÊN GIÁC 


GHI CHÚ: 


(1) Kính Bahrya: http://thuvienhoasen.org/p31al4273/bai- 
phap-khan-cap-bahiya-sutta 

(2) Kinh Malunkyaputta: 
http://thuvienhoasen.org/a23653/kinh-malunkyaputta-va- 
ø1ao-phap-ngan-gon 

(3) Kinh Khemaka: http://thuvienhoasen.org/a23991/kinh- 
khemaka-ung-vo-so-tru 

(4) Kinh Kalaka: http://thuvienhoasen.org/a24068/kinh- 
kalaka-sutta-thay-biet-ma-khong-dung-lap-thay-biet 

(Š) Kính Cetana: http://thuvienhoasen.org/a24172/kinh- 
cetana-sutta-cho-duns-lap-y-niem 

(6) Kính SA 17: http://thuvienhoasen.org/a24220/kinh-sa- 
yukt-gama- l7-bung-goc-va-buong-bo 

(7) Tích Truyện Pháp Cú, Kệ 170. Bản Việt dịch: 
http://thuvienhoasen.org/a10744/x1ii-pham-the-gian 

Bản tiếng Anh: 
http://www.vIpassana.info/h.htm#fivehundred 

(8) Kinh Kim Cang Giảng GIải: 
http://thuvienhoasen.org/p L7a1872/32-ung-hoa-phi-chan 
(9) Kinh Viên Giác: 
http://thuvienhoasen.org/p16a771/4/kinh-vien-glac 

(10) Bản Việt dịch: 
http://thuvienhoasen.org/p22a1Ø0755/xxiv-pham-tham-aI 
Bản Anh dịch: http://www.vipassana.info/I.htm#348 

(11) Xem Kinh SA.79 ở đây: 
https://suttacentral.neWen/sa79 

(12) Xem Kinh SN 35.23 https://suttacentral.net/en/sn35.23 
Xem Kinh SN 35.82 https://suttacentral.neWen/sn35.82 


























280 


THIÊN TÔỀNG QUA BỜ KIA 


(13) Xem: 
http://phatvIet.com/html/nghiencuu/tsncpl09/ncpl0901.htm 
(14) Xem: http://huvienhoasen.org/al226/quyen-v 

(15) Xem http://thuvienhoasen.org/p33a7678/ngo-tanh- 
luan 

(16) Xem: 
http:/www.berzInarchives.com/web/en/archives/e- 
books/published_books/gelus_kagyu_mahamudra/ptl/mm 
04.html 


(17) Xem: https://suttacentral.net/en/sa2 I 
(18) Xem: http://thuvienhoasen.org/pL7a1634/pham-thu- 
bay-co-duyen 
(19) Xem: http://thuvienhoasen.org/al6773/hoang-ba- 
thien-su-truyen-tam-phap-yeu 

(20) Xem 
http:/tuvien.com/to_su_ thien/show.php?øet=l&1d=thienfos 
u-phuongphapthamthien. 

















281 


24 
NHÌN TÂM NHƯ GƯƠNG SÁNG 


Hình ảnh tâm như đài gương, như tắm kính sáng... thường 
được nhắc tới trong Thiền Tông Trung Hoa, Việt Nam và 
Nhật Bản. Thực sự không phải là những hình ảnh mới do 
người đời sau sáng tạo nên. Đức Phật đã từng nói như thế. 
Lời của Đức Phật cô đọng, rất mực cô đọng khi nói tới các 
hình ảnh này, như dường chỉ nói cho một số ít người và 
không cần giải thích nhiều. 


Bộ Thiền Luận của ngài Daisetz Teitaro Suzuki, do hai vị 
tôn túc — Trúc Thiên và Tuệ Sỹ -- dịch sang tiếng Việt đã 
cung cấp nhiều thông tin, sử liệu tuyệt vời về Thiền Tông. 
Trong đó, chúng ta thấy có những vị nói về kinh nghiệm 
giác ngộ rất ngắn gọn, như khi nghe tiếng sỏi văng vào gốc 
tre, hay khi ngọn nến bị vị thầy thối vụt tắt. Nhìn lại Kinh 
Tạng Pali, chúng ta cũng thấy Đức Phật có nhiều khi nói về 
tâm một cách rất mực kiệm lời. Tất nhiên, ở những văn 
cảnh khác. 


282 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Bài viết này sẽ nói về một số phương pháp luyện tâm phổ 
biến hiện nay tại Hoa Kỳ, bên cạnh các thắc mắc rằng Cư SĨ 
có thê chứng quả thánh nào, rằng có cần tu 4 tầng thiền 
không, rằng đâu là đặc tính chung trong các pháp thiền hiện 
nay. Mục đích bài viết là tính thực dụng, do vậy sẽ giảm 
thiểu ghi chú; một phần, cũng vì độc giả có thê tự tìm được 
các bản Anh văn qua tên hay ký hiệu kinh. 


Đọc trong Kinh Tăng Chỉ Bộ AN 1.49-52, một lần, Đức 
Phật dạy: "Các sư, chói sáng là tâm này. Và nó bị nhiễm 
trần vì phiền não bám vào. Các sư, chói sáng là tâm này. 
Và nó được giải thoát xa khỏi phiền não bám vào..." 


Như thế, bản tâm là tánh chói sáng. Và bụi là cái ở ngoài 
bám vào. Kinh này rất ngắn. Chỗ này cần đè dặt, vì nếu 
diễn giải rằng có cái gì gọi là bản tâm tất sẽ sai ý của Đức 
Phật, vì Ngàì vẫn luôn luôn nhắc tới pháp ấn vô ngã. 
Nhưng nếu nói bản tăm không là gì hết tất nhiên cũng sai ý 
Đức Phật. Kinh vừa dẫn có phải là ngôn ngữ Lục Tổ Huệ 
Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn? Tâm vốn đã là xa lìa bụi 
rồi. 

Trong Kinh Tăng Chị Bộ AN 10.51, Đức Phật nói rằng 
người tu phải khéo léo tự quan sát tâm hệt như một thiếu nữ 
xem xét khuôn mặt hiện lên qua một tắm gương hay qua 
một tô nước trong, để sẽ lau bụi nếu thấy lắm trên mặt; và 
nếu thấy khuôn mặt không dính bụi, tất sẽ tự hài lòng. 


Trong Kinh Tăng Chị Bộ AN 5.193, Đức Phật nói rằng 
người tu hãy để tâm lắng xuống như nước trong, khi cặn 
lắng, bất giờ mới tự thấy khuôn mặt của mình. 


Hai kinh vừa dẫn có phải mang ngôn ngữ của Ngài Thần 


283 


NGUYÊN GIÁC 


Tú, với hình ảnh luôn luôn tự quán sát tâm để không dính 
bụi? Thực sự, rồi chúng ta sẽ thấy hai cách tiếp cận của hai 
ngài Huệ Năng và Thần Tú sẽ không trái nghịch gì nhau, và 
cần dựa vào nhau. 


Như vậy, cốt tủy của cả ba bản kinh trên đều nói về tâm, 
tức là khả năng nhận biết của chúng ta. Đức Phật nói rằng, 
tâm vốn thực là tánh chiếu sáng, và cần lắng tâm thì mới 
làm cho sạch bụi được. 


Điều cực kỳ khó của chúng ta là, tâm chúng ta ưa nhìn lầm. 
Thí dụ, nhìn sợi dây lại nhằm ra con rắn, và rồi mình SỢ 
hãi, bỏ chạy. Nghĩa là, thực tướng bị che mờ, giống như 
tánh chói sáng của gương tâm, nhưng bụi lại bám vào. 


Chỗ này, có thê dẫn ra một giải thích từ Thầy Tuệ Sỹ trong 
tập biên khảo “Huyền Thoại Duy Ma Cật,” ấn bản 2007 của 
NXB Phương Đông, trang 262: 


“Nó bị che khuất bởi ảo giác vọng tưởng của thức mà 
thôi, chứ tự thể của nó vẫn tồn tại đó không hè thay đối. 
Cho nên, sợi dây mà tự tính của nó là y tha, khi được nhận 
thức như là con rắn, bấy giờ nó là cái bị phân biệt bởi vọng 
tưởng, là ảo ảnh của thực tại. Duy thức gọi đó là biến kế sở 
chấp. Nhưng, dù bị nhận thức sai lầm về tự thể của nó, sợi 
dây vẫn y nhiên tồn tại như là sợi dây, chân thực như nó 
chính là nó. Sợi dây ấy tồn tại với tính viên thành thực của 
nó, tồn tại như là thực tại tuyệt đối, vần sờ sờ ra đây, chưa 
hề biến đi đâu mất. Cũng vậy, thế giới này sinh diệt, hay 
đoạn hay thường, đều là những gán ghép do phân biệt vọng 
tưởng. Thế giới luôn vẫn tồn tại đó, ngay trong dòng sinh 
diệt liên tục đó. Chính thế giới ấy là Như thực tính, là Nhất 
thể tuyệt đối, không có thế giới riêng biệt nào khác của 


284 


THIÊN TÔÊNG QUA BỜ KIA 
Nhất thể tuyệt đối...” 


Như vậy, câu hỏi là, làm cách nào để thấy dây là dây, để 
không nhằm ra con rắn? Làm cách nào để lắng tâm xuống, 
để bụi rơi xuống, để gương tâm hiện ra tánh chói sáng đã bị 
che lấp? Đức Phật đã dạy là phải tu tam học: giới, định, 
huệ. Và xuyên suốt cả giới định huệ là các phương pháp 
thiền tập. Vì hễ không giới, tâm sẽ không định được, và rồi 
sẽ không tuệ được. Nhưng khi ứng dụng, tùy theo từng 
quốc gia và tùy từng thời đại, đã có những hướng dẫn khác 
nhau. 


Tổng quan, trong Kinh Tăng Chi Bộ AN 4.170, Đức Phật 
nói có 4 lối vào đạo: thứ nhất, chỉ trước rồi quán sau, 
đường đạo sẽ hiện ra; thứ nhì, quán trước rồi chỉ sau, 
đường đạo sẽ hiện ra; thứ ba, chỉ và quán đồng thời hòa 
hợp, đường đạo sẽ hiện ra; và thứ tư, tâm dao động mạnh, 
mất cả chỉ quán, khi lắng xuống được, đường đạo sẽ hiện 
ra. 


Kinh này không giải thích về lối thứ 4. Phương pháp Thiền 
Thoại Đầu sẽ dẫn học nhân tới chỗ nhìn vào nghi tình, nơi 
không gọi được là chỉ hay quán, có thể so sánh với tâm 
thức của Ngài Bahiya (Kinh Tiểu Bộ Ud 1.10) khi đi tìm 
Đức Phật? Đây là suy đoán riêng, nhưng người đã từng tu 
học Thiền Thoại Đầu sẽ dễ đồng ý. Cuối bài này, sẽ dẫn ra 
những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma về pháp thiền nhìn 
vào chỗ niệm chưa khởi. Cũng là tương tự. 


Thiền được dạy tại Hoa Kỳ ra sao? Đối với người Việt 
Nam, chúng ta rất dễ dàng gặp các vị sư từ hai dòng thiền 
lớn: Thiền Trúc Lâm, truyền dạy từ Thầy Thích Thanh Từ; 
và Thiền Làng Mai, truyền dạy từ Thây Thích Nhất Hạnh. 


285 


NGUYÊN GIÁC 


Cũng có một số dòng thiền khác, ít ảnh hưởng hơn. Tất cả 
đều tuyệt vời, đang hướng dẫn các học nhân vững vàng. 


Về Thiền Nam Tông tại Hoa Kỳ, nhiều phương pháp khác 
nhau truyền dạy, tuy rằng cùng dựa vào Kinh Tạng Pali. 
Tất cả hướng dẫn đều dễ dàng tìm được qua sách và tài liệu 
viết bằng tiếng Anh. 


Phương Pháp Tân Miễn Điện thiết lập bởi Sư U Nãrada, 
quảng bá bởi môn đệ là Sư Mahasi Sayadaw (1904-1982) 
dạy trước tiên là tập Chỉ, sau là tập Quán, và cách quán là 
gọi tên (labeling: nhận ra và gọi tên) bất kỳ những kinh 
nghiệm nào hiện ra nơi thân hay tâm. Một vị Thầy nỗi tiếng 
từ truyền thống này là Bhikkhu Bodhi. 


Phương pháp Ledi thiết lập bởi Sư Ledi Sayadaw (1846 — 
1923) và các môn đệ, nổi tiếng nhất là ngài S. N. Goenka 
(1924 - 2013), trước tiên là tập Chỉ bằng niệm hơi thở, và 
sau đó là Niệm Thọ qua cách chú tâm quét toàn thân (body 
sweep). 


Phương pháp nỗi tiếng khác là từ Sư Mogok Sayadaw, tập 
trung niệm thọ và niệm tâm, nhận ra sự khởi tập và sự biến 
mắt của tất cả các kinh nghiệm của thân tâm, từ đây sẽ kinh 
nghiệm về tánh vô thường của tất cả các pháp. 


Trong khi đó, ngài Dipa Ma (1911 - 1989), phụ nữ Châu Á 
đầu tiên được mời sang Hoa Kỳ dạy Thiên, luôn luôn dạy 
khởi đầu bằng Thiền Tâm Từ. 

Một phương pháp ít phổ biến là từ ngài Pa Auk Sayadaw, 
tập trung tu theo 4 tầng thiền, và khi tu quán là quan sát 
bốn đại (đất, nước, gió, lửa) bằng cách cảm thọ về các tính 


286 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
năng cứng, nặng, ấm và chuyền động. 


Thực ra, Thiền được dạy tại Hoa Kỳ trong rất nhiều trường 
hợp đã bị lược bỏ yếu tố Phật Giáo. Thiền Chánh Niệm -- 
chữ phổ biến là Mindfulness Meditation — được nhiều bệnh 
viện dạy cho bệnh nhân, nhiều đơn vị quân đội dạy cho 
binh sĩ, nhiều trường học dạy cho sinh viên học sinh, nhiều 
đội thê thao dạy cho vận động viên... vì lợi ích từ Thiền 
cho đời sống thế tục có quá nhiều, khi mang lại sức khỏe, 
nhan sắc, minh mẫn, nhu hòa... 


Nên thấy rằng, nếu chỉ tập Thiền để rồi say mê cõi này, 
hiển nhiên là không đúng ý Đức Phật. Nhiều người tập 
Thiền, một số khả năng khác đột nhiên khởi dậy, như viết 
văn, làm thơ, vẽ, sáng tác nhạc... Nếu mê đắm văn học 
nghệ thuật, tất sẽ chệch đường vậy. 


Một yêu tố nữa, khi tập Thiền Chánh Niệm, chúng ta có thê 
sẽ thấy cảm thọ tỉnh tế hơn — thí dụ, ăn sẽ thấy hương vị 
ngon hơn, trong khi nhai thật chậm và chú tâm quán sát thật 
kỹ. Nếu chỉ như thế, sẽ dính mãi với cuộc đời này. Và như 
thế, Thiền sẽ trở thành một dạng ma túy. Khi người viết 
còn ở Việt Nam nhiều thập niên trước, một lần đã nghe 
Thầy bốn sư dạy rằng: “Khi nào mê cảnh thiền định, chớ 
ngồi nữa.” 


Do vậy, để thoát khỏi quyến rũ chệch hướng, luôn luôn 
phải lấy Bát Chánh Đạo làm kim chỉ nam. 


Có cách nào nói ngắn gọn về pháp Mindfulness phối biến ở 
Hoa Kỳ? Trong tiếng Anh, kỹ thuật thiền được nhiều vị 
thầy cô đọng là “bare attention.” 


287 


NGUYÊN GIÁC 


Chữ “bare” là trần trụi, là trơn tru, là trơn lu, là chỉ thế thôi, 
là không làm gì khác nữa. 


Chữ “attention” là chăm chú quan sát, chăm chú lắng nghe, 
chăm chú theo dõi. 


Nhìn lại các pháp thiền dẫn trên, chúng ta thấy trừ pháp tu 
4 tầng thiền của Ngài Pa Auk Sayadaw tập trung vào định 
trước, tất cả các pháp khác đều tập trung vào huệ trước, và 
phần nào xuyên suốt sẽ là hành vi “bare attention”... 


Trong Thiền Tông Trung Hoa và Việt Nam, còn gọi là Tổ 
Sư Thiền, lời khuyên thường là cách để tâm: Ngày đêm, 
như mẻo rình chuột, nhìn vào chỗ khi niệm chưa sanh, khi 
bụi chưa dây lên, khi hoa chưa nở... (1) 


Trong Kinh Bahiya (Ud 1.10), Đức Phật đã dạy: Trong cái 
thấy sẽ chỉ là cái được thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái 
được nghe... Chú ý trong lời dạy này: Đức Phật cũng không 
dạy “dán nhãn hiệu” hay “gọi tên”... Rất ít nơi Đức Phật 
dạy như thế. Đó chính thực là “bare attention,” là cái nhìn 
trần trụi, là vô niệm, là xa mọi phán đoán tư lường, là 
không dính vào có hay không, lành hay dữ, thương hay 
ghét... 


Đại sư Tích Lan Gunaratana viết về “bare attention”: 
“Chánh niệm là cái biết phi khái niệm. Một chữ Anh văn 
cho Sati là “bare attention'”. Đó là không suy nghĩ. Nó 
không dính gì tới niệm hay khái niệm...Nó tới trước khi 
niệm khởi trong tiễn trình nhận thức.” (2) 


Xin mời đọc lại lời giải thích vừa dịch: có phải đó là Đức 
Phật dạy Ngài Bahiya, và đã ghi lại trong Kinh Pháp Bảo 


288 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
Đàn của Lục Tổ Huệ Năng? 


Một điểm để suy nghĩ: nếu thuần túy như thế, một đồ tế, 
một sát thủ giữ tâm “bare atfentlon” có thể tự biện hộ 
chăng? Nhắc lại một lời đã nêu ở đầu bài viết: Bát Chánh 
Đạo sẽ giữ cho chúng ta không chệch hướng. 


Câu hỏi vừa nêu cũng là một phần cuộc đối thoại năm 2006 
qua email giữa chuyên gia Phật Giáo Tây Tạng B. Alan 
Wallace và nhà sư Nam Tông Bhikkhu Bodhi, người đã 
dịch ba tạng Pali sang Anh văn. Ngài Bodhi cũng nhắc như 
thê. 


Đặc biệt, Ngài Bodhi nói thêm rằng: “Trong pháp tu “bare 
attention" như được sử dụng trong hệ thống “càn huệ” của 
vipassana, chánh niệm được dùng ghi nhận bất cứ gì đang 
xảy ra trên chuỗi kinh nghiệm...” (3) 


Chữ “càn' có nghĩa là “khô'... Càn huệ là “dry Insight, 
nghĩa là không cần tu 4 tầng thiền. 


Tới đây, chúng ta có thê hỏi: hàng cư sĩ ngoài đời, tu thiền 
có thể thành tựu gì? Chỉ duy Ngài Bahiya là hy hữu: từ 
ngoại đạo vào ngay hàng A La Hán sau khi nghe một lời 
dạy. 


Tất cả các trường hợp cư sĩ chứng thánh quả, chỉ có thể tu 
vào ba thánh quả đầu tiên, theo nhận xét của Thầy Bodhi 
trong bài viết “The Jhãnas and the Lay Disciple According 
to the Pãli Suttas” — và đặc biệt, là để đạt 3 thánh quả đầu 
tiên, có thê chỉ cần “càn huệ” (dry insight) mà không cần 
tập tứ thiền bát định. 


Ngài Bodhi viết: 


NGUYÊN GIÁC 


“Sự kiện là nhiều Phật Tử đạt được ba thánh quả đầu tiên, 
từ Sơ quả Tu Đà Hoàn xuyên suốt cả Tam quả Bất lai A Na 
Hàm là hàng cư sĩ ngoài đời. Thánh quả duy nhất trong 
kinh nói rằng gần như độc đáo riêng cho tăng, ni là Tứ quả 
A La Hán... Nhưng có khả thể rằng có những vị chứng quả 
Bắt Lai mà không cần tu các tầng thiền định... Nhiều kinh 
về các vị chứng Sơ Quả và Nhị Quả ám chỉ rằng họ không 
có thành tựu về các tầng thiền...” (4) 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tác phẩm “Mind in Comfort and 
Ease” nơi trang 211 và 212, đã viết về một pháp Thiền Tây 
Tạng, trích dịch như sau: 


“Để khởi sự, học nhân cần có một số hiểu biết Phật pháp 
bằng cách học và nghe (văn, tư, tu). Rồi thì, khi dần dần 
quen thuộc và đều đặn thêm kinh nghiệm, học nhân sẽ có 
thể nhận ra bản tâm của họ. Khi việc này xảy ra, sẽ không 
cần tu tập gì nữa, chỉ cần an trú lien tục trong bản tâm và 
trong bản tâm mà thôi. Việc này thành tựu xuyên qua chánh 
niệm... 


Như thế này, trong khoảng cách giữa niệm trước và niệm 
sau, bản tánh chiếu sang trong trẻo của tâm lóe không 
ngưng nghỉ. Khi niệm trước đã ngưng, và niệm sau chưa 
khởi lên, có một chuyển động trong đó không hè có dính 
mắc, và không hề có ý nghĩ gì về “nó thế này” hay “nó thế 
kia”. Chỉ có cái biết thuần túy thanh tịnh...” (5) 


Tất cả các pháp Thiền ghi trên đều dựa vào đặc tính nhìn 
tâm như tấm gương có tính chiếu sáng, trong trẻo, vốn 
không hề dính bụi. Người cư sĩ vẫn có thê tự tu học, nếu 
không có Thầy bên cạnh. Và hãy tự tin, vì Đức Phật đã dạy 
rằng người cư sĩ vẫn có thể đắc 3 thánh quả đầu tiên; thậm 


290 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


chí, không cần tu bốn tầng thiền. 


GHI CHÚ: 


(1) Phần lớn pháp này ghi ở sách “Thiền Đốn Ngộ - Và 
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa” của 
Nguyên Giác, NXB Hồng Đức 2014. 


(2) Nguyên văn: Mindfulness 1s nonconceptual awareness. 
Another English term for SatI 1s bare attention'. It 1s not 
thinking. It does not get involved with thought or concepts. 
It does not get hung up on I1deas or opInions or memorlIes. Ít 
Just looks. Mindfulness regIsters experlences, but 1t does 
not compare them. It does not label them or categorIze 
them. It Just observes everything as 1Ÿ It was occurring for 
the first time. lt 1s not analysis which 1s based on reflection 
and memory. It 1s, rather, the direct and Iimmediate 
experlencing of whatever 1s happening, wi(hout the 
medium of thought. It comes before thought in the 
perceptual DrOCe€ss. Link: 


http:/www.urbandharma.org/udharma4/mpe l 3.html 


(3) Nguyên văn: In the practice of bare attention, as used 1n 
the ”dry Insighf” system of vipassanä, mindfulness 1s used 
(to no(e whateVer IS OCCurrinø On SuCC€SSIVe OCCaSIOnS Of 
€Xperlence... 


http://shamatha.org/sItes/default/files/Bhikkhu_Bodhi_Corr 
espondence.pdf 


(4) Thịs 1s the fact that many of the Buddhas followers 
who atfained the first three síages of awakening, from 


291 


NGUYÊN GIÁC 


s(ream-entry through non-returning, were lay people. The 
only stage that the Canon depIc(s as the near-exclusive 
domain of monks and nuns 1s arahantship... 


But 1t does leave open the possIbility that they were non- 
returners without Jhãna... 


A number of texts on stream-enterers and once-returners 
Iimply that they do not possess the Jhãnas as meditative 
attainments... Link: 


http://www.budsas.org/ebud/ebdha267.htm 


) Có thể đọc vài đoạn sách này ở đây: 
http://Inyurl.com/np9bg4u 


292 


25 
BẢN LAI VÔ NHẬT VẬT... 


Tôi đã lớn lên cùng với những dòng Bát Nhã Tâm Kinh. 
Những lời sắc bất dị không đã nghe âm vang như tiếng mõ 
ban mai, như tiếng tim đập của những ngày vui và của 
những đêm buồn, như tiếng mưa rơi mái hiên trong những 
buổi chiều ngồi đọc thơ Nguyễn Du. Tương tự như thế, tôi 
cũng say mê Kinh Pháp Bảo Đàn, trong đó nhớ nhất là câu 
“bản lai vô nhất vật” -- trước giờ chưa từng có một vật -- 
những chữ này làm sáng rực những trang kinh, làm tràn 
ngập lòng tôi những niềm vui như trưa nẵng sân chùa. Cho 
dù, thú thật, ngay cả từ thời thơ trẻ, hiểu chỉ lơ mơ, và tu 
chỉ dò dẫm. 


Trong tận cùng, sau này tôi thấy, pháp Phật chỉ là “không 
để tâm dính vào bất kỳ một pháp nào,” nghĩa là, như Kinh 
Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 


Tôi tin Đức Phật dạy thiên kinh vạn quyền, chỉ nhằm đưa 
chúng sanh qua bờ giải thoát. Và khi tới bờ bên kia xong, 


293 


NGUYÊN GIÁC 


bè nào cũng nên buông bỏ -- dù là bè Có, hay bè Không. 
Nhưng thực sự, Kinh Phật đã dạy, hễ dính chặt vào bè nào, 
cũng không qua nổi bờ bên kia. 


Tuy nhiên, muốn qua sông, tất nhiên phải cần có bè. Chỉ 
nói chuyện bám vào bè mà bơi thôi, chớ không dám nói gì 
tới chuyện đứng trên bè đề hiên ngang vượt sóng qua sông. 
Bởi vì chúng ta mang trên người tập khí trăm kiếp nghìn 
đời, nay cơ may gặp Phật pháp, nếu sơ xây là bị cuốn theo 
dòng sinh tử liền. 


Nhiều thập niên sau, tôi ngạc nhiên khi nhận ra một sỐ 
người dị ứng với Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Pháp Bảo 
Đàn. Lý do, họ nói, vì không nằm trong Tạng Pali. Tất 
nhiên. Nhưng, tuyên thuyết lại lời Đức Phật có gì là không 
nên, nêu chúng ta có thể làm ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn, dễ 
tiếp cận hơn đối với một số độc giả? Tôi nghĩ, mình sẽ đọc 
lại, nhưng bản thân lại không có năng khiếu về ngôn ngữ. 
Tôi vẫn thán phục những người giỏi nhiều thứ tiếng, nhưng 
mình thì không thê như thé, vì riêng tiếng Việt, tự thấy học 
trọn cả đời vẫn chưa tới đâu. Do vậy, tôi chọn cách đơn 
giản hơn: tìm đọc bằng tiếng Anh; một phần vì, hiện nay đã 
có nhiều bản Anh dịch, và có thể đối chiếu với nhau. Thế 
là, tôi trở thành một học trò cặm cụi, gõ cửa nhiều VỊ thầy. 


Điều thấy được là: Không có gì bí mật, Bát Nhã Tâm Kinh 
đã nằm sẵn trong Kinh Pali. Và đây là một dạng cô đọng 
của thiên kinh vạn quyền. 


Một thời, tôi say mê đọc, say mê học, say mê ngồi thiền... 
và lúng túng giữa những rừng chữ nghĩa (Bây giờ, cũng 
lắm khi lúng túng, nhưng đỡ hơn, có lẽ). Trong cơ may 
nhiều thập niên trước, khi gặp hai vị thiền sư già, thế là, lại 


294 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


bị xô đây vào những trận đồ chữ nghĩa rất mực cô đọng, rất 
mực kiệm lời. 


Thầy Tịch Chiếu nói rằng, phải thấy Tánh trước rồi mới tu. 
Nhưng hỏi Tánh là gì, lại nói rằng nói là gì cũng đều không 
phải. 


Vị sư đệ của Thầy là nhà sư Thường Chiếu nói rằng phải 
bước lên sào cao trăm trượng, rồi bước thêm một bước. 
Nhiều năm sau, tôi nghĩ rằng như thế là phải tu giới định 
huệ cho tới đỉnh cao, rồi bước vào Tánh Không. Tôi tự 
nghĩ, phải chăng đó là buông xả hết? Hay, câu hỏi là, khi 
mang đủ thứ trăm công ngàn hạnh, làm sao leo tới đỉnh cao 
cho đặng? Vô số câu hỏi. 


Sau này, khi vững tiếng Anh, tôi đọc sách của ngài Đạt Lai 
Lạt Ma và Ajahn Chah, và tôi nghĩ rằng thế là đã hiểu được 
hai nhà sư già mình có cơ duyên theo học hồi thơ trẻ (thú 
thật, cũng có phần là đoán, vì bản thân mình, tu tập chẳng 
phải là siêu đăng). 

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, có nói về hai cách tiếp cận. Một 
đi từ Có, và một đi từ Không -- nằm trong hai bài kệ. 

Bài kệ của Tổ Thần Tú là: 


Thân thị bô để thọ 

Tâm như mình kính đài 
Thời thời thường phát thức 
Vật sử nhá trần ai 


Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ: 


NGUYÊN GIÁC 


Thân như cây bô-đê, 

lâm như đài gương sáng. 
Luôn luôn phải lau chùi, 
Chớ để dính bụi nhơ. 


Và bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng: 


Bồ đề bồn vô thọ 

Tâm phi mình kính đài 
Bản lai vô nhất vát 
Hà xứ nhá trần ai. 


Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ: 


Bồ-đề vốn không cây, 
Gương sáng cũng chẳng đài. 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi nhơ? 


Bản lai vô nhất vật... câu này đã theo tôi mãi nhiều năm. 
Xưa nay không một vật, xưa nay không một al, xưa nay 
không một sắc, xưa nay không một thọ, xưa nay không một 
tưởng, và vân vân. Nhìn thấy thực tướng là không một vật, 
không một pháp, và không hề có một ngã tướng nào. Ngắn 
gọn, thế giới này vốn thật là tất cả những gì được thấy, 
những gì được nghe, những gì được cảm tri... đều là những 
gì hiện lên trong tâm, nghĩa là bất kỳ cảnh nào cũng là tâm. 
Tuy nhiên, tâm lại không nằm ở bất kỳ nơi nào, dù là nơi 
mắt, nơi tai, hay nơi được thấy hay nơi được nghe. Chính 
nơi đây, tánh không đã và đang hiển lộ. Nơi tất cả những 
cái được thấy, những cái được nghe... là cái không đó hiển 


296 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


hiện, bao trùm, nối kết, y hệt như -- lời Thầy Tịch Chiếu 
thường dạy cho học trò, rằng tánh các pháp là bình đăng, 
rằng bột vẫn là bánh, bất kế mọi loại bánh mặn ngọt cay 
chua; rằng vàng vẫn là nữ trang, bất kế xuyến thoa nhẫn 
vòng: rằng tánh sáng của gương vẫn rực rỡ bất động, bắt kê 
mọi ảnh tròn vuông xanh đỏ tím vàng: rằng tánh ướt của 
nước vẫn nhuần thấm, bất kể mọi bọt sóng lớn nhỏ đục 
trong. Nơi đó cũng là vô thường, là vô ngã, là bất an. Chính 
cái không đó xuyên suốt các pháp, làm cho thế giới là một 
dòng chảy của vô thường, của vô ngã, của bất an. Không 
một pháp nào rời tâm, nhưng tâm không phải là bất cứ gì. 


Nói khác, không một pháp nào rời không, nhưng cái không 
đó lại không phải là bất cứ gì. Tuyệt vời là như thế. Và chỉ 
từ cái chứng ngộ về không tánh này, từ bi chơn thực mới 
khởi lên, khi nhìn thấy mình và người đang cùng bị cuốn 
trôi trong dòng chảy của tánh không, trong dòng chảy của 
vô thường, của vô ngã, của bất an. Ngắng đầu lên khỏi 
trang kinh, là thấy một thời tuổi trẻ bay đi, một đời người 
sắp tắt, và rất nhiều người bạn đã bị cuốn trôi qua đời 
khác. 


Tôi đã sững sờ ngồi trước các trang kinh, và nhìn thấy 
những dòng kinh biến hắn đi như dường chỉ còn là các 
trang giấy trắng, bất kể mọi người quanh mình đang tụng 
đều theo tiếng mỡ... sắc bất dị không, không bắt dị sắc. 


Có phải Đức Phật đã từng dạy rằng phải Thấy Tánh trước, 
rồi mới thuận tánh mà tu? Đúng vậy. Đức Phật đã dạy về 
vô thường, về vô ngã, về bất an. 


Đúng vậy. Đức Phật cũng đã dạy “Bản lai vô nhất vật...” và 
Lục Tổ Huệ Năng chỉ tuyên thuyết lại lời Đức Phật -- với 


297 


NGUYÊN GIÁC 
một cách riêng. 


Trong Tiểu Bộ Kinh, Sn 5.15, Đức Phật dạy rằng hãy quán 
sát các pháp là không, rằng không hề có một ngã nào. Nơi 
kinh này, Đức Phật nói rằng Không chính là Vô Ngã. 


Bài kinh “Mogharaja-manava-puccha Mogharajas 
Question” có đoạn ghi lời Đức Phật trả lời MogharaJa như 
Sau: 


#[Mogharaja] 


.. Con tới với một câu hỏi: Phải quán sát thế giới như thế 
nào đề không bị Thần Chết nhìn thấy? 


[Đức Phật] 


Mogharaja, hãy luôn luôn tỉnh thức, nhìn thế giới như là 
rỗng không, gỡ bỏ bất kỳ cái nhìn nào về ngã. Với cách 
như thế, con sẽ đứng trên và vượt qua cái chết. Người nào 
nhìn thế giới này như thế sẽ không bị Thần Chết nhìn 
thấy.” (1) 


Như thế, trong bài kinh trên, chữ Không được hiểu như là 
không thấy cái gì là ngã. Khi quán sát tất cả thế giới này là 
Không như thế, ai nói đây không phải là Bát Nhã Tâm 
Kinh, không phải là bản lai vô nhất vật? 
Nơi một số kinh khác, Đức Phật đã nói chỉ tiết hơn, chỉ 
cách quán sát các pháp đề thấy như thế. 


Dẫn trường hợp một kinh trong Tương Ưng Bộ, SN 35.85, 
kinh “Suñña Sutta: Empty,” lúc đó, ngài Ananda hỏi thế 
nào đề nhìn thấy thế giới là rỗng không. 


298 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Đức Phật trả lời rằng nên thấy mắt (nhãn) là không tự ngã, 
nhãn thức là không tự ngã, nhãn xúc cũng thế, và vân vân. 


Văn kinh này nghe âm vang như Tâm Kinh Bát Nhã. 


Nơi đây, Việt dịch theo bản Anh dịch của sư Thanissaro 
Bhikkhu như sau: 


“Kế tiếp, ngài Ananda tới gặp Đức Phật, đảnh lễ, ngồi một 
bên. Khi ngài ngồi, rồi nói với Đức Phật: “Bạch Đức Phật, 
thế giới này được nói là rỗng không, thế giới rỗng không. 
Như thể nào, thế giới là rỗng không?” 


“Ananda, bởi vì nó không có tự ngã, không có bất cứ gì 
liên hệ tới một tự ngã. Do vậy, nó được nói rằng thế giới 
này rỗng không. Và cái gì không có ngã hay không có bất 
cứ thứ gì liên hệ tới một tự ngã? Mắt không có một tự ngã, 
không có bất cứ thứ gì liên hệ tới một tự ngã. Sắc (Lời 
Người Dịch: forms, cái hiện ra với mắt tai mũi lưỡi thân 
ý)... Nhãn thức... Nhãn xúc cũng không có tự ngã, cũng 
không có bắt cứ thứ gì liên hệ tới tự ngã. 


“Tai (nhĩ) rỗng không... Mũi (tỷ) rỗng không... Lưỡi (thiệt) 
rỗng không... Thân rỗng không... Ý rỗng không, không có 
tự ngã nào, không liên hệ tới tự ngã nào. Niệm... Thức... Ý 
thức giới rỗng không, không có tự ngã nào, không liên hệ 
tới tự ngã nào. Do vậy, được nói rằng thế giới này là 
không.” (2) 


Trong bài kinh trên, có gì khác với Bát Nhã Tâm Kinh? Có 
gì khác với câu bản lai vô nhất vật? 


Như thế, Đức Phật đã dùng nhiều cách nói — khi nói ngắn 
sọn, khi nói chỉ tiết. 


NGUYÊN GIÁC 


Như thế, Đức Phật có lúc nói ngắn gọn trong vấn đáp với 
chàng trai Mogharaja rằng hãy luôn tỉnh thức và nhìn thế 
giới như rỗng không, có lúc nói chỉ tiết với ngài Ananda 
rằng hãy thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý là rỗng không. 


Và có lúc, Đức Phật còn nói nhiêu hơn nữa vê pháp nhìn 
vào Tánh Không của các pháp. 


Đó là trong kinh SN 22.95, Tương Ưng Bộ Kinh, bản kinh 
“Phena Sutta: Foam,” theo bản Anh dịch của sư ThanIssaro 
Bhikkhu. 


Đức Phật sẽ giái thích rằng sắc chính là không, dụ như 
chùm bọt sóng (có phải, nói ngắn gọn là: sắc bất dị 
không?); rồi nói thọ chính là không, dụ như bọt nước; rồi 
nói tưởng chính là không, dụ như ráng nắng: tương tự với 
tưởng, hành, thức... 


Kinh này rất dài, nên nơi đây sẽ chỉ một đoạn kinh, trích: 


“Một lần, Đức Phật tới với những người dân thành phố 
Ayojjha bên bờ Sông Hằng. Nơi đó, Ngài nói với các sư: 
Các sư, giả như một chùm bọt sóng lớn đang trôi trên sông 
Hằng, và một người mắt sáng thấy nó, quán sát nó và khảo 
sát nó đúng pháp. Với người này -- thấy nó, quan sát nó & 
khảo sát nó đúng pháp — nó sẽ hiện ra là rỗng, là không, là 
không có gì hết: vì làm gì có cái gì trong chùm bọt sóng đó 
chớ? Cùng một cách như thế, một vị sư nhìn thấy, quan sát 
& khảo sát đúng pháp bất kỳ sắc nào trong quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại; dù là trong hay ngoài; hiển hiện hay mơ 
hồ; bình dân hay tôn quý; gần hay xa. Đối với vị này — nhìn 
thấy, quan sát & khảo sát nó đúng pháp — nó sẽ hiện ra là 
rỗng, là không, là không có gì hết: vì làm gì có cái gì trong 


300 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
cái sắc đó chớ?” (3) 


Thế rồi, trong kinh này, Đức Phật dạy tiếp rằng, sau khi 
nhìn thấy tất cả các pháp là không, người tu sẽ không dính 
gì tới sắc thọ tưởng hành thức nữa, và được giải thoát, 
“Sanh đã tận, thánh hạnh đã hoàn tất, việc đã xong. Không 
còn gì nữa trong thế giới này. 


Sau khi nói như thế xong, cũng trong kinh này, Đức Phật 
nhắc lại rằng phải nhìn thấy sắc như chùm bọt nước, thọ 
như bọt sóng, tưởng như ráng nắng, hành như cây chuối 
(trong lõi cây chuối không có gì hết), thức như trò ảo thuật. 
Phải thấy rằng, kinh vừa dẫn viết: 


“[trong các pháp] vốn thật không có gì hết. Do vậy, các sư 
phải liên tục quán sát các uấn suốt cả ngày và đêm, phải 
tỉnh thức, cảnh giác; phải buông bỏ mọi phiền não; phải tự 
lấy mình làm nơi an trú cho mình; phải sống hệt như lửa 
cháy trên đầu -- với khát vọng tu học không lui sụt.” (3) 


Đó là những dòng chữ Pali của Bát Nhã Tâm Kinh, của 
Pháp Bảo Đàn Kinh... là sắc bất dị không, là bản lai vô nhất 
vật. 


Tuy nhiên, chúng sinh lúc nào cũng dễ rơi vào bẫy của chữ 
nghĩa. 


Khi Đức Phật dạy rằng cõi này là khổ, là bất như ý, là bất 
an... chúng ta lại dễ vin vào chữ Có. 


Khi Đức Phật dạy rằng cõi này vốn thật là không... chúng 
ta lại dễ vin vào chữ Không. 


Thế là Đức Phật lại mệt nhọc giải thích rằng chớ vin vào 


301 


NGUYÊN GIÁC 


Có hay Không, nói rằng pháp Đức Phật dạy là trung đạo, xa 
lìa có và không, đừng dính vào một pháp nào hết. 


Ngắn gọn: khi niệm khởi thì hãy thấy có niệm khởi, và khi 
niệm diệt xong thì hãy thấy là đang lặng lẽ nơi này; rằng 
khi thấy, chỉ là cái được thấy; rằng khi nghe, chỉ là cái được 
nghe. Và như thế, là xa lìa cả có và không. 


Cụ thể, dẫn một bài kinh khác trong Tương Ưng Bộ, SN 
12.15, nhan đề “Kaccayanagotta Sutta: To Kaccayana 
Gotta,” bản Anh dịch của sư Thanissaro Bhikkhu. 


Lúc đó là ở thành phố Savatthi, Đại sư Kaccayana Gotta 
hỏi Đức Phật rằng thế nào là chánh kiến. Tức là muốn hỏi 
về cái nhìn chân chánh. Đức Phật trả lời rằng, trích dịch: 


“Sư Kaccayana, thế giới này bị nhìn như là đối cực, là có 
và không. Nhưng khi sự tập khởi của thế giới được nhìn với 
chánh kiến, người này sẽ không chấp vào “không.” Khi sự 
đoạn diệt của thế giới được nhìn với chánh kiến, người này 
sẽ không chấp vào “có.” 


“Sư Kaccayana, thế giới này bị buộc vào chấp thủ, quyên 
luyến và thiên kiến. Nhưng người nào không trụ vào bất kỳ 
một quyên luyến nào, không dính vào một kiến chấp nào, 
không thiên kiến hay không bị lôi kéo bởi cảm thọ nào; mà 
cũng không lưu giữ “cái tôi” nào. Người này thấy rõ, không 
ngờ vực gì: khi khổ sanh, là thấy khổ sanh; khi khổ diệt, là 
thấy khổ diệt. Trong cái nhìn này, người này tự nhìn thấy, 
không dựa vào ai. Sư Kaccayana, như thế là chánh kiến.” 


4 


Bởi vậy, Ngài Trần Nhân Tông mới có thơ rằng, hễ dính 


302 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


vào câu Có, câu Không... đều hệt như lấy tuyết làm nón, 
như lấy hoa làm giày, như ôm gốc cây đợi thỏ. 


Thêm một câu hỏi, nếu phải xông xáo trong đời, trọn ngày 
thấy đủ thứ cảnh trước mắt và nghe đủ thứ chuyện bên 
tai... làm thế nào có thê an trú trong tánh không? Hãy hình 
dung, bạn đang tham dự trong một lễ hội (có phải đời này 
là những chuỗi ngày lễ hội?). Không lẽ đi tìm một góc núi, 
một ven rừng... Đức Phật cũng đã dạy pháp ứng phó này, 
khi giữ tâm an trú trong tánh không giữa những xao động 
trong đời. 


Nơi đây, chúng ta dẫn ra một kinh ở Trung Bộ, MN 121, 
nhan đề kinh là “Cula-suññata Sutta: The Lesser Discourse 
on Emptiness,” bản Anh dịch của sư Thanissaro Bhikkhu. 


Lúc đó, Đức Phật tới thành phố Savatthi, nơi Đông Viên, 
trong lâu đai của mẹ của Migara. Ngài Ananada đảnh lễ 
Đức Phật, nói rằng có một lần, khi Đức Phật ở thị trấn 
Nagaraka, giữa những người Sakyan, có nghe Đức Phật 
nói, “Ta bây giờ an trú toàn phần trong tánh không.” 


Đức Phật nói đúng là thế, Ananda nghe đúng là thế, “và 
bây giờ cũng như lúc đó, ta an trú toàn phần trong tánh 
không.” 


Chúng ta có thể hình dung rằng, Đức Phật tới nơi nào cũng 
được tiếp đón cung kính, cho nên chung quanh là đông vô 
số kể. Thí dụ, như trong lâu đài của mẹ của Migara, là có 
rất nhiều voi, ngựa, vàng bạc, người nam, người nữ... Vậy 
thì, làm sao an trú trong tánh không được? 


Đức Phật nói: 


303 


NGUYÊN GIÁC 


“Đúng vậy, Ananda, ngươi đã nghe đúng, học đúng, chú 
tâm đúng, nhớ đúng. Bây giờ, cũng như trước kia, ta an trú 
toàn bộ trong tánh không. Giả như lâu đài này của mẹ của 
Migara không có con voi nào, không có gia súc, không có 
con lừa nào, không có vàng bạc, không có đông đảo người 
nam và người nữ, và chỉ có một “cái có” thôi — đó là tính 
đơn nhất của tăng đoàn; ngay cả thế, hỡi Ananda, một vị sư 
— không chú tâm vào niệm về ngôi làng, không chú tâm vào 
người -- chỉ chú tâm vào tính đơn nhất của cảnh vườn 
hoang dã. Tâm người này có niềm vui, thấy sảng khoái, an 
trú trong niệm tưởng về cảnh vườn hoang dã. 


“Người này quán sát răng “Bất cứ xao động nào lẽ ra khởi 
lên dựa vào niệm tưởng về ngôi làng đã không khởi lên. 
Bất cứ xao động nào lẽ ra khởi lên dựa vào niệm tưởng về 
người đã không khởi lên. Chỉ có một chút xao động nhỏ 
này thôi: sự đơn nhất dựa vào niệm tưởng về cảnh vườn 
hoang dã." Người này nhìn thấy rằng “Pháp niệm tưởng này 
làm trống vắng niệm tưởng về ngôi làng. Pháp niệm tưởng 
này làm trống vắng niệm tưởng về người. Chỉ còn duy nhất 
một cái “có” nơi đây: tính đơn nhất dựa vào niệm tưởng về 
cảnh vườn hoang dã.” Do vậy người này xem nó như trống 
vắng bất cứ những gì không ở đó. Bất cứ những gì còn lại, 
người này xem nó như hiện diện: “Có cái này.` Và do vậy, 
người này an trú vào không, thuận với thực tại, không dao 
động trong ý nghĩa nào, và tâm được thanh tịnh.” (5) 


Tuần tự, Đức Phật giải thích, với cách như thế, người này 
rời bỏ niệm tưởng về cảnh vườn hoang dã, rồi chỉ niệm 
tưởng về tính đơn nhất của mặt đất phăng (không có sông, 
suối, đồi... gì), rồi tới niệm tưởng về tính vô tận của không 
gian, rồi tính vô tận của thức, rồi pháp không 


304 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


(nothingness), rồi phi tưởng phi phi tưởng (Neither 
Perception nor Non-Perception), rồi tới pháp định không- 
đề-mục (Theme-Less Concentration), và kế tiếp là giải 
thoát (Release). 


Có cách nào tóm gọn bài kinh này không? 


Cuối bài kinh này, Đức Phật tóm gọn cho ngài Ananda 
rằng: 


“Vị sư này thấy rằng “Bất cứ xao động nào do duyên vào 
dục lậu... duyên vào sanh hữu lậu... duyên vào vô minh lậu, 
bây giờ không có mặt nơi đây. Và chỉ còn một chút xao 
động: do duyên vào lục nhập (mắt tai mũi...), duyên vào 
thân này. Sư này nhận ra rằng “Niệm tưởng này không có 
dục lậu... không có sanh hữu lậu... không có vô minh lậu. 
Và chỉ có một cái “có” này thôi: duyên vào lục nhập, duyên 
vào thân này." Do vậy, sư này xem nó như trống vắng bất 
cứ những gì không có ở đó. Bất cứ những gì còn lại, sư này 
nhìn thấy nó là hiện hữu: “Có cái này.” Và như thế, tâm vị 
sư này thâm nhập vào pháp không, thuận với thực tại, nghĩa 
chăng sai lệch, thanh tịnh -- tối thắng và cứu cánh giải 
thoát... Do vậy, Ananda, ngươi hãy tự tu tập rằng: “Chúng 
ta sẽ vào và an trú trong tánh không, nơi đó là thanh tịnh, 
tối thắng và cứu cánh giải thoát.” (5) 


Có một cảnh giác cần ghi nhận. Rằng trong khi tu học, khi 
tâm đã buông xả hết các pháp, tâm sẽ bất động và an trú 
được trong lặng lẽ thanh tịnh. Lúc đó, nếu quyến luyến 
cảnh giới thanh tịnh này, là hỏng. 


Đức Phật cảnh giác trong Kinh Trung Bộ, MN 106, tựa đề 
“AneñJa-sappaya Sutfa: Conducive to the Imperturbable.” 


305 


NGUYÊN GIÁC 
Đức Phật nói với Ngài Ananda: 


“Vị sư này không quyên luyến cảnh giới lặng lẽ thanh tịnh 
đó, không hoan nghênh nó, không để bị buộc trong cảnh 
giới đó, thức của vị này không duyên vào nó, không chấp 
trước vào nó (không an trú trong nó). Ananda, không dính 
vào đâu hết, tâm vô sở trụ... thì mới hoàn toàn giải thoát.” 


(6) 


Chỗ này, chúng ta lại thấy y hệt Kinh Kim Cang: Ngay cả 
khi tâm có chỗ trụ, dù là cảnh giới thanh tịnh nào đi nữa, 
cũng là hỏng. 


Như thê, côt tủy là “bản lai vô nhât vật” và ngay cả khi sông 
được với cái “không hê có một pháp nào” như thê, cũng chớ 
nên dính châp vào cái không này. 


Và như thế, ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh khi bác bỏ cả 
Tứ Đề (vô khổ tập diệt đạo), bác bỏ cả Lục Độ (vô trí, diệc 
vô đắc) chỉ là tuyên thuyết lại lời Đức Phật trong Kinh 
Trung Bộ MN 106, rằng tận cùng thì, chớ dính vào một 
pháp nào hết, rằng phải bước thêm một bước từ sào cao 
trăm trượng, rằng bè nào rồi cũng phải quăng bỏ thôi... 


GHI CHÚ: 


(1) The Buddha: Always mindful, MogharaJa, regard the 
world as empty, having removed any view In terms of self. 
Thịs way one 1s above and beyond death. One who regards 
the world In this way 1snt seen by Deaths King. (link: 


http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/kn/snp/snp.5. 15.tha 
n.híml) 


306 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Bản Việt ngữ. Kinh Tập. Chương Năm - Phẩm Con Đường 
Đến Bờ Bên Kia 


http://thuvienhoasen.org/p I5a1548/chuong-05-tren-duong- 
den-bo-ben-kia) 


(2) Then Ven. Ananda went to the Blessed Ône and on 
arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he 
was sItting there he said to the Blessed One, "It 1s said that 
the world 1s empty, the world 1s empty, lord. In what 
respect 1s 1t said that the world 1s empty?” 


"Insofar as 1t 1s empty of a self or of anything pertaining to 
a self: Thus 1t 1s said, Ananda, that the world 1s empty. And 
what 1s empty of a self or of anything pertaining to a self? 
The eye 1s empty of a self or of anything pertaining to a 
self. Forms... Eye-conscIousness... Eye-confacf 1s empty of 
a self or of anything pertaIning to a self. 


he ear 1s empty... 
he nose 1s empty... 
”he tongue 1s empty... 
”he body 1s empty... 


”The Intellect 1s empty of a self or of anything pertaining to 
a self. Ideas... Intellect-consciousness... Intellecf-confact 1s 
empty of a self or of anything perfaining to a self. Thus If 1s 
said that the world 1s empty. " 


http://www.accessfoinsight.org/tipitaka/sn/sn35/sn35.085.th 
an.html#answer 





Bản Việt ngữ là Kinh Tương Ưng. HT Thích Minh Châu 


NGUYÊN GIÁC 
dịch. 85. II. Trống Không (S.iv,54) 


http://thuvienhoasen.org/a705/35-chuong-1-tuong-ung-sau- 
xu 





(3) Bản Anh ngữ: “On one occasion the Blessed One was 
stayIing among the AyojJjhans on the banks of the Ganges 
River. There he addressed the monks: "Monks, suppose 
that a large glob of foam were floating down this Ganges 
River, and a man with good eyesight were to see 1t, observe 
lí, & appropriately examine 1(. To him — seeing I(, 
observing 1t, & approprlately examining 1t — 1t would 
appear empty, void, without substance: for what substance 
would there be In a glob of foam? In the same way, a monk 
sees, observes, & approprlately examines any form that 1s 
past, future, or present; Internal or external; blatant or 
subtle; common or sublime; far or near. To him — seeing 
1t, observing 1(, & approprlately examining 1t — 1t would 
appear empty, void, without substance: for what substance 
would there be in form?” (link: 


http:/www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn22/sn22.095.th 
an.html) 





“No substance here 1s found. Thus a monk, persistence 
aroused, should view the aggregates by day & by night, 
mindful, alert; should discard all fetters; should make 
himself his own refuge; should live as 1ƒ his head were on 
fire — In hopes of the state with no falling away.” (link 
như trên) 


Bản Việt ngữ, do HT Thích Minh Châu dịch Việt: 


308 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


http://thuvienhoasen.org/a691/22-chuong-1-tuong-ung-uan 


(4) "By & large, Kaccayana, this world 1s supported by 
(takes as 1ts obJect) a polarity, that of existence & non- 
exIstence. But when one sees the originatlon of the world 
as 1t actually 1s with right discernment, non-existence' with 
reference to the world does not occur to one. When one 
sees the cessation of the world as 1t actually 1s with right 
discernment, 'exIstence' with reference to the world does 
IOf OCCUT fO OR€. 


"By & large, Kaccayana, this world 1s in bondage to 
attachments, clingings (sustenances), & blases. But one 
such as this does not get Involved with or cling to these 
attachments, clingings, fixatlons of awareness, blases, or 
obsessions; nor 1s he resolved on my self' He has no 
uncertainty or doubt that Just stress, when arising, 1s 
arIsing; stress, when passing away, 1s passing away. In this, 
his knowledge 1s Independent of others. Its to this extent, 
Kaccayana that there 1s  rph( view. (Link: 
http:/www.accesstoInsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.015.th 
an.híml) 





Bản Việt ngữ. XV. Kaccàyanagotta: (Ca-chiên-diên Thị). 


http://thuvienhoasen.org/p1I5a621/2/12-chuong-1-tuong- 
ung-nhan-duyen 





(Š) [The Buddha:| "Yes, Ananda, you heard that correctly, 
learned 1t correctly, attended to 1t correctly, remembered 1t 
correctly. Now, as well as before, I remain fully In a 
dwelling of emptiness. Just as this palace of Migaras 
mother 1s empty of elephants, cattle, & mares, empty of 


309 


NGUYÊN GIÁC 


gold & silver, empty of assemblies of women & men, and 
there 1s only this non-emptiness — the singleness based on 
the community of monks; even so, Ananda, a monk — not 
at(ending to the perception of village, not attending to the 
perception of human being — attends to the singleness 
based on the percepton of wilderness. His mind takes 
pleasure, finds satisfaction, settles, & Indulges 1n 1fs 
perception of wIlderness. 


"He discerns that 'Whatever disturbances that would exIst 
based on the percepton of village are not present. 
Whatever disturbances that would exist based on the 
perception of human being are not present. There 1s only 
this modicum of disturbance: the singleness based on the 
perception of wIlderness.' He discerns that "This mode of 
pe€rception 1s empty of the perception of village. This mode 
Of perception 1s empty of the perception of human being. 
There 1s only this non-emptiness: the singleness based on 
the perception of wilderness.' Thus he regards 1t as empty 
of whatever 1s not there. Whatever remains, he điscerns as 
present: "There 1s this And so this, his entry 1mto 
emptiness, accords with actualty, 1s undistorted 1n 
meaning, & pure.”... 


"He discerns that 'Whatever disturbances that would exIst 
based on the effluen( of sensuality... the effluent of 
becomnng... the effluent of Ignorance, are not presen(. And 
there 1s only this modicum of disturbance: that connected 
with the six sensory spheres, dependent on this very body 
wi(h life as 1s condition.' He discerns that "Phis mode of 
perception 1s empty of the effluent of sensuality... 
becomnng... Ignorance. And there 1s just this non- 


310 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


emptiness: that connected with the six sensory spheres, 
dependent on this very body with life as 1s condition.' Thus 
he regards 1t as empty of whatever 1s not there. Whatever 
remains, he discerns as present: "There 1s this. And so thĩs, 
his entry Into emptiness, accords with actuality, 1s 
undistorted in meaning, pure — superIor & unsurpassed.... 
Therefore, Ananda, you should train yourselves: We wIll 
enter & remain In the emptiness that 1s pure, superlor, & 
unsurpassed. ” 


http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/mn/mn. I2 1.than.ht 
mÌl#fn-I 


Bản Việt ngữ. Trung Bộ. 121. Kinh Tiểu không 
(Cùlasunnata sutta) 


http://thuvienhoasen.org/a985/121-kinh-tieu-khong- 
culasunnata-sutta 





(6) He does not relish that equanimity, does not welcome 1t, 
does not remaIn fastened to 1t. As he does not relish that 
equanimity, does not welcome 1t, does not remain fastened 
tO 1t, his consclousness 1s not dependent on 1t, 1s not 
sustaned by 1từ' (does not clng to 10).  Without 
clinging/sustenance, Ananda, a monk 1s totally unbound.” 


http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn. I06.than.ht 
mÌ 


Bản Việt ngữ. 106. Kinh Bất động lợi ích 


http://thuvienhoasen.org/a927/106-kinh-bat-dong-loi-ich- 
anenJasappaya-suftfa. 





311 


26 
AI GÌN GIỮ TÂM NGUYÊN SƠ... 


Đức Đạt Lai Lạt Ma, tuyệt vời. Tôi có nhiều cơ duyên với 
ngài... ngay cả từ thời rất là thơ trẻ, khi còn ở trong nước và 
khi chỉ mới đọc các bài báo sơ sài về ngài. Đất nước Tây 
Tạng và vị lãnh đạo này là một thế giới kỳ bí, không chỉ vì 
xa xôi cách biệt nhưng cũng vì niềm tin của dân tộc này 
rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Đức Quan Thế 
Âm Bồ Tát. 


Tôi lớn lên trong niềm tin rắng các sư Tây Tạng có phép 
thuật thần thông, rằng pháp ngồi thiền cho tuyết rơi phải 
tan chảy, hay chạy như bay trên các rặng núi là chuyện 
bình thường của các sư Tây Tạng, và do vậy Đức Đạt Lai 
Lạt Ma phải là tuyệt vời lắm. Dần dà, ra hải ngoại, dọc 
nhiều hơn, bản thân mưu sinh bằng việc dịch thuật tin tức, 
và rồi một số cơ duyên gặp ngài trực tiếp (nghề viết báo, 
vui là thế), lòng tin thơ trẻ năm xưa trở thành lòng yêu 
thương và kính trọng nhân vật kỳ bí đời thứ 14 này, kế cả 


312 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


khi ngài nói rằng ngài chỉ là một vị sư đơn giản, a simple 
monk, và mới đây là khi ngài tuyên bố kết thúc truyền 
thống Đạt Lai Lạt Ma của Phật Giáo Tây Tạng. 


Cũng như mọi đứa trẻ, tôi vốn ưa thích những chuyện kỳ 
bí. Thời mới 4 tuổi, tôi bị bệnh ghẻ nhiều kinh khủng, đưa 
tới nhiều bác sĩ chữa hoài không hết, rồi được mẹ dẫn tới 
một ngôi đền lên đồng ở đường Nguyễn Thông nối dài, khu 
này ngày xưa gọi là xóm Chuông Bò, kế bên mấy ruộng rau 
muống. Bây giờ, nghe nói, quận 3 Sài Gòn không còn ao 
ruộng gì nữa, vì nhà dựng lên chi chít. 


Tôi nhìn thấy lễ lên đồng nơi đây lần đầu tiên trong đời, và 
cũng là lần cuối trong đời. Sau khi múa hát, một vị cầm 
dao, kiếm, đâm xuyên hai bên má, không thấy máu chảy 
hay đau đớn gì. Tôi kinh ngạc nhìn. Rồi vị pháp sư tới thắt 
dây ngũ sắc cho tên nhóc đầy bệnh ghẻ, nói với mẹ tôi là lễ 
chữa bệnh xong rồi. Vậy mà hết ghẻ. Nhưng tôi sau này 
nghĩ lại, vì lúc đó dì tôi đã hái lá ổi hàng ngày tắm cho tôi. 
Mẹ nói, có khi vì lá ổi mà hết ghẻ. 


Chuyện kỳ bí nữa: tôi học môn võ Thần Quyên. Cũng lạ, vì 
những cơ duyên này trực tiếp cho tiếp cận với thế giới phi 
nhân, qua những câu thần chú được nói là của các ông Lục 
Khmer. Rồi tôi rời bỏ môn võ này, vì tự nhiên thấy là 
không phải, vì thấy hình ảnh Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 
đẹp quá, không dính gì tới cõi quơ tay múa chân này. 


Tôi lại mua cuốn sách, tập Hatha Yoga, và tập pháp thiền 
Raja Yoga theo sách này. Rồi trì chú Đại Bi theo hướng 
dẫn của một số thầy. Rồi sách Thiền ¡n nhiều hơn, với các 
sách Thiền dịch ra Việt ngữ bởi Trúc Thiên, Tuệ Sỹ, và 
nhiều vị khác. Rồi tập Thiền Chỉ Quán theo một cuốn sách 


313 


NGUYÊN GIÁC 


nhỏ, bây giờ quên tên rồi, nhưng kinh nghiệm này thật 
tuyệt vời khi tự nhiên nhớ chữ Thể Chơn Chỉ trong sách 
này, tâm bất ngờ như bật sáng. Cũng nên kể, có thời gian 
tôi học với HT Thích Tài Quang, và rồi HT Thích Thiền 
Tâm. 


Để rồi tuyệt vời là khi gặp Thầy Tịch Chiếu ở Chùa Tây 
Tạng Bình Dương. Chỉ nói rằng, phải Thấy Tánh trước, rồi 
mới tu sau. Thầy nói ít, kể cả khi nói rằng pháp Tổ Sư 
Thiên này thực ra là không tu gì hết, hay chỉ là tu cái không 
tu, trong khi vị sư đệ của Thầy là HT Thường Chiếu ở 
Đồng Ông Cộ (Gia Định) lại nói nhiều hơn. Trong đó, có 
hai vị sư huynh cùng thầy của tôi nơi đây, bây giờ cũng là 
người viết nhiều về Phật Pháp, là anh Nguyễn Thế Đăng 
(nhà sư, trụ trì một cái am nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, nhưng 
bút hiệu chỉ dùng tên đời) và Cư sĩ Thanh Liên, cũng là 
một người tích cực trong nhóm Viet Nalanda. 


Bây giờ, đọc nhiều hơn, và đọc các nguyên bản tiếng Anh 
những lời dạy từ Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, thấy rằng 
cốt tủy Phật Giáo Tây Tạng đúng là dạy như thế, theo lời 
ngài: Đạo Phật giải thích rằng, tất cả các thức hay tất cả các 
tâm sở đều ở trong bản tánh trong suốt và chói sáng 
(According to Buddhism, all consciousness or all cognitIve 
mental evenfs are said to be In the nature of clarity and 
luminosity) -- Buổi thuyết pháp các ngày 11-14 tháng 10- 
1991 tại New York Clty. 


Thực ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma trong những buổi thuyết 
pháp, và trong nhiều sách khác nhau, cũng dạy rất nhiều 
phương diện khác nhau của Phật Giáo. Kể cả các phương 
diện kỳ bí, tôi biết như thế, sau khi quen với nhà sư Geshe 


314 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tsultim Gyeltsen ở Long Beach, người từng được xem như 
Bộ Trưởng Ngoại Giao của Đức Đạt Lai Lạt Ma khi tiếp 
cận với phương Tây, và rồi trở thành bạn thân với Giáo Sư 
Tenzinn DorJee ở CSU Fullerton, một vị sư trở về đời 
thường và là người thông dịch cho nhiều buổi thuyết pháp 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Hoa Kỳ. 


Bởi vậy, cho xóa số truyền thống Đạt Lai Lạt Ma là một sự 
kiện lớn. Nhưng tôi không bất ngờ, vì hoàn cảnh chính trị 
là thế, và vẫn nhìn thấy rằng ngài sông y hệt như các vị sư 
thời Đức Phật, cũng khuyến tấn y hệt thời xưa như thế: 
sống xa lìa tham sân si. Nghĩa là, sống với Niết Bàn tự tâm. 


Tôi sống bằng nghề làm báo, nên sóng gió đời thường 
nhiều lắm, chỉ lấy Phật Pháp làm niềm vui tối thượng. 
Nhiều khi, chỉ vì vài lỗi in ấn, như bản tin bị mất phần sau 
hay cách viết khó hiểu, hay các lỗi tương tự... là bị độc giả 
điện thoại vào, rầy mắng liên tục. Họ bỏ ra 25 cents mua 
báo, và có quyên như thế; đây cũng là đất nước của tự do. 
Thêm nữa, mỗi lần thấy một Linh mục hay Mục sư bước 
vào tòa soạn, nhờ phỏng vấn cho một sự kiện, tôi rất mực 
trân trọng vì không muốn độc giả nào nghĩ rằng có sự kỳ 
thị nào nơi đây. 


Việc hằng ngày, dĩ nhiên, mang tính trần gian. Làm việc 
mệt nhọc, có khi 12 hay 14 giờ/ngày, niềm vui thường là 
khi gặp bạn trong giới văn học, khi thấy những bài thơ hay, 
khi đọc được truyện ngắn xuất sắc. Tất nhiên là cũng tự 
biết đang gây nghiệp thường xuyên; cho dù đã tránh né rất 
cân thận, nhưng khi viết về đời thường chính trị, xã hội... 
tôi vẫn dùng lối văn giểu cợt, chọc quê. Thực sự, viết phê 
bình chuyện đời thường mà chữ nghĩa trang nghiêm như 


NGUYÊN GIÁC 


đang dịch kinh thì chăng ai đọc; báo sẽ dẹp tiệm sớm. Tôi 
hoàn toàn đồng ý với câu người xưa nói rằng trong sách có 
thiểu nữ mặt đẹp như ngọc; đúng ra, văn chương còn đẹp 
hơn nhan sắc phụ nữ gấp nghìn lần. Do vậy, niềm vui cũng 
là những khi tôi dịch sang Anh văn các thơ văn của 
Inrasara, của Nguyễn Lương Vy, của quý Thầy Tuệ Sỹ, 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Thích Nhật Từ, Thích Nhuận 
Thường, Sư Cô Huệ Trân... 


Riêng về lần dịch một tập thơ của Nguyễn Lương Vy 
(những dòng thơ tôi tin là trong nhóm các dòng thơ xuất 
sắc của ngôn ngữ Việt), tôi tự buộc mình như nhập thất 
suốt nhiều tháng, mỗi ngày ăn rất ít, đi làm về là mở máy 
tính, vừa ngồi gõ, vừa quán tâm mình liên tục... vì tôi nghĩ, 
dịch thơ tên này có thể kéo mình xuống địa ngục. Thí dụ, 
mấy câu này của Vy chăng đạo học tí nào, và rất mực là 
đau đớn trần gian: 


Rôi thôi, đôi mắt rớt ngàn thâu 
(Chẳng cần lãng mạn quải gì đâu!) 
Phố chợ, tiếng rao khuya xót ruột 
Âm rách vai, gió thốc trong đâu... 


Và tôi (khổ quá, phải làm sao cho nó có tính xuất thế gian, 
dù là bất toàn) dịch là: 


oh gone, the misfy eyes 0ƒ a thousand years 

(needless to be rormamfic at all) 

the town grieves over the yelling oƒ street vendors at night 
the voice pierces shoulders, the wind blasts In the heads... 


Nhưng chuyện trần gian đầy những đau đớn hàng ngày như 


316 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


thế, làm sao đề có thể dìu nhau tới bờ giải thoát? Những khi 
suy nghĩ như thế, tôi lại nhớ tới ngài Đạt Lai Lạt Ma đang 
bước đi giữa cõi trần gian rất mực đau đớn. 


Và hàng ngày, trong đời thường, khi ngồi đọc hàng trăm 
bản tin, chọn tin, dịch tin, dò lỗi, suy tính ưu tiên các bản 
tin — nghĩa là đủ thứ bản tin về tham sân si đời thường, từ 
hình sự tới đủ thứ... -- trong cả những lúc gần như kiệt sức 
mỗi buổi chiều, hay cả những lúc ứa nước mắt khi đọc tin 
quê nhà, tôi vẫn nhớ tới bản kinh trong Tương Ưng Bộ nói 
về tiêu chuẩn của người tu học: phải xem tâm mình có khởi 
lên tham sân sĩ hay không. 


Kinh này là SN 35.152, tựa đề “Atthinukhopariyaayo Sutta: 
Is There a Criterion?” dịch bởi Maurice O'Connell Walshe 
(1), và Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là “Có Pháp 
Môn Nào?” trong đó Phật dạy về cách nhìn tâm: 


“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mắt thấy sắc, hoặc 
nội tâm có tham, sân, s1, biết rõ: "Nội tâm ta có tham, sân, 
si”; hoặc nội tâm không có tham, sân, s1, biết rõ: "Nội tâm 
ta không có tham, sân, s1”. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo khi 
mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, s1 biết rõ: "Nội 
tâm ta có tham, sân, s1"; hoặc nội tâm không có tham, sân, 
s¡ biết rõ: "Nội tâm ta không có tham, sân, s1"...” (2) — 
Tương tự với tai, mũi, lưỡi, chạm xúc, thức... 


Như thế, câu hỏi là, có những khoảnh khắc trong ngày, 
chúng ta thấy tâm mình không tham, không sân, không sỉ... 
có phải đó là khoảnh khắc của Niết Bàn? Có phải giây phút 
đó là Thấy Tánh hay đốn ngộ (nếu muốn sử dụng chữ 


317 


NGUYÊN GIÁC 


này)? Không dám khẳng định. Tôi luôn luôn sống gần với 
tâm của một đứa trẻ sơ sinh, dù là đọc và học rất nhiều, và 
vẫn tránh chuyện tranh cãi, vì cần để tâm lực cho quá nhiều 
chuyện đời thường trong ngày. Tâm trẻ sơ sinh là không trụ 
tâm vào đâu cả, là vô sở trụ, tôi tập như thế từ lâu rồi, dù là 
vẫn đang làm mọi thứ phải làm trong đời. 


Nói đơn giản là không tham sân s1, nhưng khó vô cùng tận. 
Bởi vì trong cối Bolsa này, bên cạnh chuyện cạnh tranh 
thương mại, đặc biệt là trong giới truyền thông và nghệ sĩ, 
chỗ nào cũng toàn là tuyệt sắc giai nhân. Có những khi 
nhấc điện thoại lên, có những người có giọng nói ru hồn 
người. Chiều về, sau khi tơi tả vì những trận mưa chữ Việt, 
chữ Anh hàng ngày, tôi lại nằm như chết, để toàn bộ thân 
và tâm như chết. Đây là cách rất hiệu quả: Tôi nằm duỗi 
thắng người, hình dung rằng mình đã chết từ đầu tới chân, 
tất cả các tâm niệm biến mất, bắp thịt toàn thân thư giãn ra, 
chỉ còn luồng hơi thở phập phông, dịu dàng. Thực sự, quen 
rồi, tâm thức về cái chết toàn thân này cũng dễ dàng hiện ra 
khi đi đứng nằm ngồi. Sau này, tôi đọc thấy ngài Milarepa 
(1052-1135) cũng từng dạy cách này. 


Tôi nghĩ, hầu hết, khi niệm chết như thế, các niệm tham sân 
si biến mất. Nhưng nghĩ cho kỹ, cũng là một phần của pháp 
niệm hơi thở. Đoán như thế thôi, vì tôi không học Kính 
Phật theo lối chính quy. Thường chỉ ưa đọc các bản tiếng 
Anh, vì dễ đối chiếu nhiều bản Anh dịch khác nhau, đã có 
sẵn ở Internet hay trên bản sách giấy. Thêm nữa, phải đối 
chiếu, vì đã thấy rằng dịch là công việc gian nan, không dễ 
gì dịch cho tuyệt hảo được, khi tôi dò 24 bản Anh dịch của 
4 câu trong Kinh Pháp Cú. (3) 


318 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Tôi cũng từng tập Thiền Tứ Niệm Xứ. Ngài Đạt Lai Lạt Ma 
cũng dạy về Tứ Niệm Xứ. Trong đó có bản Anh dịch, tóm 
lược một khóa tu năm 2002 lưu ở Văn Khố Berzin, người 
biên tập là Sư Thubten Chodron. Như thế, phức tạp quá. 
Thế nên, tôi thích nhất là cuốn “Mindfulness in Plain 
English” (Chánh Niệm Hướng Dẫn Bằng Tiếng Anh Đơn 
Giản) của nhà sư Tích Lan Bhante Gunaratana. 


Đức Phật đã tách ra làm 4 phần khi tu Chánh Niệm, 
Mindfulness: Thân, Thọ, Tâm Pháp. Nghĩa là từ gần nhất là 
quán sát thân mình, trong đó rất mực gần và dễ nhận nhất là 
niệm hơi thở, như thế, tôi đã tập từ thời tập theo sách Thiền 
Chỉ Quán. Tới xa hơn là niệm thọ, rồi tới niệm tâm (chỗ 
này trừu tượng hơn, vì là dò xem dấu chân trâu), rồi niệm 
pháp... là xa và trừu tượng hơn. Nhưng tồi, tôi niệm gì, rồi 
cũng thấy là mình đang niệm tâm mình; hễ nhìn thấy bất kỳ 
những gì hiện ra trước mắt đều thấy tức khắc là hiện trong 
tâm mình, hễ nghe thấy bất kỳ tiếng nào bên tai là tức khắc 
nhận ra tâm mình đang hiền lộ... 


Cuối cùng, tôi thích nhất là đơn giản hóa mọi chuyện, là 
cách nhận ra bất kỳ những gì khởi trong tâm mình. Sau này 
đọc nhiều, cũng thấy nhà sư Tây Tạng Thrangu Rinpoche 
nói tương tự: “Thiền định không phải là để thêu dệt hay để 
củng cố trạng thái [tâm] đặc biệt nào, nhưng chỉ đơn giản là 
tập kỹ năng nhận biết bất cứ những gì khởi lên trong tâm.” 
(Meditation 1s not supposed to be the fabricatlon or the 
reinforcement of some particular state, but simply the 
cultivatlon of the awareness of whatever 1s arising In the 
mind.) Chỉ nhận biết, và không trụ tâm vào đâu. 


Nhưng tuyệt vời là những khi ngồi làm việc tới mệt nhọc, 


NGUYÊN GIÁC 


chân gần như tê liệt (như ngồi trên phi cơ nhiều giò), rồi 
đứng dậy tập thể dục, tay đấm, chân đá và hốt nhiên nhận 
ra mình đang sống với Tánh Không, cái Emptiness... bất kê 
là trọn ngày đã hứng đủ thứ chuyện trần gian, và vẫn nhận 
ra có rất nhiều lúc tâm mình không tham sân s1, không hề 
thấy cái tôi với cái của tôi. Hạnh phúc là như thê. 


Đức Phật đã từng giải thích về Không.. Khi ngài 
Mogharãja hỏi: Con phải quán sát thế giới này thế nào để 
không bị Tử Thần nhìn thấy? 


Đức Phật trả lời: “Hãy luôn luôn tỉnh thức nhìn thế giới này 
như rỗng không, để gỡ bất kỳ cái nhìn nào về tự ngã. Với 
cách này, con sẽ đứng trên và vượt qua cái chết. Đây là 
cách quán sát về thế giới để không bị Tử Thần ngó thấy.” 
4 


Câu hỏi tới đây là, định luật nhân duyên dẫn tới cái nhìn về 
Tánh Không trong các pháp. Vậy thì, Tánh Không đó là gì? 
Có phải như các Thiền sư nói rằng bản tâm hệt như gương 
sáng tròn lớn: Hán tới hiện Hán, Hồ tới hiện hồ, và do vậy 
cảnh tới rồi đi như chim bay không lưu vết? Hay chỉ đơn 
giản, Tánh Không chỉ có nghĩa là “không có cái tôi, không 
có cái của tôi”? 


Rồi một lần, Đức Phật dạy: "Các sư, chói sáng là tâm này. 
Và nó bị nhiễm trần vì phiền não bám vào. Các sư, chói 
sáng là tâm này. Và nó được giải thoát xa khỏi phiền não 
bám vào..." (5) 


Như vậy, Thấy Tánh có phải là khoảnh khắc của thấy cái 
chói sáng của tâm nguyên sơ đó? Khoảnh khắc thấy đó, 
hiển nhiên là xa lìa tham sân si, có thể gọi là đốn ngộ được 


320 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 
không? 


Dĩ nhiên, thiền tập là chuyện gian nan. Thêm nữa, câu trên 
cũng có thể hiểu nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa: tâm này 
(the mind) chói sáng là sau khi tu tập, sau khi xa ha tham 
sân sĩ (nói theo tiêu chuẩn đã nêu đầu bài). Tranh luận, như 
đã thấy trong lịch sử, có thê sẽ dẫn tới bắt tận. 


Trong khi đó, qua vài lần, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rất minh 
bạch: 


"Niết bàn là gì? Cái căn bản dựa vào đó để có thể thành tựu 
Niết bàn được gọi là Phật tánh, tức là cái dòng bất biến an 
nhiên..." (6) 


Hay như khi Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy Tứ Diệu Đề ở chùa 
SaihojJi Temple tại Nagano, Nhật Bản, ngày 2l tháng 6- 
2010: "Nhận ra Phật Tánh sẵn có trong tâm sẽ cho quý vị tự 
tin và cung cấp một chìa khóa cho đời sống hạnh phúc." (7) 


Nhận ra Phật Tánh... dĩ nhiên, từ chỗ hiểu về khái niệm 
Phật tánh, tới chỗ kinh nghiệm còn là chuyện gian nan. Do 
vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma trong các sách đã kiên nhẫn, 
trước tiên là sử dụng nhiều phương pháp lý luận để nói về 
tâm, và rồi nói về pháp hành. Nghĩa là, củng cố lý luận 
trước, rồi mới tu tập sau. 


Nhìn chung, Đức Đạt Lai Lạt Ma rất ít khi nói tới "Phật 
tánh" cũng vì sợ học nhân nhằm lẫn, và rất thường khi nói 
về Tánh Không, về Trung Quán, về Từ Bi... Vì rốt ráo, Phật 
Tánh (Buddha-nature) gợi cảm xúc về ngôn ngữ như là có, 
trong khi Tánh Không là cách nói chỉ ra là không, dễ tu hơn 
và dễ tránh ngộ nhận. Chỗ này, thực ra, Phật tánh như Phật 


321 


NGUYÊN GIÁC 


Giáo Tây Tạng và Bắc Tông giải thích, là xa lìa cả có và 
không, xa lìa cả nhiễm và tịnh... y hệt như bài Bát Nhã Tâm 
Kinh. 


Một vị sư Nam Tông tới gần với Thiền Tông về điểm này 
là ngài AJahn Chah, khi gọi đó là Bản Tâm (Original 
Mind), dịch sát nghĩa như sau: 


“Về tâm này... Trong sự thật, không có gì thực sự sai trái 
với nó. Nó trong bản chất là thanh tịnh. Trong nó [tâm 
này], nó đã sẵn bình an. Khi tâm này không bình an lúc 
này, chỉ bởi vì nó chạy theo các cảm xúc. Chân tâm không 
dính gì tới nó (The real mind doesnft have anything to 10), 
nó chỉ đơn giản là (một phương diện của) Bản Nhiên. Nó 
bình an hay dao động bởi vì cảm xúc lừa gạt nó. Tâm 
không tu tập là si mê. Những trần căn tới và lừa gạt nó rơi 
vào hạnh phúc, đau khổ, vui và buồn, nhưng bản tánh thật 
của tâm không phải là mấy thứ đó. Vui và buồn không phải 
là tâm, mà chỉ là cảm xúc tới để lừa gạt chúng ta. Tâm 
không tu tập sẽ lạc lối và sẽ chạy theo máy thứ này; nó tự 
quên nó đi. Rồi chúng ta nghĩ rằng nó là chúng ta, những 
người trở nên loạn tâm hay trở nên thoải mái hay trở nên 
bất cứ thứ gì. 


Nhưng thực sự, tâm này của chúng ta vốn sẵn bất động và 
bình an... thực sự bình an! Cũng như chiếc lá đứng bất 
động, khi không có gió thối. Nếu gió tới, lá lay động. Sự 
lay động này là vì gió - “sự “lay động” là vì các trần căn 
đó; rồi tâm chạy theo chúng. Nếu nó [tâm] không chạy theo 
chúng, nó không “lay động.” Nếu chúng ta biết trọn vẹn 
bản chất thật của các trần căn, chúng ta sẽ bất động. 


Pháp thiền tập của chúng tôi đơn giản là thấy Tâm Bản 


322 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Nhiên (Our practice 1s simply to see the Original Mind). Do 
vậy, chúng ta phải luyện tâm để biết các trần căn, và không 
bị chúng lôi kéo đi. Đề làm nó [tâm này] bình an. Chỉ như 
thế là mục tiêu của tất cả pháp thiền tập gian nan mà chúng 
ta phải trải qua.” (8) 


Tâm này vốn sẵn bất động và bình an... Phải thấy Tâm Bản 
Nhiên... Tâm bản nhiên, tâm nguyên sơ... Những câu này 
của ngài AJahn Chah y hệt như ngôn ngữ Pháp Bảo Đàn 
Kinh. Nghĩa là, cái khoảnh khắc nhận ra tâm đã vốn sẵn bất 
động và bình an có phải là đốn ngộ? Có phải là Thấy Tánh? 
Có phải khoảnh khắc đó là xa lìa tham sân si? Có phải tâm 
đó là tâm vô sanh, là không sanh diệt? Chỗ này Đức Phật 
CÓ nóI. 


Đức Phật trong một lần dạy về Niết Bàn, đã nói về vô sanh: 


“Các sư, có một cái không sanh, không trở thành, không 
được làm nên, không bị thêu dệt nên. Nếu không có cái 
không sanh, không trở thành, không được làm nên, không 
bị thêu đệt nên, sẽ không thê có sự chứng ngộ giải thoát ra 
khỏi cái sanh, cái trở thành, cái được làm nên, cái bị thêu 
dệt. Nhưng, một cách chính xác, bởi vì cóácái không sanh, 
không trở thành, không được làm nên, không bị thêu dệt, 
nên sự giải thoat ra khỏi cái sanh, cái trở thành, cái được 
làm nên, cái bị thêu dệt mới được chứng ngộ.” (9) 


Nghĩa là, có một cái bản nhiên đã bất động, đã xa lìa tham 
sân si. Đã có bao giờ người đời thường (thí dụ, một kẻ đầy 
tham sân si như tôi) có thể nhận ra cái tâm bất động này 
chưa? Tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã từng có khoảnh 
khắc nhận ra cái tâm bản nhiên bất động, xa lìa tham sân sĩ 
này. Tất cả mọi người đều đã từng Thấy Tánh, nhưng rồi 


323 


NGUYÊN GIÁC 
lướt đi. 


Dễ nhận ra là khi ngồi trước biển rộng. Sẽ có những giây 
phút thấy tâm mình xa lìa tham sân si, thấy không có cái tôi 
và cái của tôi, thấy biển và tâm như một. Chính lúc đó, sẽ 
thấy tâm mình không dính một pháp nào hết, tuy thấy sóng 
biển mênh mông gọn lên thật xa nhưng vẫn thấy tâm mình 
bất động. Trong khoảnh khắc đó, xa lìa cả động và bất 
động, xa lìa cả nhiễm và tịnh, như dường thời gian đứng lại 
— Xa lìa cả quá khứ, vị lai, và cả hiện tại. 


Không cần cảnh trước mặt bình an, ngay cả khi cảnh hiển 
lộ dữ đội, chúng ta vẫn có thê thấy tương tự như trên. Thí 
dụ, bạn đứng ở một góc rừng, nhằm ngày mưa gió, tiếng lá 
cây và tiếng mưa ảo ạt, bạn đứng với thân người ướt mem 
nhìn dòng suối chảy xiết trước mặt... Khoảnh khắc đó, bạn 
có thể nhận ra tâm bạn xa lìa tham sân s1, và bản hòa tấu 
mưa rừng chung quanh là tâm đang hiển lộ -- và tâm này 
hoàn toàn rỗng không, cho nên tất cả các âm thanh và hình 
ảnh hiện ra trong tâm mà vẫn không suy xuyên. Tương tự, 
khi ngồi nghe dàn hòa tấu cả trăm nhạc khí... 


Hay thí dụ, khoảnh khắc buổi sáng chợt nghe tiếng gà gáy. 
Hãn là nhiều người sẽ thấy rằng giây phút đó tiếng gà là 
tâm hiển lộ, tâm này xa lìa tham sân si. Đó là giây phút khi 
nhà sư Hương Nghiêm quét sân và nghe tiếng sỏi văng vào 
gốc cây tre; tiếng sỏi không huyền bí gì, chỉ vì lúc đó sư 
nhận ra tiếng sỏi là bản tâm hiền lộ, và tâm này xa lìa tham 
sân s1. 


Khoảnh khắc nhận ra tâm xa lìa tham sân si cũng có thê là 
khi nhìn thây màu son trên môi một phụ nữ. Có khi nhìn 
thây một màu son lạ (tôi cũng từng học vẽ, nên có quan tâm 


324 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


về màu sắc), tôi suy nghĩ có thể màu này là 2 màu đỏ và 
cam, nên tạo ra sự có ý không đều, trông như màu son biến 
đổi trên môi. Tắt nhiên, tôi đang sử dụng tâm phân biệt khi 
thắc mắc về màu son, cũng y hệt như khi dùng tâm phân 
biệt khi làm toán, khi làm thơ, khi chọn màu cho một bản 
vẽ, và vân vân. 


Tâm phân biệt này không làm suy xuyên gì tới tâm vô phân 
biệt bản nhiên và bất động. Cũng y hệt như khi nhà sư 
Hương Nghiêm nghe tiếng sỏi văng vào gốc tre, vẫn biết đó 
không phải là tiếng gà gáy, không phải tiếng chim kêu... Và 
tâm phân biệt khi đó vẫn xa lìa tham sân si; giây phút đó, 
thời gian như đã biến mắt. 


Câu hỏi tới đây là, làm sao nhận ra tâm này bất động? 


Thử lấy một thí dụ, khi bạn ngồi làm toán, với bút chì trên 
giấy hay với bàn gõ trên máy tính. Bạn đang ngậm viên kẹo 
sôcôla, tiếng nhạc vọng ra từ máy TV bên ngoài, quạt máy 
thổi sau lưng... Bạn đang chú tâm làm toán, những vẫn 
đang vô tâm nhận ra vị ngọt của kẹo, vô tâm nghe tiếng 
nhạc bên ngoài vọng vào, vô tâm cảm nhận gió mát từ quạt 
máy. Nếu tâm này không bắt động, không thê có thọ dụng 
cái toàn thê như thế. 


Chính lúc đó, bạn đang sống cái toàn thể. Không còn cái 
phần mảnh nào hết. Cái tâm bản nhiên của bạn đang hiển 
lộ, đang tắm gội trong cái toàn thể, bất kế rằng bạn đang sử 
dụng tâm phân biệt vật lộn với các bài toán đại sỐ hay hình 
học. Chính khi bạn nhận ra mình đang sống với cái toàn thê 
như thế, thời gian biến mắt, vì sẽ không còn cái hôm qua và 
ngày mai, cũng là bạn đang sống với cái hiện tiền, hay ngắn 
gọn, đang sống với cái phi thời gian. 


325 


NGUYÊN GIÁC 


Bắt kỳ ai cũng có lúc sống với những khoảnh khắc như thế, 
nơi đó bạn thọ dụng thế giới, và tham sân s1 biến mất. Pháp 
tu chỉ đơn giản là sử dụng tất cả các công cụ Đức Phật đã 
dạy, là giới định huệ, là tứ niệm xứ, là chỉ quán, là niệm hơi 
thở, là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, là sám hối, là từ bi... 
để xa lìa tham sân si, một cõi tâm bạn đã từng có lúc nhận 
ra (mà chúng ta gọi cho gọn là đốn ngộ). Nghiệp lực rồi sẽ 
lôi kéo chúng ta trượt đi, nhưng khi đã thấy cõi quốc độ này 
xong, mọi chuyện đơn giản cực kỳ, và sẽ hiểu trọn vẹn 
Thiền Tông do Bồ Đề Đạt Ma truyền dạy. 


Đó là khi Đức Phật cầm đóa hoa đưa lên, ngài Ca Diếp 
mỉm cười. Đơn giản vì các sư khác thấy là hoa, nhưng Ngài 
Ca Diếp thấy là bản tâm hiển lộ và mỉm cười vì khoảnh 
khắc này xa lìa cõi tham sân si (hy vọng Đức Phật và Ngài 
Ca Diếp sẽ không rằy mắng những dòng chữ giải thích này, 
nơi chữ chỉ thuần là chữ, và được viết với không có cái 
nhìn về “tôi” và “của tôi”). Đó là cái thấy hoa là bản tâm. 
Tuy nhiên, khi nói rằng "Giữ lấy Tâm Rỗng Sáng" cũng 
sai, hay ít nhất, cũng chưa đủ. Chỗ này, chúng ta thử đọc 
lại cách nhà sư Lâm Tế truyền pháp, có những cách dạy 
khác nhau, tùy căn cơ người hỏi pháp. 


Phương pháp là Tứ liệu giản: 

- Có khi đoạt nhân không đoạt cảnh 
- Có khi đoạt cảnh không đoạt nhân 
- Có khi nhân cảnh đều đoạt 


- Có khi nhân cảnh đều không đoạt 


326 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Phương pháp của ngài Lâm Tế được giải thích trong Lăng 
Nghiêm Tông Thông: 


“Trong thiền môn thuần dùng Trí Huệ, duy chỉ có một tay 
Lâm Tế thật khó gặp một người thứ hai. Ngài thường nói : 
“Sơn tăng chốn này đoán định ba thứ Căn Khí: như hàng 
căn khí trung hạ đến, ta bèn đoạt Cảnh nó mà chắng trừ 
Pháp nó. Nếu là hàng căn khí trung thượng đến, ta bèn 
Cảnh, Pháp đều đoạt. Như có người căn khí thượng thượng 
đến, ta bèn Cảnh, Pháp, Người đều đoạt. Như có người kiến 
giải xuất cách đến thì sơn tăng chốn đây bèn toàn thê tác 
dụng, chăng cần Căn Khí. Các Đại Đức, đến trong ấy mà 
chỗ nỗ lực của học nhơn chẳng thông rõ phong đại, lửa đá, 
chớp xẹt tức qua liền vậy. Người học mà con mắt định nếu 
động, liền mắt giao thiệp. 


Tâm nghĩ tức sai, động niệm tức trái! Có người nào rõ biết, 
chăng lìa trước mắt... Ôm lấy chẳng tụ, vứt đi chăng tan. 
Tìm cầu liền mất xa, không cầu là trước mắt...” 
(http:/“huvienhoasen.org/aI229/quyen-v1) 





Tìm cầu liền mất xa, không cầu là trước mắt? Nghe y hệt 
như ngài Ajahn Chah của Thái Lan. 


Nơi đây, xin thử giải thích 4 câu của sư Lâm Tế (qua hiểu 
biết rất mực thô sơ của tôi). 


Câu đầu, dạy pháp phá Ngã Chấp, tức là "đoạt nhân, không 


đoạt cảnh". Giúp học nhân phá hết mọi thứ về “cái tôi” và 


A2 3 


“cái của tôi.” Mặt trời âm hiện... là bắt đâu có trí tuệ. 


Câu thứ 2 là, “Có khi đoạt cảnh không đoạt nhân.” Dạy cho 
học nhân phá hết mọi thứ chấp về cảnh, về pháp, về đối 


327 


NGUYÊN GIÁC 


tượng của tâm. Nghĩa là, tất cả uẫn xứ giới đều không thực, 
đều là huyễn; chỗ này Kinh Viên Giác dạy là tri huyễn tức 
ly, là khi thấy tất cả các pháp trong hay ngoài tâm đều là 
huyễn, tức khắc xa lìa tham sân si. Chỗ này nói, ngay cả 
Niết Bàn cũng là giấc mộng đêm qua. Câu thơ của dòng 
Lâm Tế chỗ này là: “Lệnh vua đã ban hành khắp thiên hạ, 
Tướng quân ngoài ải dứt khói bụi,” trong đó Lệnh vua là 
Tự Tánh hiển lộ. 


Thí dụ, chuyện hai nhà sư, một nói phướn động, một nói 
gió động. Lục Tổ Huệ Năng thấy vậy, mới nói, chỉ có tâm 
hai sư động thôi. Nghĩa là, nhìn cảnh thấy tâm, cả tâm và 
cảnh nhất như, một thẻ. 


Câu thứ 3 là, “Có khi nhân cảnh đều đoạt.” Nơi đây, giúp 
học nhân vào Tánh Không, nơi không thấy ta, không thấy 
người, không thấy có cái gì phiền não, không thấy có cái gì 
là giải thoát. Nơi đây, cả Tâm và cả Cảnh đều là Cái Không 
Rỗng Rang. Câu thơ giải thích là: Tịnh Phần bặt tin tức, 
Một mình ở một nơi. Nghĩa là, mình đi đứng nằm ngồi với 
Cái Không Rỗng Rang. 


Thí dụ, chuyện phướn động vừa nêu. Lục Tô Huệ Năng, 
sau khi nói răng tâm hai sư động, ngài có thê nói thêm, 
răng Tâm Bản Nhiên của quý vị vẫn bất động và rỗng rang. 


Nhưng câu thứ 4, là ngài Lâm TẾ chỉ dùng khi gặp người 
thượng căn: Có khi nhân cảnh đều không đoạt. Thế nào là 
nhân cảnh đều không đoạt? Sư đáp: Vua bước lên ngai, Lão 
quê ca hát. Nghĩa là không có pháp nào để tu hết, chỉ cần 
giữ Tâm Bình Thường thôi, vì Vua (Tự Tánh) đã ngồi vào 
ngôi hoàng đế rồi, lão quê muốn làm gì cũng chẳng suy 
xuyên. 


328 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Thí dụ, nêu tiếp chuyện phướn động ở trên. Chỗ này, Lục 
Tổ Huệ Năng có thể sẽ nói rằng, tất cả các pháp đều chẳng 
có động với tịch gì hết, đây là sống với những khoảnh khắc 
của cái toàn thể, khoảnh khắc của không còn gì gọi là thời 
gian. Còn gọi là Toàn Tướng Tức Tánh. Vì sanh và vô sanh 
đều không vướng vào tâm nữa. 


Tới đây, câu hỏi có thể là, sau khi nhìn thấy khoảnh khắc 
của tâm xa lìa tham sân si, làm sao có thể thuận tánh khởi 
tu? Thực ra, đây là pháp môn không có cửa vào, chính giây 
phút nhận ra bản tâm là đã vào cửa rồi; đây cũng là pháp 
môn không có lối đi, vì đòi hỏi phải ngồi thiền cho tới khi 
thấy Tánh trước, rồi mới tự biết lỗi đi riêng, vì không mây 
ai giống ai. 


Tuy nhiên, tất cả các pháp Đức Phật dạy, dù là trong kinh 
Nam Tông, Bắc Tông, Kim Cang Thừa (PG Tây Tạng) đều 
tiện dụng và đều nên được thực tập để rồi tự mình chọn 
cách nào tiện lợi. Vì sau khi thấy rồi, sẽ không linh tinh 
lang tang nữa. 


Tuyệt vời nhất có lẽ là đoạn văn này trong Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddhaka NiIkaya) khi Đức Phật dạy ngài Bahiya: 


“Thế này, Bahiya, ông nên tu tập thế này: Trong cái được 
thấy sẽ chỉ là cái được thấy; trong cái được nghe sẽ chỉ là 
cái được nghe; trong cái được thọ tưởng sẽ chỉ là cái được 
thọ tưởng: trong cái được thức tri sẽ chỉ là cái được thức 
tri. Cứ thế mà tu tập đi, Bahiya.” (10) 


Hay là lời dạy của nhà sư Thái Lan AJahn Chah (1918- 
1992) trong A Taste of Freedom: 


NGUYÊN GIÁC 


“Chúng ta phải tu tập mà không tìm cầu bất kỳ thứ gì. Nếu 
chúng ta không tìm cầu bất kỳ thứ gì, những gì chúng ta sẽ 
nhận được? Chúng ta không nhận được gì hết! Bất cứ 
những gì bạn nhận được sẽ chỉ là cội nguồn cho khổ đau, 
do vậy chúng ta tu tập hạnh không tìm cầu bắt kỳ thứ gì. 


Chỉ như thế gọi là “làm cho tâm rỗng rang” (making the 
mind empty -- vô tâm). Nó thì rỗng không, nhưng vẫn có 
sự hành hoạt. Cái rỗng không này là cái người ta thường 
không hiểu, nhưng những ai đạt tới nói, sẽ thấy giá trị khi 
nhận ra nó. Nó không phải là cái rỗng không của không có 
gì hết, mà nói là cái rỗng không vẫn nằm trong các thứ hiện 
hữu nơi đây.” A Taste of Freedom. (8) 


Đọc ngài Ajahn Chah hoàn toàn không thấy khác gì với 
Thiền Tông. Dĩ nhiên, tu tập bao giờ cũng rất là gian nan. 


Trong cuốn sách dạy về pháp Thấy Tánh, nhan đề 
“Meditation on the Nature of Minđ” (Thiền Định về Bản 
Tánh của Tâm) của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14, có nói về 
pháp “nhìn vào niệm trước đã diệt, niệm sau chưa sinh”: 


“Ngài Milarepa cũng nói rằng: giữa hai niệm kế nhau, cái 
thấy về pháp tánh liên tục khởi dậy. Hãy nếm lấy nó.” 
(Lord Milarepa also states: In between one conceptual 
thought and the next, gnosis continuously arises. Go taste 
1t.” (11) 


Một cách tuyệt vời nữa, cũng do ngài Milarepa (khoảng 
1052- 1135), nói về 5 pháp an tâm: 


Hãy đề tâm tự nhiên như một em bé 
Hãy đề tâm như mặt biển không sóng gợn 


330 


THIÊN TÔNG QUA BỜ KIA 
Hãy đề tâm trong suốt như ngọn lửa nến 
Hãy đề tâm không bận gì nữa y hệt một xác chết 
Hãy để tâm bất động như một ngọn núi. (12) 


Dĩ nhiên, ngài Milarepa cũng dạy là phải Thấy Tánh trước, 
còn gọi là pháp Thiền Đại Thủ Ấn (Mahamudra) của PG 
Tây Tạng — và Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã viết tác phẩm 
“The Gelug/Kagyu Tradition of Mahamudra” về pháp thiền 
này. 


Nơi những sách của ngài Đạt Lai Lạt Ma, tôi đã nhận ra 
Nam Tông, Bắc Tông, Kim Cang Thừa không dị biệt gì, 
trong tận cùng. Trên các trang giấy của ngài, tôi đã nhận ra 
hình ảnh của Đức Phật, của Lục Tổ Huệ Năng, của AJahn 
Chah và của rất nhiều nhà sư tôi hàm ơn. 


Tháng 7-2010, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Đạt Lai Lạt 
Ma nhân dịp sinh nhật thứ 75 của ngài tại Quận Cam, trong 
cuộc triển lãm, nơi lễ khai mạc có tham dự của anh bạn 
thân GS Tenzin Dorjee và một phái đoàn chư tăng tới từ 
Dharamsala- xem: hftfp://tinyurl.com/ovg2Jeg -- và bây 
giờ, bùi ngùi trước tin rằng, truyền thống Dalai Lama sẽ kết 
thúc sau ngài. Sang năm 2015, sẽ là sinh nhật thứ 80 của 
ngài. 





Và bây giờ, nếu đột nhiên, bạn thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma 
hiện ra, và hét vào bên tai bạn... y hệt kiểu các sư Lâm Tế 
thời xa xưa, hãy nhận ra tức khắc rằng, chính khoảnh khắc 
nghe đó là tâm hiển lộ ra và không dính mảy tham sân sỉ 
nào. Tôi tin rằng sau tiếng hét đó, ngài sẽ cười rất mực 
khoái trá, một tiếng cười của tâm nguyên sơ từ nhà sư đơn 


NGUYÊN GIÁC 


giản này, nhưng rât mực từ bị và thâm sâu. 


GHI CHÚ: 


1. "In this, monks, a monk seeIng an obJect with the eye 
recogn1zes within himself the presence of lust, hatred or 
delusion, knowing 'Lust, hatred or delusion 1s present 1n 
me,' or he recognizes the absence of these things, knowing 
"There 1s no lust, hatred or delusion present in me.' 


[Similarly for ear, nose, tongue, body (touch), mind.] 


http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn35/sn35.I52.w 
Ish.html 





2. Link: http://thuvienhoasen.org/p1I5a705/35-chuong-I- 
tuonø-ungø-sau-xu 





3. Link: http://thuvienhoasen.org/aI3980/tu-hoc-de-hoang- 
phap-cu-si-nguyen-g1ac 





4. Sn 5.16. Link: 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.5. L6.tha 
n.html 





5. Pabhassara Sutta: Luminous. Link: 
http:/www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an0 1/an01.049.t 
han.html 





6. What 1s nrvana? The basis due to which 1t 1s possible to 
atfain nirvana 1s called the Buddha-nature, or the naturally 
abiding lineage... (The Dalai Lama at Harvard, by Jeffrey 
Hopkins - I988 - trang 104) Link: ñ((0://1nyurl.corm/dalai- Í 


332 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


7. Nguyên văn: Awareness of one's innate Buddha nature 
wIll g1ve self-confidence and provide a key to happy lIfe. 
Link: http://inyurl.com/lcoge7s 





S. A Taste of Freedom by AJahn Chah, 1994. Link: 
http:/www.accesstoinsight.org/lib/tha1/chah/atasteof.html# 
mind 





9. There 1s, monks, an unborn — unbecome — unmade — 
unfabricated. If there were not that unborn — unbecome —— 
unmade —— unfabricated, there would not be the case that 
escape from the born — become —— made — fabricated 
would be discerned. But precisely because there 1s an 
unborn — unbecome —— unmade — unfabricated, escape 
from the born — become —— made —— fabricated 1s 
discerned. 


— Ud 8.3. Link: 


hftp:/www.accesstoinsight.org/tIpitaka/kn/ud/ud.8.03.than. 
htm]l 


10. Link: http://thuvienhoasen.org/p3 la14273/bai-phap- 
khan-cap-bahiya-sutta 


11. Meditation on the Nature of Mind, by Dalai Lama. 
Link: http://inyurl.com/kdsh426 


12. The Tibetan Buddhism Reader, edited by Reginald A. 
Ray, trang 85: 


FIve Ways of Resting ~ Milarepa: 


Rest in a natural way like a small chi1d. 
Rest like an ocean without waves. 


333 


NGUYÊN GIÁC 


Rest within clarity like a candle flame. 
Rest without self-concerns like a human corpse. 
Rest unmoving like a mountain. 

Link: http://Inyurl.com/n§4gavu 





27 
THÂN CẬN VỚI TÁNH KHÔNG 


Tôi có nhiêu kỷ niệm với Tánh Không. Hiêu ở nghĩa nào 
cũng đúng. 


Trước tiên là với bài Bát Nhã Tâm Kinh, với những âm 
vang có nhiều sức mạnh từ những ngày thơ ấu đã theo đuôi 
mình rất nhiều năm, của những câu như "Sắc bất dị Không, 
Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị..." 


Sắc làm sao mà Không được? Tôi đã hình dung đó là một 
bài toán bậc đại học với các biến số là Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức... nhưng mình vẫn không dám gọi đó là hàm 
số, vì văn thấy rằng Không tất phải bất biến. Vậy còn các 
thông số ở đâu, và cộng trừ nhân chia ra sao đề các pháp là 
Không? Dĩ nhiên, tôi biết, Không đây không có nghĩa là 
không gì hết. 


Đạo Phật quả nhiên là bí hiêm hơn các bài toán của 


335 


NGUYÊN GIÁC 
EiInstem... 


Và rồi giáo lý tam pháp ấn, rằng các pháp vốn Khổ, Vô 
Thường, Vô Ngã... Đây có phải là Không? Tắt nhiên, phải 
là Không. 


Bởi vì, qua Bát Chánh Đạo, phải thấy, trong tất cả các 


pháp. không có cái gì gọi là "tôi" và "của tôi." Nghĩa là, vô 
ngã. 


Thế rồi, trong Kinh Kim Cang, tôi đọc được câu: ưng vô sở 
trụ nhi sinh kỳ tâm. Không trụ tâm vào đâu hết, mới là diệu 
tâm. Dĩ nhiên, nếu trụ tâm vào Không hay Có, đều sẽ là 
hỏng. Y hệt như tường đồng vách sắt, không có chỗ bấu 
víu. 


Nhiều thập niên, sau, khi ra hải ngoại, tương đối tiếng Anh 
đầy đủ, tôi đi tìm bản Anh ngữ trong Pali Canon. Dĩ nhiên, 
không thấy kinh Kim Cang vì kinh này là của Bắc Tông. 


Rồi khi gặp kinh Majjhima Nikàya "The Shorter Discourse 
On the Destruction of Craving” (MN-37), tôi vui sướng vô 
cùng vì gặp lại âm vang của Kinh Kim Cang, khi vị Trời 
Sakka hỏi rằng có pháp nào ngắn gọn để giải thoát, Đức 
Phật trả lời: 


",,,that nothing 1s worth adhering to” (không một pháp nào 
đáng đề tham luyến) -- bản dịch của Bhikkhu Bodhi -- link: 
http:/www.dhammatalks.net/Books9/Bhikkhu_Bodhi_ Cula 
tanhasankhaya_Sutta.htm hay dịch là: 








"that anything 1s not suitable to settle in” (không một 
pháp nào nên trụ tâm vào) -- bản dịch của Sister 
Upalavanna -- link: htp://www.metta.lk/tipitaka/2Sutta- 


336 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Pitaka/2MaJjhima-Nikaya/MaJjhimal/037- 
culatanhasankhaya-sutta-el.html_. 





Như thế, không trụ tâm vào đâu hết, kê cả Tánh Không của 
tâm. Đó là Kinh Kim Cang vậy. Tôi dần dà thấy mình thân 
cận, gần gũi với Tánh Không như từ rất nhiều kiếp rồì. 


Và rồi, tôi đọc sách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, với những lý 
luận rất dài dòng và kiên nhãn, trên rất nhiều trang sách 
rằng tận cùng pháp của Đức Phật là nói về Tánh Không. Di 
nhiên, Ngài Đạt Lai Lạt Ma giải thích theo truyền thống 
Phật Giáo Tây Tạng, truyền thống mà Sư Ông của tôi -- cố 
Hòa Thượng Nhẫn Tế -- đã từ Bình Dương sang Lhasa tu 
học trong thời 1930s. 


Có HT Nhẫn Tế (có pháp danh Tây Tạng là Thubten Osall 
Lama) đã dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông, trong 
đó, nơi Quyền VII, có ghi câu nói của Thiền Sư Trường Sa, 
trích: 


"Tổ Sa nói : “Lìa Sắc cầu thấy, chăng phải Chánh Kiến. Lìa 
Thanh cầu nghe, đó là nghe tà”..."(sách đã dẫn, bản giấy ở 
trang 974; bản điện tử ở: 
http://thuvienhoasen.org/p17a1228/quyen-vi) 





Nghĩa là, ngoài cái được thây, chớ có tìm cái thây; ngoài 
cái được nghe, chớ có tìm cái nghe. 


Tôi nghĩ, hóa ra, tự tánh của tâm vốn là Tánh Không, theo 
luật duyên khởi mà các pháp hiện ra, theo vật mới hiện ra 
cái thấy, theo cảnh mới hiện ra cái nghe. Tìm cái Thấy, cái 
Nghe sẽ là bất khả, vì sẽ theo pháp duyên khởi mới thành 
tựu. Thế nên, gọi tự tâm, hay tự tánh, thực là Tánh Không. 


337 


NGUYÊN GIÁC 
Dĩ nhiên, không phải là Không của chủ nghĩa hư vô luận. 


Tôi nhớ lại buổi đầu gặp Hòa Thượng Tịch Chiếu, hỏi Thầy 
rằng con nên tập Thiền thế nào, Thầy nói rằng, “Phải Thấy 
Tánh đã.” Lúc đó, Thầy bảo đứa em kế tôi phải niệm Phật 
sáng trưa chiều tối, và quay sang đứa em gái kế sau nữa của 
tôi, bảo nhỏ này là con hãy về đọc bài Bát Nhã Tâm Kinh 
tối ngày sáng đêm. Tôi hỏi, rồi con cần niệm hay đọc gì 
hay không, Thầy đáp, con không có một pháp nào hết. 
Nhưng về nhà, tôi vẫn tập thiền theo một bản dịch về Thiền 
Chỉ Quán, không nhớ chính xác nhan đề sách và người 
dịch. Một thời thơ ấu thơ mộng nhưng đầy nghi vấn trong 
tâm. 

Thế rồi, khi gặp lại bài Kinh Bahiya, tôi vui mừng xiết là 
bao. Vì lời của Thiền Sư Trường Sa chỉ là lặp lại bài kinh 


này. 


Kinh Bahiya viết: “Trong cái được thấy, sẽ chỉ là cái được 
thấy...” 


Ba cách dịch ra Anh văn của 3 dịch giả là: 

“In the seen will be merely what 1s seen...” 

hay là cách dịch khác, 

“In reference to the seen, there wIll be only the seen...” 
hay là cách dịch khác nữa, 


“when you see an obJect, be conscIous of Just the visible 
object...” (xem: Thiền Tập - chương Bài pháp khẩn cấp 
Bahiya Sutta - http://thuvienhoasen.org/p32a14268/2/thien- 
tap#detail) 


338 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


Như thế, tự tánh của Tâm tất là Tánh Không, phải là 
Emptiness, cũng như gương sáng chiếu vật, hễ không 
duyên theo vật thì không một pháp hiện ra. 


Nghĩa là, thí dụ, khi chúng ta nghe tiếng gà gáy, ngay tiếng 
gà đó là cái được nghe, cũng là hiện tướng của cái nghe. Đó 
luật duyên khởi là, Tâm và Cảnh như là một, vì khi gà gáy, 
là tâm hiện ra, khi gà ngưng gáy, tâm có vẻ như biến mắt, 
nhưng không có nghĩa là có hay không có tâm. 


Và khi ngôi nghe dàn đại hòa tâu, tiêng nhạc từ đủ thứ 
trông, đàn khởi lên, mới biệt tâm mình là không, nên mới 
có chỗ chứa vô lượng và mới biến hiện vô lường như thê. 


Đó là: sắc tức thị không, không tức thị sắc... Như mắt nhìn 
thây màu xanh, màu vàng... tâm biên hiện ra màu xanh, 
màu vàng... Nhưng kẻ bệnh loạn sắc chỉ thây màu xám. 


Hay như mắt thấy hình vuông, hình tròn... tâm biến hiện ra 
tâm hình vuông, tâm hình tròn... nhưng kẻ bệnh mắt lại 
nhìn ra hình thang, hình bầu dục -- và đó là luật duyên 
khởi, nên các pháp bắt định. 


Hay như, khi mặt nhìn mũi kim, tâm hiện ra nhỏ như mũi 
kim; mặt nhìn ra bâu trời, tâm bao la như bâu trời. 


Thực sự, tôi biết những chữ như Uẫn, Xứ, Giới và vân vân, 
nhưng khi tôi tập thiền, tôi quên hết tất cả các chữ này, và 
nói dĩ nhiên không theo sách vở, mà chỉ nói theo cảm 
nghiệm của mình. Nói cho cùng, tôi là người dốt chữ. Chớ 
không đám nói là đã quên hết để chỉ còn một chữ Như, kiểu 
như người xưa đã nói. 


Vậy rôi, làm sao vào Tánh Không? 


339 


NGUYÊN GIÁC 


Vì trước tiên, là tu Giới, Định, Huệ... Khi tập định, sẽ cần 
tới tầm (hướng tâm tới, application of thought) và tứ (giữ 
tâm quán sát, không chệch hướng; Học trò của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma là ngài Alexander Berzin giải thích: finely to 
discern the specIfic detals... tĩnh tế nhận ra các chi tiết cụ 
thê). 


Rôi sẽ xả bỏ tâm, bỏ tứ đê vào Nhị Thiên. 


Câu hỏi vẫn là: làm sao vào được Tánh Không? Và tầm và 
tứ ra sao với Tánh Không? Bởi vì, Tánh Không sẽ không 
có chỗ nào bầu víu. 


Tôi có vị sư thúc là cố Hòa Thượng Thường Chiếu, đã viên 
tịch, ngôi chùa ở Đồng Ông Cộ, Gia Định, nơi tôi nhiều 
thập niên trước thường đi xe đạp tới thăm. 


Ngài thường nói: Phải tới đâu sào trăm trượng, rôi bước 
thêm một bước nữa. 


Tôi không biết Thầy Thường Chiếu đã dạy các bạn đạo của 
tôi thế nào, nhưng Thầy không dạy tôi ngồi, không dạy tôi 
hít thở. 


Thầy thường đón tôi giữa đống gạch vụn đồ nát được sắp 
ngay ngắn ở căn bếp chùa, vì cả ngôi chùa đã bị bom đạn 
làm sập từ năm 1968 và thầy không cho xây lại, và chỉ nói 
với tôi về pháp an tâm. 


Tâm an trụ làm sao? Dĩ nhiên, tôi chỉ nghe thôi, không trả 
lời gì được. 


Nhưng nên hiệu răng, phải rèn luyện ghê gớm, mới lên tới 
đâu sào trăm trượng. Vì người thường, ai mà giới định huệ 


340 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


tới đỉnh cao trăm trượng như thế. Nhưng bước thêm tới một 
bước, nghĩa là bước vào Tánh Không của tâm mình. 


Vì Tâm bản tánh là Emptiness, nên Lục Tô nói: 


Bỏ đề bổn vô thọ, Minh cảnh diệc phi đài, Bồn lai vô nhất 
vật, Hà xứ nhạ trần ai? 


Bồ đề vốn không cây, Gương sáng cũng chẳng đài, Xưa 
nay không một vật, Chỗ nào dính bụi trần? 


Đó là lý do chư Tổ nói: Tức Tâm Tức Phật (Tâm mình là 
Phật... vì Tâm mình sẵn tánh chiếu sáng và không hề dính 
bụ]). 


Đó là lý do, chư Tổ cũng nói: Không phải Tâm, Không 
phải Phật, không phải Vật (vì phải theo luật duyên khởi). 


Đó là lý do, chử Tổ nói: Tâm bình thường là Đạo... là chỉ 
Tâm tự nhiên vốn trong sáng... 


Đó là lý do, Lục Tổ nói, Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, 
đó là lúc để nhìn xem mặt mũi xưa nay... 


Và vì là Tánh Không, nên pháp môn Thiên Tông không có 
cửa vào. 


Đó là lý do, kẻ nói phướn động, kẻ nói gió động, nhưng 
Lục Tổ nói do tâm quý vị động. 


Cho nên mới nói, khi tất cả các pháp hiện lên, dù là vui 
buồn giận ghét, hay tham sân sĩ... chỉ cần thấy đó là tâm 
mình hiện ra và thấy ngay Tánh của Tâm là Emptiness, là 
Tánh Không, là các pháp kia trở về gương sáng của Tánh 
Không. Do vậy, đó là phải thấy Tánh Không của Tâm. 


341 


NGUYÊN GIÁC 


Đại sư Thái Lan Buddhadasa Bhikkhu trong tác phẩm 
"Heartwood of the Bodhi Tree: The Buddha's Teachings on 
Voidness" (Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề: Phật Pháp Về Tánh 
Không). Hiện đã có bản Việt dịch tuyệt vời của Cư sĩ 
Hoang Phong ở đây: 
http://thuvienhoasen.org/p2Ia16101/cot-loi-cua-coi-bo-de . 


Bản tiếng Anh có Lời Giới Thiệu của Jack Kornfield, trong 
đó có những dòng như sau: 


"In this remarkable book, AJahn Buddhadasa teaches us 
beautifully, profoundly, and simply the meaning of sunnata, 
or voIdness, which 1s a thread that links every great school 
of Buddhism... He speaks of how the Dhamma of voidness 
1s beyond all good and bad, gain and loss, not to be 
cultivated or grasped..." (Nơi đây xin dịch: Trong cuốn 
sách xuất sắc này, Sư Buddhadasa dạy chúng ta một cách 
tuyệt vời, một cách thâm sâu, và một cách đơn giản ý nghĩa 
của sunnata, hay là Tánh Không, vốn là sợi chỉ nối tất cả 
các tông phái lớn Phật giáo... Sư nói về cách mà Pháp của 
Tánh Không vượt qua mọi thiện ác, vượt qua mọi được và 
mắt, không đề được vun trồng hay để năm bắt..." (Bản Anh 
ngữ Lời Giới Thiệu: 
http:/www.wisdompubs.org/book/heartwood-bodhi- 
tree/foreword) 





Nghe như âm vang của Lục Tổ Huệ Năng. Vượt qua thiện 
ác, vượt qua được mất, vì xưa nay không một vật thì chỗ 
nào để dính bụi trần và chỗ nào để nắm bắt. 


Nhưng Tánh Không, thực ra tôi có xa bao giờ đâu mà nói là 
thân cận... 


342 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


BỒ TÚC NĂM 2017: 


Khi đọc lại bài này để làm cuốn Thiền Tông Qua Bờ Kia, 
mới dò ra một điểm mới để đối chiếu về Tánh Không. 
Trong Phẩm Cơ Duyên Thứ Bảy, trong Kinh Pháp Bảo 
Đàn, bản dịch của HT Duy Lực, ghi lời Lục Tổ Huệ Năng 
dạy ngài Trí Hoàng: 


"Ngươi hể tâm như hư không, chẳng chấp vào không, ứng 
dụng vô ngại, động tịnh vô tâm (chẳng tác ý), thánh phàm 
đêu quên, năng sở đêu diệt, túnh tướng như như, thì không 
lúc nào chẳng phải định vậy." 
(https://thuvienhoasen.org/a687/pham-co-duyen-thu-bay) 





Nghe y hệt như Trung Bộ Kinh MN 62, Khi Đức Phật dạy 
ngài Rahula, bản dịch Thanissaro Bhikkhu: 


"Develop the meditation In tune with space. For when you 
are developing the meditation In tune with space, agreeable 
& disapreeable sensory Impressions that have arisen will 
not stay In charge of your mind. Just as space Is not 
established anywhere, In the same way, when you are 
developIng the meditation In tune with space, agreeable & 
disagreeable sensory Impressions that have arisen wIll not 
stay 1n charge of YVOUT mind." 


(http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.062.than.ht 
ml) 


Tương tự, bản dịch của NI Trưởng Ủppalavanmna là: 


“Rahula, develop a mind similar to space, when you 
develop a mind similar to space arisen contacts of like and 
dislike do not take hold of your mind and stay. Rahula, 


343 


NGUYÊN GIÁC 


space does not setfle anywhere. In the same manner 
develop a mind similar to space. When you develop a mind 
siImllar to space, arisen confacts of like and dislike do not 
take hold of the mind and 
stay.(http://awake.kiev.ua/dhamma/tipitaka/2Sutta- 
Pitaka/2MaJjhima-NIkaya/Majjhima2/062-maha- 
rahulovada-e I.html) 


Có gì khác giữa Kinh Pháp Bảo Đàn và Trung Bộ Kinh 
MN 62? 


344 


THIỀN TÔNG QUA BỜ KIA 


VỀ TÁC GIẢ 


Nguyên Giác, pháp danh, Cư sĩ Phật giáo, sinh năm 1952 
tại Việt Nam. Hiện đang định cư tại bang California, Hoa 
Kỳ. Đã từng cộng tác với nhiều báo, như Tập san Nghiên 
cứu Triết học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, 
Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao 
Điểm, Giác Ngộ và nhiều báo khác. 


Các sách đã xuất bản: 

e Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn) 

e Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn) 

e Vài chú giải về thiền đốn ngộ 

e Thiền tập (biên dịch) 

e Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens) 


e Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền 
(song ngữ) 


e The Wisdom Within, Teachings and Poetry of the 
Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ) 


e® Teachings From Anclent Vietnamese Zen Masters (song 
ngữ) 


e Thiền tập trong đời thường 


